Viên Giác, 1995 


VỤ ÁN MỘT NGƯỜI TU 


Thích Như Điền 


Mục Lục 


Lời vào sách 


Phần 1 


Chương 01: 
Chương 02: 
Chương 03: 
Chương 04: 
Chương 05: 


Phần 2 


Chương 06: 
Chương 07: 
Chương 08: 
Chương 09: 
Chương 10: 


Phần 3 


Chương 11: 
Chương 12: 
Chương 13: 
Chương 14: 
Chương 15: 


Phần 4 
Chương 16: 


Chương 17: 
Chương 18: 


Ngài đã đến, mang lại một nụ cười. 
Những chuyện hàm oan 

Hoa đồng cỏ nội 

Cuộc sông của một chú tiểu Sa di 
Câu chuyện tình dưới bóng từ bị 


Chữ tài 

Thi thổ tài năng 

Anh hùng hội ngộ, ân oán giang hồ 
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân 
Miệng lưỡi thế gian 


Cảnh cửa tù đã mở 

Bí mật lại được bật mí 

Thời gian tại ngoại 

Không hẹn mà gặp 

Đám tang của Sư Tịnh Thường 


Thế phát xuất gia 
Câu chuyện giữa đường 
Kêt luận 


Lời Vào Sách 


Tôi đặt bút bắt đầu viết "Lời Vào Sách" nầy đúng vào lúc 7 giờ sáng 
ngày 21 tháng 6 năm 1995 sau khi tụng một thời kinh Lăng Nghiêm và 
tọa thiên tại Chánh điện. 


Trời hôm nay nóng quá, quạt máy đã được bật lên và tôi bắt đầu châm 
trà, uống theo kiểu người ta, sau 3 tuần thâm giọng, bắt đầu viết. 


Ngoại cảnh rất quan trọng trong cuộc sống; nên ngày xưa những bậc 
thâm nho, đạo cốt thường hay tìm đến chỗn non bồng nước nhược để vui 
với cỏ cây, làm bạn với thiên nhiên, để cho tâm hồn của mình được thư 
thả là vậy đó. 


Bây giờ, tôi đang ở tại xứ văn minh vật chất, đối diện với ngựa Xe, VỚI 
cơ giới, muôn tìm một cuộc sống an tịnh, thật là khó. Bởi vậy mỗi năm 
tôi có dành hết mọi thời giờ để làm sao có được một mùa an cư kiết hạ. 
Trong 3 tháng đó, tôi trở lại vớ chính con người của mình và cũng chính 
trong 3 tháng đó có nhiều thì giờ đề tu học và viết sách nhiều hơn. 


Năm 1994 vừa qua, vào mùa thu, tôi đã có địp viếng Montréal và có hứa 
với quý Phật Tử tại đây rằng, sang năm 1995 tôi sẽ đến đây để an cư 
trong vòng một tháng. Cũng chính vì lời hứa â ấy mà tôi đã có mặt tại đây 
và quyên sách nầy được viết ra trong hoàn cảnh ấy. 


Trong những năm trước đây ở Đức, tôi bắt đầu viết sau những giờ công 
phu sáng trong mùa an cư và ngay sau ngày bắt đầu vào hạ rôi, tôi mới 
bắt đầu viết; nhưng hy vọng ở đây có nhiều thì giờ, nên sẽ viết được 
nhiều hơn và sau một tháng ở Canada, trước khi vê lại Đức, tôi sẽ có một 
quyền sách bản thảo cầm tay mang về. Đây là tác phẩm thứ 19 của mình. 
Nếu năm nay Hạnh Tắn dịch xong tác phẩm "Chùa Viên Giác" của tôi 
sang tiếng Đức, thế là tác phẩm thứ 20 đã xuất hiện. 


Cuộc sống. của con người ngắn ngủi quá và khô đau trần lụy lại nhiều; 
nên phải cố gắng làm sao dùng thật nhiều thời giờ vào việc tu học cũng 
như hãy mang tình thương thật nhiều đến với tất cả mọi người, thì cuộc 
sông mới có giá trị. 


4 


Mới năm rồi, khi đến đây, tôi còn đi thăm hai ĐạoHữu kỳ cựu của Chùa 
Quan Âm, mà nay khi đến lại, sau gần một năm, họ đã không còn nữa. 
Đó là Cụ Nguyễn Bỉnh Tuyên, Cựu Hội Trưởng sáng lập Hội Phật Giáo 
Quan Âm và Đạo Hữu Trần Văn Đức. Hôm đám tang của Cụ Cựu Hội 
Trưởng; Thượng Tọa Thích Minh Tâm và tôi vì xa xôi không đến đươcÈ 
nên đã đi một câu đối để tặng Cụ lúc vĩnh biệt ngàn thu. 


Đôi răng: 

"Sanh mà chi, tử mà chi, tử sinh đều rõ lôi". 

"Đời là thê, Đạo là vậy, Đạo Đời cũng thê thôi." 

Đúng là vô thường thật. Ở đời đâu có gì tôn tại mãi đâu, con người, sự 
vật, còn đó rôi mât đó, trẻ đó rôi già đó. Sung sướng đó rô khô đau cũng 
đó. Thánh thiện đó rôi tục lụy cũng đóñ ai biệt được, ai hiêu được và ai 


hành được, mới là việc đáng nói ở đời sau. Nêu chỉ biệt mà không hành, 
đôi với tha nhân và vạn hữu cũng chăng có một giá trị gì. 














Cũng chính vì những lý do nêu trên nên tôi đã cô gắng viết, viết đề lại 
cho đời, viết cho mình thô lộ được hết tâm tư của mình nơi giấy trắng 
mực đen và viết cho đời sau. biết rằng, người đi trước đã làm được những 
gì , vì vậy cho nên viết rất cần thiết. 


Năm nay tôi định viết về một Vụ Án Một Người Tu, nên đầu đề của 
quyền sách nầy có tên như thế. Có thê nhiều người tò mò sẽ tìm đọc. Tại 
sao tu rồi mà còn có án? Mà người tu nào như vậy? Đạo nào thế cơ? vân 
vân và vân vân. Câu chuyện ở đây cũng có thê là có thật mà cũng có thê 
là giả tưởng. Vì đã gọi là tiểu thuyết thì không có gì để tin chắc là 100% 
được. Tuy nhiên nếu có những nhân vật và hoàn cảnh trong cuộc sống 
của ai đó, giống như những gì tôi đem ra viết trong quyền sách này, đó 
chăng qua là sự trùng hợp và hoàn toàn không có chủ ý. 


Khi chọn lựa đề tài và sắp đặt câu chuyện, tôi mong rằng sẽ đi sâu từng 
chỉ tiết một, để câu chuyện hữu lý hơn; nhưng trước khi đi Canada lần 
nầy đã cung đón Đức Đạt Lai Ma về Chùa Viên Giác, nơi tôi đang trụ trì; 
nên có lẽ Chương đầu của quyền sách này, chỉ nói về bậc Thánh nhân ấy, 
không liên quan trực tiếp đến câu chuyện của quyền sách. Vì con người 
ấy cũng là một người tu; nhưng người tu ấy thế giới phải kính phục, nhân 


loại phải tung hô. Còn câu chuyện của tôi sắp việt cho qúy vị đọc, cũng 
một nhà tu; nhưng câu hỏi còn năm trong vòng nghi vân. 


Vậy mong rằng, qúy vị đọc sách nây hãy hiểu ý, quên lời, ấy mới đúng là 
dụng tâm của Tác giả muôn gởi găm đên quý vị độc giả xa gân. Mong 
lăm thay. 


Thích Như Điền. 
Phần 1 
CHƯƠNG MỘT 


NGÀI ĐÃ ĐẾN, MANG LẠI MỘT NỤ CƯỜI. 
ĐÓ LÀ ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 


Viết về Ngài đã có nhiều sách vở đã viết, bằng đủ mọi thứ 
tiếng, kê cả ngôn ngữ tiếng Việt. Trong đó nhà văn Nguyên Phong 
ở Canada chuyền ngữ hai quyên bằng tiếng Anh "my land and my 
People", Nước Tôi và Dân Tôi. Cũng như quyên "Freedom In 
Exil", Tự Do Trong Lưu Đày. Nguyên Phong đã dịch xuất thần và 
mọi người đọc những quyên sách nây, ai cũng muốn tìm hiểu sâu 
hơn nữa về bậc Thánh Tăng ấy. 


Cách đây khoảng 7 năm, Ngài đã đến Hamburg, một thành 
phố lớn thuộc miền Bắc xứ Đức, có hơn 3 triệu dân cư ngụ. Nơi đó 
người Việt Nam mình sinh sống cũng đông và nơi đó có một 
Trung Tâm Phât Giáo Tây Tạng, do vị Đại Sư Geshe Thuben 
Ngawang hướng dẫn tinh thần. Đa số là những người Đức theo học 
Phật và cũng đã có nhiều người xuất gia mặc áo hoại sắc theo Tây 
Tạng. 


Cũng vì nơi đây có Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng nên họ đã 
tổ chức buổi giảng công cộng cho Ngài và chúng tôi, Tăng Ni Việt 
Nam tại Đức đã được mời đến dự. Lúc ấy Ngài giảng ở một Hội 
Trường lớn của Đại Học Hamburg. Hội Trường chứa chừng 4 đến 


6 


5 ngàn người. Đầu tiên Ngài làm lễ theo truyền thống Tây Tạng, 
sau đó thuyết pháp. Sau 2 giờ, nghỉ giải lao đề dùng trưa. Buổi 
chiều tiếp tục thuyết giảng. Trong suốt 5 giờ đồng hồ nghe giảng, 
cả Hội Trường 4-5 ngàn người đã chú tâm thành kính, không có 
một tiếng động, làm cho tôi có một suy nghĩ, một ấn tượng sâu 
đậm về bậc giác ngộ này. 


Hôm ấy, vào lúc nghỉ trưa chúng tôi chí được phép chào Ngài 
và Ngài đưa tay cho bắt thế thôi. Khi xong buổi thuyết pháp, về lại 
chùa, tôi đã kể lại chuyện nầy cho bao nhiêu Phật Tử nghe và có 
người bảo tại sao Thầy không mời Ngài về Chùa mình giảng. 


Lúc ấy nghe để mà nghe bậy thôi, chứ làm sao trả lời được 
câu hỏi ấy. Vì lẽ Chùa Viên Giác còn bé nhỏ quá, Và vị trí của tôi 
lúc bấy giờ chưa xứng đáng đề cung thỉnh Ngài về Hannover, nên 
tôi đã nói răng: "chắc chắn một ngày nào đó Ngài sẽ đến 
Hannover, nhất là lúc mà chùa mới của mình đã được xây xong”. 
Mà quả thật như thế, Chùa Viên Giác thật sự hoàn thành vào cuối 
năm 1994, thì năm nay 1995 chúng ta, Phật Tư Việt Nam tại Đức 
lại có duyên may để đón Ngài. Đây là câu chuyện. 


Vào giữa tháng 3 năm 1995, ông Helmut Hanefeld người Phật 
Tử Đức đã ở Chùa Viên Giác hơn 2 năm, có thưa với tôi răng: 


- Bà Iris HeiB, đại diện tổ chức thân hữu Đức Tây Tạng 
muốn gặp tôi để bàn về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân chuyến 
công du tại Koeln vào ngày 8 tháng 5 năm 1995 sắp tới, CÓ ý tới 
thăm Chùa Việt Nam tại Hannover và Thầy nên cô găng dàn xếp 
một cuộc họp nhỏ với ông Galtag, đại diện ngoại giao của Tây 
Tạng tại Thụy Sĩ, cũng sẽ đến Hannover để bàn về việc ấy" Đó là 
khởi đầu của công việc nây. 


Sau khi đi Indonésia về vào ngày 31 tháng 3 năm 1995 (xin 
đọc thêm bài “Môi Chuyển Đi Vội” đăng trong Viên Giác số 87 
xuất bản tháng 6 năm 1995 để hiểu thêm). Ngay trưa hôm đó tôi đã 
tiếp ông Galtag, bà Iris HeiB và có cả ông Helmut Hanefeld tại 
phòng họp của Chùa Viên Giác. Trên nguyên tắc, chúng tôi đã 


đồng ý việc cung đón Ngài đến Chùa Viên Giác tại Hannover, sau 
những nguyên tắc nghỉ lễ và ngoại giao đã được thông qua. 


Trong dãy nhà Tây của Chùa Viên Giác, tôi có cho một Hội 
Phật Giáo Đức theo Tây Tạng có tên là "Choeling”" một phòng lớn 
để làm chỗ lễ bái và tọa thiền. Hội "Choeling" cũng nhân cơ hội đó 
có ngỏ ý rằng sẽ hợp tác chung trong việc tô chức đón rước ấy. 
Thế là chúng tôi đã đi đến một điểm chung là phải họp nhau lại để 
bàn bạc các chỉ tiết. 


Một ngày giữa tháng 4 năm 1995, ba tổ chức đã họp lại để bàn 
bạc vê việc đón tiêp Ngài. Đó là Chùa Viên Giác, Hội Phật Giáo 
Tây Tạng "Choeling" và Hội thân hữu Đức Tây Tạng. 


Chúng tôi ban đầu bàn và đã thống nhất với nhau là Đức Đạt 
Lai Lạt Ma sẽ tiếp các chính trị gia và đại diện 2 Tôn Giáo lớn Tin 
Lành và Thiên Chúa Giáo tại Chùa Viên Giác. Sau đó Ngài sẽ 
giảng pháp cho các Phật Tử nghe và về lại Koeln. 


Hội Phật Giáo thân hữu Đức Tây Tạng sẽ lo liên lạc với các 
chính trị gia của Đức. Phần mời đại diện các Tôn Giáo do Chi Bộ 
Phật Giáo Việt Nam tại Đức và Hội "Choeling"”" đảm nhận. Về vấn 
đề hình thức tiếp đón như thế nào, sẽ họp thêm một phiên họp chi 
tiêt nữa. 


Sau khi đi họp tại Chùa Viên Giác về, bà Iris HeIB vui mừng 
quá nên loan báo liền với các báo chí tại Hannover về tin tức trên. 
Do đó vào sáng ngày hôm sau 17.4.1995 đã thấy báo 
Hamnoversche Allgemeine Zeitung loan tin ở trang đầu là; "Đức 
Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến Chùa Viên Giác vào ngày 7 tháng 5 năm 
1995". Sau đó có không biết bao nhiêu cú điện thoại hỏi về việc 
đến của Ngài. Chúng tôi lo lắng và phải tiên liệu cho những vấn đề 
khác nữa, nên cũng chưa giải thích được gì. 


Đùng một cái, được điện thoại từ Thụy Sĩ của ông Galtag gọi 
sang là máy bay của Ngài đã đôi lộ trình, nên không còn đên 
Hannover được nữa. Tôi nghe như sét đánh vào đâu mình và có 


một cảm tưởng chán chường lại đên trong một trạng thái chăng vui 
vẻ tÍ nào cả. Tât cả đêu buông xả ... 


Xem như việc đã định vào ngày 7 tháng 5 năm 1995 Ngài 
không đến được nữa thì phải nhờ báo chí loan tin là Ngài không 
đến! Chuyện ấy cũng không sao; nhưng thấy như có cái gì không 
ồn. Chúng tôi yên chí làm việc ấy. Cách đó một ngày sau, chúng 
tôi lại nhận được điện thoại của ông Galtag báo tin răng Ngài có 
thể đến như dự định vào ngày 7.5.95. Tôi lại cảng uê oải hơn nữa 
để phải trả lời cho ông rằng: Tại sao nói đến rồi không đến, không 
đến rồi đến? Chúng tôi chăng biết phải làm sao cả. 


Sau đó tôi có hỏi ý kiến của 2 tổ chức kia, họ đều đồng ý 
răng: Thôi đê lúc khác tiêp đón cũng không sao. 


Sau khi Ngài ở Koeln về Ấn Độ, chúng tôi được biết là Quốc 
Hội Đức đã đồng ý ý tiếp. kiến Ngài tại Bonn vào ngày 19.6.1995 đề 
Ngài điều trần về vân đề vi phạm nhân quyền của Trung Cộng tại 
Tây Tạng và lần này chắc chăn Ngài sẽ đên Hannover. 


Khi nghe được tin ấy tôi vẫn vui; nhưng cũng phải họp hết lại 
3 tổ chức một lần nữa vào ngày 20.5.1995 đề quyết định có nên tổ 
chức hay không? Tất cả đều lệ thuộc vào tôi. Riêng ông Helmut 
Hanefeld thì từ chối không thê tiếp tục làm việc nầy trong trạng 
thái căng, thắng nữa. Nghĩa là giờ giác quy định quá cận, ông ta 
không thê làm tiếp được. Và sau nây việc ấy giao lại cho bà Iris 
HeIB và Frank Salzubecker lo liệu. 


Sau đó tôi liên lạc với ông Galtag xác nhận là chúng tôi sẽ tổ 
chức cho Ngài thăm viêng Hannover và nói chuyện tại đây vào 
ngày 18 tháng 6 năm 1995, 


Mọi hình thức giống như trước, không có gì thay đôi. Nhưng 
bây giờ, lân nây Ngài có nhiêu thì giờ hơn, Ngài có thê ghé Tòa 
Thị Sảnh Hannover đê trị gia tại đó; nên khỏi phải mời họ về 
Chùa. 


Tôi đã phải hỏi đi hỏi lại ông Galtag nhiều lần là việc ấy đã 
chính xác chưa? Nếu lần nầy mà thất hứa với bà con Phật tử Việt 
Nam cũng như Đức nữa, quả là điều khó ăn nói vô cùng. Người 
lớn, dầu bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng có quyền thay đổi; nhưng 
đám bàng dân thiên hạ ở dưới thì cực khổ trăm điều. Chúng tôi 
cũng mong rằng việc nầy sẽ xong suốt và lần này chắc chắn phải 
tổ chức. Nếu không, cơ hội thứ hai sẽ khó đến một lần nữa. Mặc 
dầu thời gian đã quá cận kê. 


Theo ý kiến của bà Iris HeiB thì nên tổ chức tại một rạp lớn 
đề đón nhận nhiều người Đức đến nghe thuyết giảng hơn. Tôi có 
đưa ra 2 lý do để bác bỏ việc ấy: 


- Một là với tôi, một Tăng sĩ, đi đến bất cứ một nơi nào đó 
trên thế giới nầy. Nếu chỗ nào chưa có chùa tôi đồng ý sẽ ra rạp 
tụng kinh, làm lễ và giảng pháp. Ngược lại, nơi đó đã có chùa 
chiền và nhất là khang trang như chùa mình thì tôi thích giảng ở 
chùa hơn. 


- Hai là lần trước chúng ta cũng chỉ có ý định tổ chức ở chùa 
chứ không tô chức ở rạp hát. 


Qua 2 lý do đã nêu ra, mọi người đã thuận và sau đó những 
vân đê như an ninh, nghi lễ tiêp rước v.v...đã được đặt ra. 


Nhân ngày lễ Phật Đản từ 18 đến 20 tháng 5 năm 1995 do 
Chùa Viên Giác tổ chức để mừng Đản Sinh lần thứ 2539 của Đức 
Phật, tôi đã thông báo bằng miệng cho mọi người tham dự lễ hôm 
đó về tin trên rằng: 


-Chắc chắn lần nầy Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến thăm Chùa 
Viên Giác chúng ta vào ngày 18.6.1995. 


Sau đó tôi phải dời chuyến bay đi Canada thay vì 12.6 như đã 
định, mà đên ngày 19.6.95 tôi mới đên được Montréal. 


10 


Nhận bữa dùng sáng, tôi có đưa ra ý kiến nầy với quý Thầy 
quý Cô trong Chi Bộ về việc thăm viếng của Ngài và nhờ mỗi 
Chùa nấu 2 món đề cúng dường Ngài cũng như phái đoàn và đại 
diện các Tôn Giáo. 


"Cái gì đên, nó sẽ đên". Đó là câu nói tự ngàn xưa và bây giờ 
vân còn có giá trị thực tiên lăm. 


Và đây là chương trình của Ngài khi đến Hannover: 


- 7 giờ 10 phút, Ngài đến phi trường Frankfurt. Ngài nghỉ ở 
phòng VIP (Very Important Person) tại phi trường. 


- Đến 9 giờ 10 phút, Ngài và phái đoàn lấy phi cơ Lufthansa 
đi Hannover. 


- Đến Hannover vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 18 tháng 6 năm 
1995. Ngài sẽ được bà Bộ Trưởng Tư Pháp của Tiêu Bang 
Niedersachsen đón về Tòa Thị Chính để ký vào số vàng lưu niệm 
và gặp gỡ các chính trị gia của Đức tại đó. 


- Đến 11 giờ 45, Ngài rời Tòa Thị Chính về Chùa Viên Giác. 


-Đúng 12 giờ trưa, chính tôi và chư Tăng Ni cùng Phật Tử 
thân hành đón tiếp Ngài tại công chùa, đưa Ngài vào Chánh điện, 
sau đó đến phòng Tổ và về phòng VIP của chùa để Ngài nghỉ ngơi. 
Sau đó dùng cơm trưa với đại diện của các Tôn Giáo tại phòng hội 
họp. 


- 13 giờ 30, Ngài về phòng nghỉ. 


- l3 giờ 45, Ngài làm lễ quán đảnh cho Hội Phật Giáo Tây 
Tạng "Choeling” trên lâu 3 của Tây Đường. 


11 


- Đúng 14 gIỜ, Ngài sẽ xuống Chánh điện Chùa Viên Giác. 
Nơi đó Ngài sẽ giảng về Tứ Diệu Đé, Quy y Tam Bảo và phát bồ 
đề tâm. 


- Đến 16 giờ, Ngài sẽ rời Chùa và đi Bonn bằng xe hơi. 


Đó là chương trình tổng quát. Sau đó, chúng tôi in ra 604 vé 
vào cửa nơi Chánh điện đề có thể vào nghe Ngài thuyết giảng. Vì 
Chánh điện chỉ có thể dung chứa với số người tối đa như thế mà 
thôi. Trong 604 vé ấy phải chia cho 2 Hội Phật Giáo Đức 120 vé. 
Số còn lại, Bác Thị Tâm Ngô Văn Phát, Hội Trưởng Hội Phật Tử 
Việt Nam tại Đức gởi về các Chi Hội và các chùa tại các địa 
phương, mỗi nơi từ 10 đến 20 vé, tùy theo nhu cầu từng nơi. 

Có nơi về 50 người nhưng chỉ có 20 vé. Vì ai cũng muốn vào 
Chánh điện đê diện kiến Ngài. Nhưng rồi chuyện đâu cũng vào 


đây. Người nào không có vé vẫn được xem trực tiếp truyền hình 
dưới Hội Trường của Chùa cũng như tại nhà Tô. 


Tôi lo liên lạc với bãi đậu xe của Messagelaende. 


Frank lo liên lạc với Cảnh sát địa phương về vấn đề an ninh 
và trật tự. 


Bà Iris HeiB lo liên lạc với chính quyền. 

Peter Hollig lo nội bộ của tổ chức v.v... và v.v... 

Từ chiều thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 1995 và ngay cả trước 
đó một tuân đã có nhiêu Phật Tử vê chùa làm công quả. Kẻ nâu 
bánh, người lau chùi, kẻ dọn đẹp, người trang hoàng. Một khung 
cảnh của ngày hội đã tưng bừng khai mở. 


Hiền, một Phật Tử đã tận tụy lau những bộ ghế cần xa cừ và 
những bộ ghê câm lai một cách kỹ lưỡng, láng bóng đê cung đón 


12 


Ngài. Các anh em công quả khác trong chùa cũng đã làm hết phận 
sự của mình. 


Theo chương trình đã định sẵn, Hạnh Tấn, Peter, bà Iris HeiB, 
ông Phunksok, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Choeling đã đi tới phi 
trường Hannover đê cung đón Đức Đạt Lai Lạt Ma vào lúc 10 giờ 
15 phút. 


Ở chùa vào lúc 10 giờ sáng, mọi người đã phải ra hết bên 
ngoài, để cho Cảnh sát an ninh đem chó vào tất cả mọi phòng ô ốc 
đê cho Cảnh sát an ninh đem chó vào tất cả mọi phòng ôc đề kiểm 
tra có an toàn không. Công chùa cũng được đóng lại tất cả và mọi 
người đi vào chùa đều được kiểm soát bằng "máy rà" tự động để 
kiếm soát chặt chẽ về vấn đề an ninh. 


Trước đó 2 tuần, tôi có gặp Thượng Tọa Thích Minh Tâm tại 

Na Uy nhân lễ an vị Phật chùa Khuông Việt, có ý mượn mấy cái 
"máy ra để làm việc kiểm tra ây. Vì trước đây chừng Š tháng, 

Thượng Tọa cũng đã tổ chức một buổi nói chuyện cho Đức Đạt 
Lai Lạt Ma với Hội Phật Giáo Tây Tạng tại rạp Maubert ở Paris. 
Vé vào cửa 70FF cho một người. Lúc ây có nhiều người Phật Tử 
Việt Nam bảo rằng: "Đi nghe thuyết pháp tại sao phải mua vé?". 
Cho đến khi vé phòng A bán đã hết, qua đến phòng B bán gần hết 
khoảng 4.000 chỗ ngôi, thì người Việt Nam mình mới hỏi mua. 
Lúc ấy chỗ tốt không còn nữa, họ cũng than phiền. Đến khi vào 
cửa. Vì vấn đề an ninh, bị soát vé và qua hệ thóng máy rà, mấy 
người Việt Nam mình lại than phiền lân nữa. Tại sao đi nghe 
thuyết pháp phải bị rà? 


Ai cũng phải tự biết rằng Ngài là cái gai nhức nhối trong vết 
thương của Trung Cộng khi chiếm Tây Tạng, nên Trung Cộng tìm 
đủ mọi cách để hạ uy tín của Ngài, nên bằng mọi thủ đoạn, Trung 
Cộng có thể làm được. Còn chúng ta, bằng mọi giá chúng ta phải 
bảo vệ Ngài. Ngài không những chỉ là một Thánh Tăng, mà Ngài 
còn là một bậc Quốc Vương của quốc gia Tây Tạng nữa. Tuy dân 
số chỉ có 6 triệu người; nhưng diện tích của Tây Tạng bị Trung 


13 


Cộng chiêm đóng lớn gâp mây chục lân nước Việt Nam của chúng 
ta. Nên việc bảo vệ Ngài là điêu hiên nhiên. 


Vào lúc 10 giờ sáng ngày 18.6.95, tôi cũng phải ra khỏi cổng 
chùa để cho nhân viên an ninh kiểm soát. Sau đó tôi có gặp Ngài 
Geshe Thuben Ngawang đến từ Hamburg với I Ngài Geshe nữa 
người Tây Tạng và 4 Tu sĩ Đức tu theo Tây Tạng đang ở chung 
với Ngài. Chúng tôi chào hỏi và chờ đợi. Có người ra báo cho tôi 
biết là an ninh bảo phải dọn cái ghế trong phòng hội họp của Ngài 
ngay vào giữa bức tường, không nên để ghế ngay giữa cửa số. Tuy 
có sáng sủa đó; nhưng thiếu an toàn. Đúng là chuyên môn. Nếu 
không làm an ninh, làm sao hiểu được điều đó. Những vị lớn của 
các quốc gia, đều có những an ninh nghiên cứu về vấn đề đó cả. 


Khoảng I1 giờ 30 mọi hàng ngũ đã được chuẩn bị chỉnh tê 
như sau: 


Từ ngoài ngỏ đi vào hai bên có Tăng Ni đứng nghĩnh đón, sau 
đó là các thiếu nữ trong Gia Đình Phật Tử mặc đồng phục áo dài 
màu lam, trên tay mang đĩa đựng hoa đề rải cũng dường Ngài, 
đứng dọc lên tới tượng Đức A Di Đà, nơi đó Hòa Thượng Thích 
Thiền Định, Viện chủ chùa Pháp Hoa tại Marseille và Cố vấn Tối 
cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ai Châu chờ 
đón Ngài. Bên cạnh đó một thiếu nữ mang bó hoa đứng chờ. Trong 
khi tôi đứng sát công trước đề cung đón Ngài. 














Gia Đình Phật Tử lo vấn đề bê và tích trượng, chuông trống 
bát nhã cũng như làm hàng rào danh dự thắng tắp từ ngỏ vào 
Chánh điện, từ Chánh điện vào hậu Tổ và từ hậu Tổ vào Tăng 
phòng VIP của chùa. Kế đó mỗi một cửa ra vào của chùa đều có 
hai em trong Gia Đình Phật Tử đứng lo vấn đề an ninh. Ngoài ra 
an ninh chìm nổi của Đức và Tây Tạng đều có mặt mọi nơi tại 
chùa. Phải thành thật mà nói rằng, lần nầy các anh chị em trong 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức đã làm việc hết mình, có tinh 
thần trách nhiệm rất cao độ, tuyệt đối, rất đáng tán dương và khích 
lệ. 


14 


Đúng 12 giờ trưa, các chiếc xe Cảnh sát mở đường, với đèn 
chớp đi trước, sau đó chiếc xe Audi màu xám đã trờ tới trước 
đường Karlsruher. Tôi trong trạng thái cung kính chắp hai tay lại 
và chuẩn bị trao hoa cho Ngài. Một vài người Đức đứng bên cạnh 
chuẩn bị cung đón Ngài với hai hàng nước mắt rưng rưng vì cảm 
động. Có người đã trao cho tôi một dải lụa trắng, mà theo truyền 
thống Phật Giáo Tây Tạng, nếu được Ngài choàng lên cổ cho, là 
một dấu hiệu an lành. Tôi quay nhìn lại thấy Hòa Thượng Thích 
Minh Lễ đến từ Paris trong tay cũng có dải lụa trắng ấy và quý 
Thây, quý Cô, quý chú, ngay cả quý vị sư Tây Tạng và Đức đến từ 
Hamburg cũng đã chuẩn bị những dải lụa trắng sẵn sảng rồi. Tôi 
đỡ lấy một khăn trăng từ tay một người Đức và đề chồng lên trên 
bó hoa, khi một thiếu nữ Gia Đình Phật Tử đã quỳ xuống và tôi đã 
dâng bó hoa lên Ngài cùng dải lụa trắng, sau khi ông Galtag đại 
diện Bộ Ngoại Giao của Tây Tạng ở Thụy Sĩ giới thiệu tôi cho 
Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi cứ ngỡ răng dải khăn trắng tôi vừa trao 
lên tay Ngài, Ngài sẽ choàng lên cô tôi như tục lệ Tây Tạng; 
nhưng ở đây thì không, Ngài đã tự lấy dải lụa trắng ấy choàng lên 
cổ Ngài. Sau nầy tôi mới phát hiện ra trên một hình màu của tờ 
báo Neue Presse đã đi tin vào ngày 19.6.95 như vậy. Ngay lúc đó 
tôi lại không đề ý đến điều đó. Tôi cúi đầu thật sát và Ngài đã đem 
đầu Ngài cụng vào đầu tôi, đưa tay cho tôi bắt và một điều ngạc 
nhiên vô cùng, khi tôi muốn thi lễ càng sâu chừng nào để tỏ ra sự 
kính trọng của mình, thì Ngài càng cúi sâu xuống chừng đó. Quả 
thật thế gian này hiếm có những con người thật người như thế. 


Ngài vẫy tay chào mọi người, Ngài cười, Ngài dang tay rộng 
ra và áp sát vào đầu vào cổ, vào tay mọi người thân hình của Ngài 
đề cho mọi người được hưởng phước lây. Trong khi mặt mày của 
mấy ông giữ an ninh thì xám ngắt. Vì quân chúng bao vây đông 
nghẹt. Nhưng Ngài vẫn cười, vẫn bắt tay và vẫn tiến tới. Khi đến 
câu thang, chuông trống bát nhã đã vang lên đề cung đón Ngài, 
trong khi đó các nhiếp ảnh gia, phóng viên truyền thanh, truyền 
hình làm việc không ngớt tay. 


Thây Từ Trí đi sau mang lọng che Ngài. Đi phía trước có 3 
chú Hạnh An, Hạnh Từ và Hạnh Vân, đánh khánh, mang mâm 


15 


hương đèn cũng như mâm trầm đi trước cùng với 6 em bảnh trai 
trong các Gia Đình Phật Tử tay mang găng màu trăng với các bê, 
tích trượng nặng trĩu cả tâm lòng đề cung đón Ngài. 


Ngài lên tới sân thượng, thay vì đi thắng để gặp Hòa Thượng 
Thích Thiền Định, Ngài lại đi qua phía bên trái "balkon" đề vẫy 
tay chào các Phật Tử ở phía dưới, mọi người quá cảm động, có 
người đã khóc nức nở vì quá sung sướng đã gặp được một vị Phật 
sông rồi. 


Khi Ngài đến tam cấp lên Chánh điện, Hòa Thượng Thích 
Thiền Định đã trao cho Ngài một bó hoa, đoạn Ngài tiễn sát đến 
Hòa Thượng và cụng đầu vào nhau. Một cử chỉ rất thân mật, như 
đã gặp nhau từ mấy độ luân hồi. 


Đoạn Ngài ngắng mặt lên nhìn tôn dung của Đức Phật A Di 
Đà và Ngài đã cụng đầu mình xuống tòa sen nơi Đức Phật A Di Đà 
đang đứng đó. Tâm tôi xao xuyến lạ lùng. Hành động của một vị 
Thánh Tăng làm cho mình phải cảm động. Ngài từ tôn quá, Ngài 
cao siêu quá; nhưng Ngài cũng rất bình thường quá. Bàn chân của 
Ngài khi chạm vào thảm, Ngài đã lo cởi bỏ giày lại liền. Có một 
người hộ vệ lo cho Ngài việc nây. 


Chuông trống vẫn vang rên nơi Chánh điện, các đèn pha quay 
phim của anh Phạm Cường, anh Bính, anh Chinh đã rọi thắng vào 
mọi người, nóng bỏng. Ngài và Hòa Thượng Thiền Định tiến vào 
Đại điện, trong khi quan khách hai Tôn Giáo đã đứng chờ sẵn hai 
bên hông của Chánh điện. Ngài nhìn lên cao thấy chiếc Ngai vàng 
và chư Phật, đoạn Ngài đảnh lễ 3 lạy. Hòa Thượng Thiền Định 
cũng thi lễ với Ngài. 


Chiếc Ngai nầy do anh Dũng, thợ mộc, ở Hildesheim đóng 
một bệ lớn và 1 tam cấp. Trên bệ đó Sư cô Thích Nữ Diệu Ân đã 
bỏ rất nhiều công sức đề kết các hạt cườm màu trắng, may thành 
nhiều nếp trên vải nỉ màu nâu, rất trang trọng và đẹp đẽ. Phía trước 
Sư cô cho cắm những bông hoa cúc hoa hồng, hòa lẫn với các cây 
thông và bạch dương, trông như một vườn hoa nho nhỏ xinh xinh, 


16 


nhiều màu, nhiều sắc. Trên bệ ấy đặt một chiếc Ngai chạm trô tỉnh 
vì gồm "Ngũ Long Tranh Châu". Ghế này phải 4 người khiêng 
mới nôi. Trên Ngai â ấy có để hai gối nệm và một tắm cửu phẩm 
liên hoa trải dài suốt từ thành ghế bên trên, xuống dưới chân ghé, 
đài độ chừng 2 thước. Hoa sen màu hồng, lá màu xanh, thêu nồi 
trên nền vàng và 4 phía được kết chung với màu vải nâu, rất hợp 
mắt. Trông như Ngai vàng của các Chúa Thượng ngày xưa cũng 
chưa chắc bằng và ngày nay, hôm nay đây đã ngự trị nơi Chùa 
Viên Giác để một bậc Quốc Vương vừa là một Thánh Tăng an tọa 
trong chốc lát nữa đây. 


Ngài và chư Tăng Ni đứng xoay mặt về hướng trước, sau đó 
Đại diện các Tôn Giáo bạn đến bắt tay chào Ngài và chụp hình lưu 
niệm chung. Đây cũng là cơ hội cho các phóng viên làm việc. Vì 
họ không được phép đi sâu vào bên trong Đại điện nhiều hơn nữa. 


Sau đó bê tích, khánh được hướng dẫn Ngài tiếp tục đến Tổ 
Sư đường. Ngài hỏi tôi phòng nây là phòng gì? và long vị ở giữa 
thờ ai vậy? 


Tôi trả lời răng: 


- Đó là long vị của Tổ Lâm Tế và Ngài không nhất thiết phải 
thi lễ nơi đây. 


Tôi nói lời ấy trong khi Ngài chuẩn bị thi lễ. Bởi lẽ một bạc 
Thánh Tăng không nhất thiết phải làm điều đó. Vì Ngài là hóa thân 
của Bồ Tát Quan Thế Âm, và bên trên bàn thờ Tổ đó vẫn hình ảnh 
những vị phàm Tăng. 


Tôi tiếp tục hướng dẫn Ngài về Tăng phòng VIP của chùa. 
Lúc nầy chỉ còn Ngài, một Thị giả của Ngài, Hòa Thượng Thiền 
Định, Hòa Thượng Thích Minh LỄ, tôi và một vài cận sự của Ngài 
vào đây. 


17 

Tôi đưa tay mời Ngài ngồi vào ghế bành thật lớn cho xứng 
đáng với vị trí của Ngài; nhưng Ngài chỉ vê I trong 4 ghê nhỏ hơn 
kê đôi diện và Ngài đòi ngôi vào đó. Tôi và Hòa Thượng có ý khân 
khoản mời Ngài ngôi ghê lớn bên nây. Đoạn Ngài cười và tôi hỏi: 

- Xin lỗi Ngài có muốn dùng nước gì không? 

Ngài trả lời: 

"No" 

Nhưng Hòa Thượng Thiền Định một mặt sai người. đi lấy 
nước, mặt khác Hòa Thượng tự tay lấy chai nước suối gần đó để 
rót một ly và mời Ngài. 

Ngài đã ngụm hai ngụm, rồi cười. Tiếp theo đó Ngài hỏi rằng: 

Trong tu viện nầy có bao nhiêu Tu sĩ? 

Tôi trả lời: 

- Có 10 người Tăng và NI. 

Ngài cười 

Tôi hỏi Ngài có phải đi rửa mặt không? 


Ngài bảo không cần thiết. Chỉ có vị Thị giả của Ngài vào 
phòng rửa mặt mà thôi. 


Trong khi chúng tôi hầu chuyện Ngài, nhân viên an ninh vẫn 
đứng đó và ngoài cửa các anh em Gia Đình Phật Tử canh gác thật 
chu đáo, không cho một ai vào hết, chỉ có máy quay phim anh 
Phạm Cường quay cho Chùa Viên Giác và máy của Chùa Thiện 
Hòa là được phép vào đây mà thôi. 


18 


Tôi và Hòa Thượng Thiền Định, Hòa Thượng Minh Lễ hướng 
dẫn Ngài vào ghê ngồi, trong khi đó mọi vị khách quý đã đứng dậy 
để cung đón Ngài. Bàn tiệc hôm nay có 33 vị. Mỗi vị Đại diện một 
Tổ chức quan trọng của mình trong 3 Tôn Giáo có mặt tại 
Hannover. Thêm sự có mặt của ông Dr. Meihorst, người Cố vấn 
cho Chùa Viên Giác và là Chủ Tịch của các Kỹ Sư tại Tiêu Bang 
NÑiedersachsen. 


Đồng thời bà vợ ông Thị Trưởng thành phố Hannover, 
Schmalstieg cũng có mặt tại đây, trong buổi tiệc nầy. Trong một 
bài báo ngày hôm sau 19.6.95, bà đã tuyên bố với phóng viên báo 
chí Neue Presse rằng: 


"Bà đã gặp một con người trọn vẹn như chưa bao giờ bà gặp 
được một con người nhự thê. Ngài là người tượng trưng cho cởi 
mở, vị tha và từ bi vô lượng”. 


Bên Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại 
Đức có tôi, Thượng Tọa Thích Minh Phú, Ni Sư Thích Nữ Diệu 
Tâm và Sư Cô Thích Nữ Diệu Ân. Thây Từ Trí, Thầy Hạnh Tấn, 
Sư Cô Thích Nữ Như Viên và Sư Cô Thích Nữ Diệu Hạnh lo điều 
khiển cho 12 em thiếu nữ Chùa Phật Bảo mặc áo dài màu vàng 
dâng vật thực để cúng dường. Chị Mỹ Anh một thông dịch viên 
dũng đã nói tiếng Anh giới thiệu các món ăn cho quan khách. 


Sau khi tôi giới thiệu với Ngài về Đại điện của các Tôn Giáo 
và các Tổ chức, thì các thiếu nữ Phật Tử mang món tráng miệng 
vào. Theo thực đơn hôm đó có 4 món khai vị (thông thường chỉ 1 
hay 2 món là đủ); nhưng hôm đó quý chùa và quý Sư cô đã trổ tài 
nên màu mè hoa lá đã được phô trương một cách hoan hỷ lạ 
thường. 


Theo dự định chỉ có 8 món thôi; nhưng qua thực đơn cho thấy 
hơn 15 món. Chùa Phật Bảo 5 món. Chùa Quan Âm 3 món, Chùa 
Bảo Quang 3 món, Chùa Viên Giác 3 món, Chùa Thiện Hòa I món 
và cuối cùng là món trái cây của nhà hàng Jasmin Carten của Thị 
Chơn cúng dường. 


19 


Món khai vị thứ hai có 4 con rồng làm bằng củ cải trắng. 
Rồng phun lửa thật sống động, sau khi lửa cháy hết, các cô thiêu 
nữ lại mang vào bàn tiệc. Ai cũng hoan hô về mặt tô chức lịch 
duyệt nầy. 


Đến món "Én liệng quả địa cầu" của Sư cô Diệu Ân cũng 
được mọi người trầm trồ và nói với nhau rằng: Họ chưa bao giờ 
dùng được những món chay ý vị như thế. Trong khi đó một ông 
cận vệ sơ ý như thế nào đó đã đụng phải một bình bông, vỡ tan, 
nghe giòn tai như tiếng pháo. Một người Đức bên cạnh thốt lên 

"sehr guf" (rất tốt) là ý nghĩa của người Tây phương khi đám cưới 
tiệc tùng, chén dĩa không bê, họ phải tự đập cho bề để thấy điềm 
hên. Trong khi đó, người Á Châu mình thì kiêng cữ điều này nhiều 
lăm. 


Cứ thế tiếp tục món này lên, món khác xuống, thoăn thoắt như 
thoi đưa. Một số vị trong Bộ Ngoại Giao Tây Tạng ở Thụy Sĩ và vị 
Thị giả ngồi một bàn bên cạnh đề dùng trưa, chứ không ngồi 
chung bàn với Đức Đạt Lai Lạt Ma và quan khách. 


Tôi có nói với Thầy Từ Trí là tối đa đến 1 giờ 25 phút mọi 
món phải được mang lên đê cho Ngài và khách dùng. Vì Ngài còn 
phải vê phòng ngơi nghỉ nữa. 


Trước khi dùng đến phần tráng miệng, tôi có đứng lên thưa 
răng: 


Hôm nay quả là một nhân duyên chúng con mới cung đón 
được Ngài và xin Ngài cũng như những vị khách quý xin ghi vài 
lời vào Sô Vàng Lưu Niệm nây đê kỷ niệm. 


Ngài hoan hỷ để viết ngay vào số bằng tiếng Tây Tạng. Tôi 
chẳng biết Ngài đã viết những gì. Vì sau khi tiễn đưa Ngài đi, tôi 
không có thì giờ để hỏi những người Tây Tạng khác về nội dung 
của những chữ ấy. Vì ngày hôm sau 19.6.95 tôi đã phải đi Canada 
rồi. Hy vọng khi về lại Đức tôi sẽ hỏi anh Phunksok, Hội Trưởng 
Hội Phật Giáo Choeling về ý nghĩa của những dòng này. 


20 


Tiếp đó là Hòa Thượng Thích Thiền Định, Hòa Thượng Thích 
Minh Lễ và những vị khách quý đã ký tên vào Số Lưu Niệm nầy. 
Đây là một bảo vật của Chùa Viên Giác lưu niệm về sau, đề cho 
biết rằng dấu chân của vị Thánh Tăng đã có mặt tại chùa nầy vào 
ngày tháng ấy. 


Đoạn, Ngài đứng dậy đề chuẩn bị rời khỏi phòng, Sư cô Diệu 
Hạnh hướng dẫn các em quỳ xuống thi lễ Ngài, trên tay mỗi người 
có một khăn choàng trắng. Ngài đã ân cần cúi sát người xuống lấy 
tay xoa đầu, hoặc nắm tay của các Phật Tử để ban cho một hồng ân 
từ ái. 


Tôi đưa Ngài ra ngoài cửa phòng, bên hành lang có một số 
anh em Phật Tử đứng canh gác. Một số khác đang cúi đầu xuống 
dễ chờ Ngài đi qua. Đến chỗ bàn vong, Ngài hỏi hình ai mà nhiều 
quá vậy? Và vị nào đứng đó. 


Tôi trả lời Ngài: 


- Bạch Thánh Tăng (His Holiness). Đó là những người đã quá 
vãng và hình Bồ Tát Địa Tạng ở dưới địa ngục đề cứu khổ độ 
sanh. 


Trở lại căn phòng VỊP, tôi mời Ngài ngồi và thưa hỏi Ngài 
một vài việc cần thiết. Sau đó tôi nhờ Ngài ký cho một số sách 
bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức đã viết về Ngài mà trước đó 
mây ngày họ đã nhờ tôi làm việc ấy. Trong ấy có một quyên của 
một người Đức viết về THÔ Tây Tạng năm 1959 với nhan đề là: 
"Tôi đã ở Tây Tạng 7 năm". Tôi lật một số trang và nói răng: 
những hình ảnh này đây xưa lắm Ngài có nhớ chăng? 


Ngài nói: 


- Đây là anh của tôi. Đây là mẹ của tôi và đây là em gái của 
tôi. 


21 


Sau đó tôi nhờ Ngài chú nguyện vào 2 khăn lau mặt để gởi về 
Việt Nam cho các Phật Tử họ thờ. Có lúc tôi điện thoại về Việt 
Nam để thăm, tiện thể báo tin việc Ngài sẽ viếng Chùa Viên Giác. 
Có người nhờ các Phật Tử khác mang các khăn nầy tới để Đức Đạt 
Lai Lạt Ma chú nguyện để họ thờ. Quả thật tiếng tăm của Ngài và 
lòng từ bi của Ngài đã bay xa quá, hơn mây từng mây và mấy từng 
không gian cách trở; nhưng nó không dừng lại ở đó. Đúng là phép 
Phật nhiệm mầu. Mặc dầu quê hương Ngài đã bị mất; nhưng trong 
hiện tại Ngài đã có tất cả. Ngược lại, Trung cộng đã có được đất 
đai; nhưng đã làm mắt hết lòng dân. Vì thế, sớm muộn gì rồi Ngài 
cũng sẽ trở về quê hương xứ sở của Ngài, như người Việt, một 
ngày không xa, họ sẽ đoàn tụ trong tình tự quê hương của họ. 


Tôi qùi xuống trứơc mặt Ngài đề thưa về chương trình chiều 
nay: 


"13 giờ 45 phút Ngài sẽ đi làm lễ trên phòng Phật Giáo Tây 
Tạng. 


Đúng 14 giờ con sẽ đón Ngài ra Đại điện đề thăng tòa thuyết 
pháp. 

Cuối giờ kính mong Ngài làm lễ chú nguyện vào 2 đĩa gạo để 
phía trước dùm. Vì bao nhiêu người Phật Tử muôn có được ơn 
pháp nhủ ây. Nêu còn thì giờ xin Ngài cho chúng con xin đặt một 
sô câu hỏi và cuôi cùng con sẽ dâng quà kỷ niệm và cúng dường 
Ngài". 

Tôi thưa Ngài, Ngài sẽ nói bằng tiếng gì? 

Ngài bảo: Tiếng Tây Tạng. 

Tôi tiếp, vậy sẽ được dịch sang Đức ngữ và Việt ngữ. 


Ngài trâm ngâm một chút rôi nói: Vậy là 3 ngôn ngữ, rôi cười. 


22 


Trong khi tôi lay hoay xếp đặt mấy quyên sách mà Ngài đã 
ký, thì những vệ sĩ mang thêm một số sách và số lưu niệm khác 
vào đề cho Ngài ký nữa. Ngài dở số lưu niệm trong ấy óc viết chữ 
Tây Tạng, Ngài đọc và nói gì đó với mấy người Tây Tạng, nhưng 
rôi cũng năn nót viết từng chữ vào. 


Tôi mời Ngài lên long sàn nghỉ 10 phút, nhưng Ngài bảo: 
Thôi, được rồi. Đoạn, Ngài vào phòng tăm để rửa mặt và chuẩn bị 
đi làm lễ trên phòng Tây Tạng. Khi Ngài bước ra, các người cận vệ 
đưa Ngài lên lầu ngã sau để đi đến Tây Đường. Vì ngã trước đã 
chật. Có hơn 45 người Đức đã ngồi chờ sẵn trên đó rất thành kính. 
Tôi không biết 15 phút trên ấy Ngài đã làm gì, nhưng chắc chắn là 
có chú nguyện và thiền định. Vì lúc ấy tôi phải ở đưới để chuẩn bị 
đón Ngài lên Đại điện. 


Chiều hôm trước tôi đã lên phòng này đề thăm, thấy mấy Phật 
Tử người Đức nây đã tụ họp lại để chưng đọn bàn thờ và dọn dẹp 
sạch sẽ. Họ cũng đã làm cho Ngài một cái Ngai theo lối Tây Tạng 
truyền thống. 


15 phút trôi qua, Ngài đã trở xuống, tôi đón Ngài lên Đại điện. 
Trên đường đến bàn thờ vong, có Ni sư Thích Nữ Diệu Tâm và Sư 
cô Thích Nữ Diệu Ân đang đứng đó, gặp Ngài, nhị vị nầy quì 
xuống chắp tay thi lễ. Ngài đã lây tay xoa lên đỉnh đầu hai vị, ôm 
sát họ vào lòng như tình mẹ thương con. Đúng là Quan Âm tái thế. 
Ngài hỏi Bishuni? Tôi "Yes! his Holiness". Các vị nầy chắc cảm 
động lắm và biết đâu nhờ định lực của Ngài mà họ sẽ đắc quả 
trong tương lai. 


Tôi hướng dẫn Ngài lên Phật điện, tất cả chư Tặng Ni đồng 
loạt đứng lên, toàn thê đồng bào Phật Tử Việt cũng như Đức đã 
đông nghẹt cả Chánh điện, trang nghiêm thành kính đứng lên. Tôi 
đưa Ngài đi đến Ngai vàng, hướng dẫn ngài lên tam cấp; nhưng 
Ngài đi trệt qua phía trước, đỡ một Phật Tử đang thi lễ nằm sát đất 
tại đó. Đoạn Ngài bước ra ngay trước giữa Ngai vàng và Chánh 
điện lạy 3 lạy, sau đó Ngài mới thăng tòa, ngôi bán già và bắt đầu 
cười với mọi người. Một không khí trang nghiêm kính cần hướng 


23 


về Ngài. Còn nơi Ngài tỏa ra một tình thương vô biên rộng lớn 
cũng như một trí tuệ sâu thăm của một bậc Đại Giác Ngộ, đã chinh 
phục hầu hết tất cả mọi người Việt cũng như Đức tham dự buổi 
thuyết giảng hôm đó. 


Tôi đứng ngay ngắn trước mặt Ngài và cúi mình xuống thật 
sâu, quì xuông thật vững và năm mọp người xuống đề đảnh lễ 
Ngài 3 lần và trở về vị trí bên cạnh. 


Trong khi đó Hòa Thượng Thích Thiền Định đứng lên đọc lời 
tán đương Ngài bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, còn bản tiếng Anh, 
Hòa Thượng bảo tôi đọc. Nội dung của bài tán dương nói lên việc 
thế giới ngày nay đang băng hoại về mọi lãnh vực của tinh thần. 
Còn ngài là hiện thân của từ bi và chân lý. Mong rằng Ngài sẽ luôn 
luôn tiếp tục tranh đấu cho đường hướng bắt bạo động ấy. Mọi 
người đã vỗ tay tán thưởng. 


Tôi trở về lại chỗ ngồi của mình, ngôi gần với Thượng Tọa 
Thích Minh Phú. Nơi đó đã đề sẵn một bức tranh sơn mài Chùa 
Một Cột để kính tặng Ngài và trước mặt tôi có để một khay cần xà 
cử, trên ấy có đề một cái đĩa. 


Trên đĩa ấy có để một bì thư trắng, trong đó có 10.000 Đức 
Mã đề cúng dường Ngài. Ngồi từ đây tôi có thể quan sát được hết 
mọi người, từ trên hàng ghế cạnh tường có các vị Giám mục, Tu sĩ, 
cho đến ông Dr. Meihorst. Phía bên kia tường óc ghế ngồi của phu 
nhân ông Thị trưởng Thành phố Hannover và những khách quý. 


Câu nói đầu tiên Ngài bảo rằng: 
"Hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách của một Đạt Lai 


Lạt Ma, mà là với tư cách một người ty nạn như những người Việt 
Nam hiện ở nơi đây". 


24 


Thế là một tràng pháo tay vang dội cả Đại điện chứa 604 
người có giây mời, 30 quan khách, hơn 100 đoàn sinh Gia Đình 
Phật Tử và hơn 30 Tăng NI. 


Ngài nói răng: 


Những người Phật Tử truyền thống, có nghĩa là khi sinh ra đã 
là Phật Tử, xin cố gắng gìn giữ nề nếp tôn giáo của mình. Vì đây 
chính là sợi dây vô hình gắn chặt mình với quê hương và nguồn 
CỘI. 

Rồi Ngài chuyên qua đề tài "Tứ Diệu Đế" một cách linh hoạt. 
Ngài nói về Khổ Đáé, về Tập Đề, Diệt Đề và Đạo Đề. 


Về Khô Đề, Ngài nói nếu cứ đóng cửa hoài như vậy thì cũng 
khô lăm. Sao hôm nay nóng thê? 


Thế là một tràng pháo tay lại vang lên, hai cánh cửa giữa nơi 
Đại điện được mở ra, ngồi bên trên này nhìn ra thấy Đức Phật A 
Di Đà đang ngự trị trên một tòa sen tại đó. 


Không biết có phải đèn quay phim chiếu dọi nhiều quá, hay 
lại vì người đông mà hôm đó nóng thế, trong khi đó bên ngoài 
nhiệt độ chỉ 10 độ C mà thôi. Theo tôi, có lẽ nhờ thần lực g1a trì 
của Ngài mà Đại điện nơi đây đã nóng hãn lên. Vì trước đó đèn 
pha cũng chiếu như thế nhưng Đại điện vẫn lạnh như thường. Phải 
chăng một vị Thánh có đủ quyền uy như thế? 


Ngài nói về thánh thiện và tội lỗi và Ngài nói: 
Muốn chứng được quả vị giác ngộ giải thoát chỉ cần giữ giới 
cho thanh tịnh và thực tập thiên định, hướng về nội tâm thì sự an 


lạc mới vĩnh cửu. 


Ngài đã nhân mạnh rât nhiêu lân vê điêu nây. Và đây cũng 
chính là đường về nội tâm của Đạo Phật vậy. 


25 


Ngài đã kêu gọi Đại diện các Tôn giáo khác hãy có trách 
nhiệm trong vấn đề hòa bình của nhân loại và cũng đừng nên nhân 
danh Tôn giáo này hay Tôn giáo nọ đề chinh phục kẻ khác, mà hãy 
tự mình nêu cao giá tr nội tâm của mình. Đó mới là con đường 
hòa bình vĩnh cửu của nhân loại. 


Đoạn này được vỗ tay lâu nhất, cả phần tiếng Đức và tiếng 
Việt. Hôm đó ông Christof dịch tiếng Tây Tạng ra tiếng Đức rất 
hay và Hạnh Tắn dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt cũng rất trôi 
chảy, nhuần nhuyễn. 


Phần phát bồ đề tâm, Ngài không đề cập đến nhiều có lẽ vì ít 
thì giờ và Ngài dừng bài thuyêt pháp lại vào lúc 1Š giờ 40 phút. 


Tôi có trờ tới để thưa Ngài là cho phép Phật Tử hỏi chừng 10 
phút. Ngài đông ý và các câu hỏi được bắt đâu. 


Có một người Đức xin được đặt câu hỏi. Nhưng Ngài bảo 
hôm nay đặc biệt cho người Việt Nam, nên người Đức ây lại thôi. 
Đây là lần thứ 3 Ngài đã lưu tâm về vấn đề ấy. Lần thứ nhất khi ở 
phi trường, phóng viên đài truyền hình NDR hỏi Ngài tại sao Ngài 
đến Hannover? 


Ngài bảo rằng: Tôi đến đây vì những người Việt Nam. 


Cả 3 lần như chúng ta thấy, quả Ngài đã rất quan tâm đến vẫn 
đề của Việt Nam chúng ta rất nhiều. Chúng ta không may mắn 
được như nhân dân Tây Tạng, có một bậc chân tu thực chứng như 
Ngài, nên vấn đề hòa hợp, thống nhất vẫn còn triền miên khô hải. 
Còn Ngài, là hiện thân của chân lý, nên người Âu Mỹ đã xem Ngài 
là một sứ giả của hòa bình, nên năm 1989 Ngài đã được lãnh Giải 
thưởng Nobel Hòa Bình cũng nằm trong ý nghĩa đó. 


Trước đây Ngài đến Đức, các chính trị gia ít lưu tâm; nhưng 
sau bao nhiêu tháng ngày hoạt động kiên trì, mềm dẻo của Ngài đã 
làm mềm lòng những người cầm quyền tại Âu Mỹ. Bằng chứng là 


26 


ngày mai 19.6.95, Ngài điều trần trước Quốc Hội Đức về vấn đề 
Trung Cộng vi phạm nhân quyên tại Tây Tạng một cách trâm 
trọng. 


Nghe qua bài pháp có người rất thám thía. Ngồi bên trên nhìn 
xuống, tôi thấy có người đang ngử gục và sau nây nghe kể lại rằng 
dưới Hội Trường với hệ thống trực tiếp truyền hình, ban đầu đã 
đầy người, cũng rất trang nghiêm thành kính; nhưng vào cuối giờ 
chỉ còn lại những người Đức đang thành kính lắng nghe. Còn 
người Việt thì hầu hết đi ra ngoài và hay thích nói chuyện riêng. 
Đó có lẽ là dân tộc tính của người Việt Nam mình chăng?! Nhưng 
phải thành thật mà nói, trên Đại điện chùa Viên Giác hôm đó gần 
800 con người với 800 quả tim, 800 khối óc, ai ai cũng đều cùng 
một nhịp thở và thấm sâu từng lời nói, từng động tác của Ngài 
trong khi thuyết giảng. Nhìn xuống xa hơn, tôi thấy Chánh điện 
bên trái và bên phải vẫn còn trống, như thế, ít nhất Đại điện chùa 
Viên Giác phải chứa đến 900 người mới chật hoàn toàn. 


Ngài đã nói một dung bài pháp như Đức Phật đã nói tự mây 
ngàn năm nay; nhưng điều căn bản ở đây, nếu có thật tu mới thực 
chứng được. Cũng như có ăn mới có no. Nếu không tu cũng như 
không ăn thì sẽ không bao giờ chứng và no được. Đó là một chân 
lý cần phải hiểu rõ. 


Trước và sau đó có nhiều người đem con của mình tới cho 
Ngài xoa đầu cho bớt bệnh, hoặc muốn gần Ngài để được thần lực 
chở che v.v... Tôi có nói rằng: Ngày xưa Phật đã bảo ai tu cũng 
thành Phật cả, tự mình chắng lo tu, khi thấy người ta thành Phật 
rồi, mình lại đến ké nhờ ơn đức ấy, quả thật là khó nói. Mọi người 
đều hiểu ý tôi, cười nhưng rồi việc đâu cũng vào đó. Vì họ thấy tu 
hành sao khó khăn quá, thôi cứ chờ cho ai đó tu có kết quả thì 
mình cậy nhờ vậy. Đó là một cái bệnh lười của chúng sanh. Chúng 
sanh lúc nào cũng sợ đọa vào trong 3 đường dữ; nhưng việc ác 
không chừa và việc thiện chăng làm dữ; nhưng việc ác không chừa 
và việc thiện chăng làm, thì làm sao tránh được lao đao trong 
đường sinh tử? 


27 


Khi Ngài chuẩn bị chấm dứt câu trả lời cuối, tôi và Thầy 
Minh Phú đại diện cho Chị Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất tại Đức mang tắm tranh và khay tịnh tài cũng dường 
ra phía trước, đê đưới chân Ngài. 


Khi Đức Thụ vừa địch xong những câu trả lời ra tiếng Việt 
cuối cùng, chúng tôi lại thi lễ tạ ơn Ngài 3 lễ, đoạn trao bức tranh 
sơn mài và khay lễ 10.000 Đức Mã đê cúng dường và làm lộ phí 
cho Ngài cũng như phái đoàn. Ngài đưa tay ra đỡ lấy rồi trao qua 
cho những nhân viên ngoại g1ao tháp tùng với Ngài. 


Ngài đã trao tặng Chùa Viên Giác một tượng Phật bằng đồng, 
thếp vàng, trên ấy có bọc một dải lụa trắng \ và tôi đã để tượng Phật 
ấy lên đầu thật lâu, trong bao nhiêu tiếng vỗ tay vang đội ở phía 
dưới. Đây là một pháp bảo vô giá mà Chùa Viên Giác đã có được. 


Ngài xuống tòa trong khi bao nhiêu tiếng vỗ tay vang đội cả 
Đại điện ngày hôm ấy. Suốt cả 2 tiếng đồng hồ tôi không nghe một 
tiếng động nào cả. Quả thật, thần lực của Ngài đã chinh phục tất cả 
mỌI người. 


Gia Đình Phật Tử đã ngồi chận lối giữa mục đích để làm hàng 
rào danh dự, nên khi Ngài chuẩn bị đi ra, 2 bên nơi nầy đã dạt ra 
một lối trồng ở giữa, Ngài đã bước ra trong nụ cười từ ái, với 
những cái vẫy tay và cái chào thân thiện. 


Hòa Thượng Thích Thiền Định tiễn Ngài ra đến chỗ tượng 
Đức Phật A Di Đà; còn tôi và Hòa Thượng Thích Minh Lễ, Sư cô 
Diệu Hạnh và Tăng Ni cũng như Phật Tử tiễn Ngài ra đến đường 
Karlsruher bằng chân trần không mang giày, chỉ có vớ mà thôi. 


Khi Ngài ra đến nơi tượng A Di Đà, Ngài đã mang giày vào 
để đi tiếp con đường mà Ngài còn cần phải đi nữa để mang lại hòa 
bình, lợi tha cho nhân dân Tây Tạng cũng như thế ĐIỚI. 


28 


Khi xuống đến những bậc thang cấp cuối cùng Ngài đã vẫy 
tay chào. Mọi người vỗ tay tiễn đưa Ngài một cách rất thành kính. 
Khi chuẩn bị lên xe có một người Đức thuộc đài truyền hình nào 
đó muốn đặt một câu hỏi. Ngài hoan hỷ trả lời bằng tiếng Anh và 
bên cạnh đó có ai đưa một bảng hiệu bằng tiếng Anh "Nhân quyền 
cho Việt Nam và Tây Tạng". Bảng bên kia bằng tiếng Đức cũng 
nội dung đó. Khi trả lời phỏng vấn xong, một số người đã đưa tay 
qua từ bên kia chiếc xe Audi cho Ngài bắt, Ngài đã trườn qua xe 
để vỗ mạnh vào bàn tay đối diện bên kia, đoạn Ngài làm lễ chú 
nguyện vào một đĩa gạo, rồi Ngài vào xe với 2 nhân viên ngoại 
g1ao. 


Xe ngài đã đi, nhưng lòng người còn ở lại đầy ấp yêu thương 
của một bậc Thánh nhân đã trang trải trong suốt 4 tiêng đồng hồ 
qua tại Chùa Viên Giác. Một sô khác lên nhặt những hạt gạo rơi 
nơi Chánh điện, gạo mà Ngài đã chú nguyện và chắc chắn nay mai 
sẽ gởi về các địa phương để biếu các Chi Hội Phật Tử những hạt 
gạo nhiệm mâu nây. Một số khác nhặt những cành hoa dưới chân 
Ngài và như còn luyến tiếc đây đây những gì mà họ muốn năm 
giữ. 


Tối hôm ấy tôi đã không ngủ được, vì quá vui mừng xúc 
động. Còn trước đó một đêm cũng không ngủ được, vì lo lắng cho 
ngày mai khi Ngài tới. Lúc Ngài đến trời mưa hoa cúng dường, lúc 
Ngài đi ánh sáng thái dương rọi chiếu, như mang trí tuệ đến cho tất 
cả mỌọi người. 


Sáng hôm sau 19.6.95 khi lên Đại điện giờ thiền và tụng kinh 
Lăng Nghiêm, tôi cảm nghe như sức gia trì vẫn còn mãnh liệt đâu 
đây. Thê rôi tôi cũng lạy Phật, lạy Tô đê ra đi vào ngày hôm ây. 


Viết đến đây tôi lại quên một vẫn đề quan trọng nữa là, hôm 
qua 18.6.95 sau khi Ngài đã giảng pháp xong, Ngài có tụng kinh 
1a trì về trí tuệ. Sau đó Hòa Thượng Thích Thiền Định bắt Bát 
Nhã cho đại chúng tụng và hồi hướng. Không khí thật thành kính 
trang nghiêm. Tại sao cũng một bài kinh Bát Nhã đó, mà hôm nay 
trang nghiêm thánh thiện quá vậy? 


29 


Nhìn người Việt Nam rồi nhìn người Đức khắp hết Đại điện, 
tôi thây ai cũng rạng rỡ tâm lòng. 


Sau khi mọi người nghe pháp, tôi có hỏi cảm tưởng của một 
số vị; họ bảo rằng hoan hỷ quá. Trong đời họ chưa bao giờ cảm 
nhận được một sự an lạc như vậy. Sự an lạc ấy do từ tha lực của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma và cũng chính phần lớn đều do tự lực của 
chính mỗi người đã trân trọng với một thời pháp trang nghiêm như 
thê. 


Trong quyên "7 Do Trong Lưu Đày" (Freedom In Exil) Ngài 
có khẳng định lại một điều mà các Phật Tử Việt Nam của chúng ta 
cũng cần nên lưu ý. Ngài bảo: Chữ Đạt Lai Lạt Ma người Trung 
Quốc dịch là Hoạt Phật hay Phật Sống là sai; mà Đạt Lai có nghĩa 
là Trí Tuệ hay Biển Trí Tuệ hay Hoa Sen Trắng. Lạt Ma có nghĩa 
là một vị Thầy. Nếu dịch nghĩa chung của 2 chữ này, có nghĩa là: 
Một vị Thầy có đầy đủ trí tuệ. Chăng qua đó chỉ là hóa thân của 
Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Có nhiều người chưa chứng đạo, tự 
khoe mình đã chứng. Ngược lại, những người đã chứng đắc như 
Ngài, Ngài ít khi nào nói về cái sở chứng của mình. Điều ấy cũng 
giông như Đức Phật còn tại thế vậy. Mặc dầu Ngài có thần thông 
rất đa dạng: nhưng khi Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để thi 
triển thần lực với ngoại đạo, vẫn thường hay bị Đức Phật quở 
trách. 


Có nhiều người hỏi Ngài bao nhiêu tuổi? 

- Ngài cười. 

Nhưng cũng có nhiều người trả lời thế cho Ngài rằng: 
- Ngài chừng 700 tuổi. 


Nếu tính trung bình cho mỗi vị Đạt Lai Lạt Ma là 50 tuổi thọ, 
thì qua 14 đời Đạt Lai, đêu ây quả là sô tuôi hiên nhiên của Ngài. 


30 


Có nhiều người Âu Châu đặt nhiều câu hỏi thắng thắn với 
Ngài răng: 


- Theo họ biết, cũng như theo truyền thuyết của Phật Giáo 
Tây Tạng là không có đời Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 nữa. Điều ây có 
đúng không? 


Ngài bảo với các phóng viên răng: 
- "Bây giờ tôi chưa chết, làm sao biệt được”. 
Đó chỉ là một cách trả lời khéo mà thôi. 


Có lúc, một số nữ tín đồ Phật Giáo người Âu Châu hỏi Ngài 
răng: 


- Tại sao cho đến bây giờ đã 14 đời Đạt Lai Lạt Ma rồi mà 
chưa có vị nào người nữ? 


Ngài trả lời rằng: 
- "Tại sao không?" 


Những câu trả lời của Ngài rất vi điệu và đã làm hài lòng với 
tất cả những a1 tò mò muốn hiểu biết về Tây Tạng, về tái sinh, dầu 
cho đó là một Học giả, một Giáo sư Đại học, một Thư ký, một Tu 
sĩ, một Chính trị gia, một Thương g1a v.V... Và V.V... 


Càng ngày người Âu Châu và Mỹ Châu càng theo Phật Giáo 
Tây Tạng càng nhiều hơn nữa, mà ngay cả người Việt Nam mình 
cũng thế. Mới đầy theo, có lẽ vì tính cách huyền bí; nhưng khi đi 
sâu vào nội tâm, tu theo Phật Giáo Tây Tạng có sở chứng rất 
nhiều. Dĩ nhiên, các trường phái Phật Giáo khác, nêu chúng ta đi 
sâu vào thiền định hoặc nghiêm trì giới luật, chúng ta vẫn có thê 
chứng đắc như thường. Nhưng đa số nghiêng về phía Tây Tạng, vì 


31 


Tây Tạng có được một nhà lãnh đạo cả giáo quyền lẫn thế quyền 
lỗi lạc như Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


Trong 2 quyên sách vừa nêu trên, Đức Đạt Lai Lạt Ma có 
nhận định rằng: Mặc dầu số người Tây Tạng tu hành đông; nhưng 
thật ra sở tu và sở chứng của họ cũng Ít lắm. Điều ấy cho ta thấy 
rằng bất cứ trong một tổ chức quân chúng nào cũng thế, nó phức 
tạp và ô hợp lắm. Ngay cả cộng đồng Tăng lữ của Việt Nam cũng 
vậy, dĩ nhiên cũng có một sô vị xuất sắc, nhưng không nỗi bật về 
việc ấn chứng cũng như việc tu trì; nên khi ra làm việc đạo tại 
ng;#7841;i quốc này, chỉ có được bề nổi bên ngoài, phần nội tâm 
thì còn phải tu trì nhiều hơn nữa. 


Ngài cũng đã đề cập trong sách trên rằng: Những nghi lễ tôn 
giáo của Tây Tạng quá rườm rà, cần phải bỏ bớt, và chính Ngài 
cũng có ý thay đôi về địa vị của Đạt Lai lạt Ma, cốt làm sao cho 
dân tộc Tây Tạng tiến bộ nhiều hơn nữa. 


Trong một quyền sách khác, nhan đề là "Ki chim Sắt Bay", 
do Vũ Nguyen Khang ở Đan Mạch dịch, có đăng trong Viên Giác 
lâu nay và trong Viên Giác số 88 xuất bản vào tháng 8 năm 1995 
cũng có. đề cập chỉ tiết về cuộc sông của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài 
có nói răng: Tôi nói tiếng Anh được; nhưng lười học lắm, vì vậy 
những ngữ vựng ít ỏi lắm. Tuy Ngài nói vậy thôi vậy, nhưng Ngài 
rất vững vàng vê ngôn ngữ nây. Tôi đã có nhiều lần nghe Ngài 
giảng về Phật Pháp bằng tiếng Anh tại Hamburg, cũng như nghe 
các câu phỏng vấn trên đài truyền hình Đức và Pháp cũng như Mỹ 
khi Ngài trả lời. 


Tháng 3 năm 1995 vừa rồi, tôi và một phái đoàn 13 người 
Phật Tử Việt Nam từ Đức sang Ấn Độ để chiêm bái các Phật tích. 
Trong ]3 người ấy chỉ có ó Phật Tử mà đến 7 Tu sĩ. Dĩ nhiên 
chuyến đi gặt hái được rất nhiều thành quả tốt đẹp về nội tâm; 
nhưng cũng đã có nhiều người muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật 
Giáo Tây Tạng. 


32 


Khi đến chiêm bái Bồ Đề Tràng vào một buổi chiều, tôi tình 
cờ gặp một vị Lạt Ma tái sanh mà nhiều người rất ngưỡng mộ. Đó 
là Ngài Lin Rimpouchie. Theo ấn chứng của tái sanh cho biết răng: 
Ngài là vị Thầy cũ của Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sanh. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma có hai vị Thầy, nay đều đã viên tịch và nay cũng đã tái 
sanh. Một vị hiền từ như người mẹ, đó là vị Lin Rimpouchie nầy 
và một vị khác khắc khe như một người cha cũng đã tái sanh và 
tìm lại được rồi. Cả hai vị đều có ảnh thờ chung với Đức Đạt Lai 
Lạt Ma, hai vị nầy ngồi hai bên Ngài. 


Tôi, một Tăng sĩ Phật Giáo Việt Nam, dĩ nhiên là tin vào luân 
hồi rồi và tôi cũng đã đọc rất nhiều về sách tái sanh của Tây Tạng, 
nhưng tôi muôn biết chắc thực hiện tượng tái sanh â ấy như thế nào, 
nên cũng phải tìm hiệu thêm. 

VỊ Lin Rimpouchie hôm đó đi nhiễu tháp, tình cờ khi đến gần 
chỗ tôi ngồi lại bước qua và hỏi tôi bằng tiếng Anh: - What are you 
doing here? 

Tôi trả lời: 

- lIm watting any Vietnamese here. 


Vị ấy mới 10 tuôi thôi. Nghe đâu đi Mỹ chỉ có 3 tháng, sau 
khi về nói tiêng Anh rât lưu loát. Tôi hỏi tiệp: 


- Have you been In Europe? 
Vị ấy trả lời rằng: 

- May bel 

Đoạn tôi hỏi: 


May Ï take one picture (Photo) together With you? VỊ Lin 
Rmpouchte trả lời răng: 


33 
- No probleme. 


Rồi vị Ấy chạy đi,trông rất hồn nhiên, đễ thương như những 
đứa trẻ 10 tuôi khác. 


Sau khi đi về Đức, tôi đưa tấm hình ấy cho mọi người xem, ai 
cũng vui và nói rằng tôi rất có phước nên mới được gặp vị thầy của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma mhư thế. Tấm hình ấy Thầy Từ Trí chụp dùm 
rất tự nhiên. VỊ Lin Rimpouchie â ấy ngoẹo cô vào mình tôi và mĩm 
cười rất duyên dáng trong tư thế đứng. Nơi đó là nơi mà#Bi người 
nữ Phật Tử đầu tiên đến quy y với Đức Phật lúc Ngài mới thành 
Phật và chưa thành lập Tăng đoàn. Chỉ có quy y Phât, quy y Pháp 
mà thôi. Nơi đó ngày nay một trụ đá cò dựng ở đó và khắc ghi về 
sự tích này để lưu niệm. 





Tối hôm đó, quý Thầy quý Cô khác đi đến chỗ vị Lin 
Rimpouchie này ở đề vấn đạo. Tôi ở lại chùa Phật Giáo Việt Nam 
tại Bồ Đề Đạo Tràng, không đi. Vả lại ngững Thầy Cô khác cũng 
dấu tôi không cho tôi biết, sau này xem lại Vidéo mới thấy được. 
Cung cách tiếp đón và chúc phước, nói năng bằng tiếng Anh lưu 
loát, chỉ học trong 3 tháng mà nói được như thế quả là một việc hết 
sức huyền diệu, mà một đứa trẻ ngoại quốc 10 tuổi khó có thê có 
được. 


Tôi định đem tấm hình chụp chung với vị Lin Rimpouchie 
khoe với Đức Đạt Lai Lạt Ma khi Ngài đến chùa Viên Giác vào 
ngày 18.6.1995 vừa qua; nhưng bận quá. Vả lại tự mình hiểu đủ 
rồi, cần gì phả số sàng với Thánh vương như vậy. Dẫu biết rằng 
với Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị Thánh Tăng đơn giản chưa có ai 
bằng; nhưng cũng có nhiều vị Lạt Ma kiểu cách và trịch thượng 
lắm. Bằng chứng khi đến đánh lễ một số vị Lạt Ma, có vị thi lễ lại, 
nhưng cũng có vị ngồi yên trong tư thế như là chuyện đương 
nhiên. Trong khi đó với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngai vàng và pháp 
tòa đã dành riêng cho Ngài; nhưng Ngài phải tự mình đảnh lễ Phật 
và pháp tòa, sau đó mới thăng tòa thuyết pháp. Khi người khác thi 
lễ Ngài, Ngài cũng cuối sát xuống để cụng đầu hoạt lây tay đỡ 


34 


người quì mọp dưới chân mình lên. Quả thật chưa có vị Thánh 
Tăng nào có được một cử chỉ khoang dung độ lượng như thế và 
bình dân không ai bằng. Có lẽ Ngài nhờ bình dân, đơn giản như 
vậy mà thu phục được nhân tâm của nhân loại chăng? Trên quả đất 
ngày nay có 5 tỉ người; nhưng Ít nhất Ngài cũng đã chính phục hơn 
phân nửa số đó. Có người đã gặp được Ngài, nhưng đa số không 
phải ai cũng có được nhân duyên â Ấy. Những người dân Tây Tạng 
chưa chắc đã gần được Ngài, mà chỉ sông trong tình thương yêu 
của Ngài. Nếu có, ngày nay đa số qua hệ thống truyền hình và báo 
chí, nhiều người đã biết đến ngài. 


Viết đến đây tôi cũng xin mở một dấu ngoặc để nói về việc thi 
lễ đối với chư Tăng Việt Nam. Dĩ nhiên Việt Nam vẫn có nhiều vị 
Cao Tăng, Đại Đức, đạo cao đức trọng; nhưng cũng có lắm vị 
phàm Tăng, ham được người ta cúng dường và lễ bái mình. Đi đâu 
cũng muôn có sự đón đưa thật linh đình. Đến đâu nếu chưa kịp 
chuông trống bát nhã cung nghĩnh, không đảnh lễ kịp thời thì có ý 
buồn râu, trách móc. Khi người đối diện không xưng con, không 
khép nép với mình, tự nhiên thấy mình bị tự ái, hờn mát và không 
vui vẻ với nhũng câu chuyện sau đó. 


Nhiều vị Tăng nghỉ rằng Phật tử đãnh lễ mình là chuyện 
đương nhiên, cứ ngồi ì ra đó cho họ lễ; nhưng đâu có biết rằng, vì 
phước mình chưa đầy đủ, làm như thê chỉ có bị trừ chứ không có 
cộng. Phước đức đã hao mòn mà tội lỗi mà da tăng. Chỉ khi nào 
người lạy và kẻ được lạy, không còn phân biệt bỉ thử thì việc lạy 
ầy mới có ích. Tuyệt nhiên không nên ép buộc, nhất là ép buộc vì 
vấn đề tâm linh. 


Ví dụ: Đức Đạt Lai Lạt Ma sờ vào đầu ai, ôm người đó vào 
lòng, lấy tay của mình ôm một số người đông, trong khi đón rước 
Ngài, ai ai cũng muốn được vinh dự đó. Nếu bình thường một vị 
tăng nào đó, làm cử chỉ ấy, trong nó hơi hề. Vì mọi người chung 
quanh chưa có ý tự nguyện như vậy và chính vì đức độ của mình 
chưa có, nên chưa ảnh hưởng đến những người chung quanh. 
Nhung Ngài thì ngược lai. 


35 


Sáng hôm ấy ngày 19.6.95 tôi lạy Phật lạy Tổ xong, ra đi với 
một xách hành trang nặng trĩu sự vui mừng. Người ta đi đầu 
thường hay buồn; nhưng hôm đó sao tôi lại vui quá. Vui vì đã làm 
xong một bồn phận và vui rồi đây Chùa Viên Giác sẽ là nơi quy 
ngưỡng của nhiều người. Trong đó kẻ cả các Tu sĩ và các Phật Tử, 
Việt cũng như Đức. 


Xe dừng lại dừng lại nơi bến "are", tÔI VỘI xuống xe đi nhanh 
về phía quầy bán báo. Tờ Hannoversche Allgemeine Zeitung tôi đã 
thấy ở Chùa rồi, có đăng hình và bài về ngày hôm qua. Tôi mua 
hai tờ khác nữa. Đó là tờ Neue Presse và tờ báo Bild. Tờ nào cũng 
tường thuật rất tỉ mỉ và rất thuận lợi cho chiều hướng phát triển 
của Phật Giáo tại Đức. Nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử và triết 
học cũng như Tôn giáo đều phải thừa nhận rằng: 


Tất cả mọi chuyên động của thế giới về các ngành nầy đều 
xuất phát từ Đức. Ví dụ triết gia Schopenhauer mở đầu cho kỷ 
nguyên của Phật Giáo du nhập vào Đức từ thế kỷ thứ 19. 
Nietzsche, một triết gia đại của Đức đã có cái nhìn không xa triết 
lý của Phật Giáo bao nhiêu. Hermann Hess, người đã viết tác phẩm 
"Đường Về Nội Tâm" rất nỗi tiếng. Nhà Bác học Einstein đã quả 
quyết rằng: Tắt cả những phát minh của ông đều dựa trên tinh thần 
khoa học của Phật Giáo. Rồi Karl Marx, cha đẻ của chủ nghĩa 
cộng sản cũng đều từ đất nước này phát sanh. Nhà tôn giáo cải 
cách Luther Martin cũng người Đức. Vì những lý do trên, nên 
nhiều nhà phê bình có nhận định răng: Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của 
Phật Giáo và điều xuất phát từ nước Đức đa diện này. Có lẽ nhận 
xét ấy không sai. Vì trong hiện tại kinh sách Phật Giáo bằng tiếng 
Đức xuất hiện vô số kể trong lãnh vực học đường, khoa học hay cả 
tại các nhà thờ của hai Giáo Hội Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. 


Sau khi đi Ấn Độ vào tháng 3 năm 1995 về, tôi có đến gặp 
Đức Giám Mục Hofmeter địa phận Hildesheim, khi dùng cơm 
xong tại giáo xứ, Ngài có nói tôi chỉ sơ qua về giáo lý căn bản của 
Phật Giáo cho Ngài và ông Helmut Hanefeld đã chỉ cho Ngài và 
các vị Cha xứ, các Dì Phước thực tập thiền hôm đó. Đoạn Ngài hỏi 
tôi rằng: 


36 


- Có phải Phật Giáo hay hơn Thiên Chúa Giáo hay sao mà 
người ta bỏ Đạo Chúa theo Đạo Phật nhiêu vậy? 


Tôi trả lời răng: 


- Thưa Ngài, mỗi một thứ thuốc hợp cho mỗi một căn bệnh 
khác nhau. Có lẽ ở Âu Châu lâu nay dùng loại thuốc giống nhau, 
nên căn bệnh đã quen rồi. Bây giờ có loại thuốc mới, nên họ muốn 
thay đổi chăng! 


Tôi cũng trân an Ngài rắng: 


- Xin Ngài đừng lo. Mỗi tôn giáo là một bông hoa đẹp, chúng 
tôi hiện diện ở đây chăng khác nào làm cho vườn hoa tâm linh của 
quê hương nước Đức nây càng đẹp đẽ hơn lên thôi. 


Đức Giám Mục mỉm cười. 


'Ba tờ báo lớn tại Hannover đều tường thuật một cách đầy đủ 
và rất tỉ mi, tôi đã dịch ra từ tiếng Đức phía dưới bài này, Xin quý 
vị đón xem. Về hình ảnh cả 3 tờ báo, tờ nào cũng có một số hình 
khác nhau. 


Như tờ Hannoversche Allgemeine Zeitung, phần trang đầu 
đăng hình màu, Đức Đạt Lai Lạt Ma đang choàng chiếc khăn chúc 
phước màu trắng cho ông Thị trưởng Thành Phố Hannover, vào 
trang ruột bên trong đăng 2 hình trắng đen. Hình thứ nhất là hình 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chắp tay chào mọi người khi đến Tòa Thị 
Chính. Hình thứ 2 đăng 3 em thiếu nữ Phật Tử Chùa Phật Bảo, 
trên tay đang nâng 3 đĩa đồ chay có 3 con rồng làm bằng củ cải 
trăng. 


Tờ Bild Zeitung có số độc giả bình dân tương đối nhiều tại 
Hannover, bên trong có đăng 4 hình màu. Hình lớn nhất là hình 
Đức Đạt Lai Lạt Ma ngồi trên Ngai vàng do Sư Cô Diệu Ân thiết 
kế rất hùng dũng. Hình thứ 2 nhỏ bên tay trái là hình ông Thị 


37 


trưởng Thành phố Hannover dắt tay Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hình thứ 
3 ở giữa chụp toàn cảnh Chùa Viên Giác có hồ sen và Bảo Tháp 7 
tầng cùng Chánh điện. Hình thứ 4 chụp Ngài đang vẫy tay chào 
mọi người, trong khi Ngài ở trong chiếc xe Audi đời mới. 


Riêng tờ Neue Presse có 4 hình màu cũng rất độc đáo. Hình 
thứ nhất chụp toàn cảnh cung nghinh Ngài khi mới vào cổng chính 
Chùa Viên Giác có mặt tất cả chư Tăng và lọng cung nghinh Ngài. 
Hình thứ 2 bên trái chụp hình Ngài đang đỡ một người đàn bà Thái 
Lan đảnh lễ dưới chân Ngài ở một công trường đi bộ gần Tòa Thị 
Chính. Hình thứ 3 Ngài thăm hỏi trẻ em ty nạn Việt Nam khi mới 
vào công và hình thứ 4 chụp Ngài đang ký Số Vàng Lưu Niệm tại 
Tòa Thị Chính. Đứng bên cạnh Ngài là ông Thị Trưởng và các 
chính trị gia của Tiểu Bang Niedersachsen. 


Khi tôi lên xe ICE, là một loại xe sang trọng nhất của nước 
Đức hiện nay. Loại xe nầy Nhật đã chế từ năm 1967. Tính ra Đức 
đi sau Nhật chừng vài chục năm về kỹ nghệ hóa. Chỉ có điều là đồ 
Đức chắc và bên gấp 10 lần đồ Nhật; nên nhiều người cũng rất ưa 
dùng đồ của Đức. Trên chiếc xe này, như một phòng khách di 
chuyện tự động, nơi đó họ có thể ngủ, đọc sách hoặc chuyện văn 
v.v... Tôi thì không, mỗi khi lên xe nầy thường hay viết bài, đôi 
khi cũng đọc sách. Xe ICE lòng rộng, các ghế ngôi tựa như ghế 
trong máy bay, nhưng rộng rãi hơn. Trong xe nây có thiết trí Tivi, 
điện thoại công cộng, cho biết xe chạy ở tốc độ bao nhiêu và trước 
khi xuống xe, hành khách đều có thê biết được là cửa tự động mở 
bên phải hoặc bên trái v.v... 


Thế giới văn minh quá mà con người thì còn khổ đau nhiều 
quá. Biết nói sao đây? Tôi ngồi bên cạnh một người đàn bà Đức. 
Người ấy đang đọc tờ Hannoversche Allgemeine Zeitung, đở ngay 
trang trong tường thuật về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau đó bà ta gợi 
chuyện với tôi vê chuyên đi nây, tôi đã đưa bà thêm 2 tờ báo khác 
để bà đọc. Sau khi bà đọc xong, bà ta nhìn tôi và nói rằng Hoheit 
(Bệ hạ) (ý chỉ Đức Đạt Lai Lạt Ma) đến thành phố Hannover và đã 
mang đến cho mọi người cư dân tại đây một hòa bình nội tâm 
miên viễn. 


38 


Tôi nghe một người Đức nói được câu nói ây, cảm nhận sâu 
tận đáy lòng, tôi có nói vê Ngài cho bà ta nghe và bà ta đã nghe 
một cách chăm chú. 


Mỗi danh xưng cho mỗi người, mỗi một địa vị nó khác nhau; 
nhưng bà dùng chữ Hoheit ở đây không sai mấy. Vì Ngài cũng là 
bậc Quân Vương nữa mà. Nếu dùng tiếng Đức đề chỉ cho Ngài, họ 
nói là Seine Heiligkeit, tiếng Anh gọi là His Holiness. Có nghĩa là 
Thánh Đề hoặc Thánh Vương. Nếu dùng chữ Hoheit chỉ có nghĩa 
là Bệ Hạ hay Hoàng Thượng mà thôi. Vì thế khi nói với Ngài 
thường xưng 2 chữ His Holiness trước. Nếu chỉ hỏi "How are you 
today?" là không ổn rồi. Cũng như khi xưng với một vị Hòa 
Thượng, tiếng Đức phải nói là Hochehrwuerdige, tiếng Anh gọi là 
The most Venerable, tiếng Pháp nói Le très Vénérable. Nếu muốn 
dùng nói đến Thượng Tọa thì xưng Venerable bằng tiếng Anh. 
Tiếng Đức nói Ehrwuerdige. Tiếp Pháp nói Vénérable. Tắt cả 
những chữ này nó có nghĩa là "Bậc đáng Tôn kính". Nếu chỉ dùng 
chữ Ladies and Gentlements trong một buổi tiệc mà có mặt của các 
vị chức sắc Tôn Giáo quả là điều sai lầm rất lớn. 


Khi xuống xe lửa để đổi xe đi phi trường Frankfurt bà ta xin 
địa chí của Chùa và nói răng: Đây đúng là một nhân duyên và hy 
vọng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ đên Chùa đê thăm Thây. 


Đạo Phật như thế đó. Đơn giản lắm, đi vào lòng người một 
cách nhẹ nhàng, không bằng dao to, búa lớn. Không bằng bạo lực, 
không bằng chiến tranh và thù hận, mà bằng tình thương miên viễn 
đối với mọi người và mọi loài. 


Tôi đã miên man suy nghĩ về một con người. Con người đã 
thật là Người và chính Người ây hôm nay ngày 19.6.95 đang điều 
trần trước Quốc hội Đức về vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung 
Cộng nơi quê hương của Ngài. Nơi đó giờ đây có 6 triệu người 
Tây Tạng; nhưng có đến 7 triệu người Trung Cộng. Đúng là lấy số 
đông để đi áp chế thiểu số. Để xem rồi đây sự thật sẽ trở lại bên 
nào? Chắc chắn một điều nó không đến với người có quyền thế, 


39 


mà sự thật bao giờ cũng sẽ trả vê cho lẽ phải của nó. Đó là chân lý 
từ ngàn xưa. 


Bản án ở đây không năm ở người tu, mà bản án sẽ kế tội vào 
Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã vi phạm Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyên. Ban đầu tôi nghĩ nếu đề câu chuyện này vào Chương 
Một của quyền sách nầy nó không phải lắm. Tuy nhiên sau khi viết 
gần hết Chương này, tôi thấy nó hay hay và ý vị làm sao. Cũng 
một nhà tu nhưng là một bực Thánh. Cũng là một nhà tu nhưng 
phải chịu ở tù. Cũng là một nhà tu nhưng phải vương vòng tục lụy. 
Cũng một nhà, rất thoát tục; cũng là một nhà tu; nhưng oan trái 
phũ phàng? Phải chăng tất cả đều do nghiệp lực của mình và 
phước duyên của mình đã tạo? Tạo phước và tạo tội thì dễ tạo. 
Nhưng tạo ra cho có cái Đức đề đời noi theo không phải là chuyện 
giản đơn thuần khiết. 


Đến phi trường Frankfurt sau khi cân hành lý xong, tôi đi mua 
7 tờ báo khác tại đây để tìm thêm có tờ nào đăng về việc Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đến Hannover không? Nơi đây tôi có hơn một tiếng 
đồng hồ, nên tôi đã ngồi xem kỹ từng trang báo một. 


Trong 7 tờ ấy có 3 tờ đăng tin và không có tờ nào đi hình. Đó 
là tờ Die Welt "Thế Giới Thời Báo", có số độc giả khá đông, có đi 
tin. Tờ Frankfurter Rundschau và tờ Frankfurte Neue Presse. Cả 3 
tờ đều nói về sự hiện điện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại xứ Đức, về 
Chùa Viên Giác và Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng tại Hannover. 


Hơn 8 tiếng đồng hồ có được trên máy bay, bay từ Frankfurt 
tới Toronto, rồi từ Toronto đến Montréal tôi đã ngồi dịch hết phần 
tường thuật về Đức Đạt Lai Lạt Ma của 6 tờ báo trên. Một phân vì 
tính cách thờ sự của nó. Phần khác, khi đến Montréal đọc cho các 
Thầy và các Đạo Hữu nghe về công việc Phật sự mà tôi đã làm vào 
ngày hôm qua. 


Ngôi trên mây, bông bênh như nơi tiên cảnh, đâu óc tôi cứ mơ 
màng vê Ngày Hội Lớn hôm qua và mãi cho đên ngày nay cũng 


40 


như mai hậu, hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã in đậm dấu nơi 
tâm khảm của tôi. 


Hy vọng rằng với một ít tâm tư chân thành này con xin dâng 
lên Ngài để hiểu rõ cho đàn hậu học, luôn luôn hướng về chân lý 
và tình thương. Mong rằng Dân Tộc và quê hương của Ngài sắp 
thoát ra khỏi vòng lao lý và quê hương, tình người cũng như Đạo 
Pháp nơi xứ sở của con tình thương cũng sẽ được trải rộng, như sở 
của con tình thương cũng sẽ được trãi rộng, như cánh tay của Ngài 
đã dang đón nhân loại và người người thường yêu nhau và hiểu 
biết nhau hơn. 


CHƯƠNG HAI 


NHỮNG CHUYỆN HÀM OAN 


Khi nói đến vấn đề gì có tínhh cách ngang trái, bẽ bàng, khó 
khăn đề diễn tả sự việc, oan ức cho người trong cuộc, người ta 
thường đề cập đến câu chuyện "Nổi Oan Thị Kính" hay câu chuyện 
"Quan Ẩm Diệu Thiện", hoặc giả câu chuyện "?ình Duyên Tái 
Thế" được phóng đại từ cốt truyện "Thoát Vòng Tục Lụy" hay 
"Thiên Kim Tiểu Thư, Vạn Kim Hòa Thượng" đễ cho người đời 
biết rằng, đi tu chưa hắn đã là thành Phật. Đi tu chưa hăn đã là dứt 
hết nợ trần và đi tu cũng chưa hắn đã là quên mình trong quá khứ 
đề tìm đến một tương lai yên tĩnh đẹp đẽ hơn. 


Ở đây người viết sẽ lần lượt đưa các độc giả lui về quá khứ, 
xem lại chuyện xưa, để hiểu cho chuyện nay và thiết nghĩ nhắc lại 
chuyện xưa ở đây cũng chẳng phải là một việc thừa thãi. Vì quá 
khứ bao giờ cũng là một chiếc cầu bắt nhịp với tương lai và hiện 
tại. 


Câu chuyện thứ nhất được kê lại như sau: 


Có một người con gái tên là Thị Kính. Khi lấy chồng đã hết 
mực thờ chông, nhân một hôm người chông đang ngủ, Thị Kính 


41 


thấy chồng mình là Thiện Sĩ có cái râu mọc dưới cằm trông khó 
coi; vì thế nên mới lẫy kéo định hớt cái râu kia. Nào ngờ đâu bà 
già chồng độc ác nghĩ quấy cho nàng dâu rằng: Thị Kính có ý giết 
chồng. Nỗi oan này biết tỏ cùng ai, có biện minh thế nào đi chăng 
nữa thì mẹ chồng mình cũng chăng hiểu được chút nào! Không 
biết đây có phải là nỗi oan ức giửa mẹ chồng nàng dâu chăng? 
Người mẹ vì thương con trai mình mà nghi oan giá họa cho con 
dâu? Và người vợ vì thương chồng mà không dám nói lên sự thật 
mà mình đã làm như thế, như thế đó. Cũng là tình thương, nhưng 
hai thứ tình thương nây lại không gặp được nhau? Tại sao lại ít kỷ 
quá như vậy? 


Câu chuyện không dừng ở đây. Để cho nỏi oan ức của mình 
được vơi đi, nàng quyết chí vào chùa xuất gia tầm đạo, để quên đi 
nồi niềm cay đẳng của trần gian. Nhưng quan niệm ngày xưa cũng 
cay đẳng đủ điều, vì trọng nam khinh nữ, nên nàng không chọn 
bên chùa ni đi tu, mà chọn qua chùa nam đề cải trang thành nam 
nhi mà tu cho dễ. 


Ở đây một trong hai lý do nêu trên không biết có đúng được 
phần nào không? Chỉ có người đương thời mới hiểu được. Nếu 
ngày ấy Thị Kính vào chùa nữ để xuất gia học đạo, tu hạnh giải 
thoát thì đâu có cái oan thứ 3 là Thị Mẫu trêu ghẹo. 


Cái oan thứ hai của người con gái thuở bấy giờ là bị chèn ép 
nhiều quá, nên nàng đã không chọn giải pháp quyên sinh mà là đi 
tu để cho nhân tâm thế đạo có thay đổi được chăng? 


Khi đã cải nam nhi để đi tu có được pháp danh là Kinh Tâm, 
vẫn bị một người đàn bà trắc nết tên là Thị Mầu, đã tư tình với ai 
đó, bụng mang dạ chửa, không biết đồ tội cho ai, nên mới lên chùa 
tìm cách lân la với chú tiểu Kinh Tâm và đồ thừa cái bào thai kia 
là tác phẩm của chú tiêu trong bao ngày chăng gió. Làm như là 
người tu ai cũng dễ đồ thừa được như thế. Đây là nỗi oan thứ 3 của 
nàng Thị Kính. A1 biện bạch được cho mình đây? Không lẽ bây giờ 
tự dưng mình khai là nữ nhân mạo nhận nam nhân để vào chùa 
xuất gia học đạo? Nói như vậy chẳng khác nào thú tội với người ta 


42 


là: "lạy ông tôi ở bụi này”. Chi bằng lặng yên để nhận tội với dâng 
làng và Sư Cụ rằng cái bào thai ấy chính do mình gây nên. Vì thế 
dây chuông oan nghiệt mới kết thúc cuộc đời của một người trai 
không thành trai mà gái cũng chăng thành gái. 











Điều nà! lũng dở mà hay. Cũng hay mà đở. Dở ở điểm nhút 
nhát không dám nói lên sự thật; nhưng hay ở điểm thực hiện được 
điều trong Luận Bảo Vương Tam Muội đã dạy là: Oan trái không 
cân biện bạch. Vì còn biện bạch là nhân ngã chưa xả. Đúng là 
hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ có Bồ Tát mới chịu đựng 
được như thế. Chịu đựng cho đến cuối cùng rồi sự thật sẽ trả về 
cho sự thật, nam nữ, đen trắng, thật giả...đời sẽ luận công tội khi 
nhân chứng không còn hiện hữu trên cuộc thế nầy nữa. 





Tuy rằng hay như vậy, nhưng đở ở chỗ là yêu đuối quá, nhiều 
khi đến nhu nhược không nói lên được tất cả những sự thực cho 
thế nhân biết rõ về mình đương thực hành hạnh Bồ Tát đề độ sanh. 


Còn câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một nàng Công 
chúa. Vì muốn đi tu, đã làm cho mẹ mình thương nhớ quá phải bị 
mù lòa. Phụ vương giận dữ, nên bắt nàng làm đủ điều như nhặt 
thóc, gánh nước, bửa củi v.v... mục đích không phải để đày đọa 
Công chúa nhưng vì muốn rằng, sức chịu đựng không nôi, nàng 
phải hồi gia. Nhưng tâm Công chúa đã quyết nên đã ở lại chùa 
luôn. Phụ vương quá bực tức cho nên mới cho quân lính đến đốt 
chùa. Vì tội đốt chùa nên phụ vương bị bệnh phong đơn. Trong khi 
đó Công chúa được siêu sinh về cõi Tịnh Độ. Đức Phật A Di Đà vì 
muốn cứu khổ chúng sanh, nên mới sai Công chúa Diệu Thiện trở 
lại trần gian để độ cho cha mẹ mình sớm quy y Tam Bảo và trở về 
con đường chân thiện mỹ. 


Nhờ giọt nước cành dương và nhờ hối tâm của phụ hoàng và 
mẫu hậu, nên mắt của mẹ đã sáng, và bệnh phong của cha cũng đã 
hồi phục. Câu chuyện đến đó là chấm dứt, nói lên nỗi vui mừng 
của vua và hoàng hậu khi đã hối tâm; nhưng cũng đã diễn tả được 
sức chịu đựng kiên nhẫn dẻo dai của một nàng Công chúa và Tăng 
chúng trong chùa. Dầu cho chùa có bị đốt nhưng quyết không thối 


43 


bồ đề tâm. Điều ấy đã làm cho vua cha bực tức. Kết quả như trên 
đã rõ. Đây cũng là một hạnh từ bi lợi tha của Bô Tát Quán Thê Am 
muôn độ cho cha mẹ của mình trở vê con đường lương thiện. 


Câu chuyện thứ ba hơi rắc rỗi một chút; nhưng chỉ xin tóm 
lược cốt chuyện mà thôi. Nguyên trước đây 700 năm có một người 
học trò nghèo, thi không đậu; nhưng chữ rất tốt và hay vào chùa 
làm công quả, gióng chuông niệm Phật và đặc biệt là hay tụng 
kinh Dược Sư để cầu nguyện cho kiếp sau được đẹp đẽ hơn. 


Trong làng ấy có một nàng tiêu thơ cũng hay đi chùa và mê 
thơ họa. Một hôm thấy bản Tâm Kinh chép tay đẹp quá nên mới 
muốn gặp người ấy đề giải bày tâm sự. Sư Cụ biết là cả hai không 
nên gặp; nhưng có lẽ vì tiền duyên nghiệp báo nên hai người đã 
phải gặp nhau đề cuối cùng rồi thê với nhau răng kiếp sau phải đẹp 
trai hơn và người khác thì mong rằng kiếp sau sẽ giàu có hơn. 


Đến kiếp này chàng tuổi trẻ đã xuất gia học đạo. Nàng đầu 
thai vào ngôi nhà trưởng giả giàu có trong làng. Một hôm nàng đi 
chùa đã gặp vị Hòa Thượng Hương Đăng có pháp danh là Ngọc 
Lâm, có đôi mắt tuyệt trần, SaO. mà giông đôi mắt người xưa của 
700 năm về trước quá? Nàng về nhà, với Thiên Kim Tiểu Thư, với 
cành vàng lá ngọc; nhưng đã mê mẫn tinh thần một Hòa Thượng 
có biệt danh là Vạn Kim Hòa Thượng. 


Mối tình ngang trái ấy, một tăng một tục, đã không được cha 
mẹ nhà gái đồng ý. Vì làm như thế lỗi đạo và không hợp với nề 
nếp gia phong của gia đình giàu có; nhưng cuối cùng vì thương 
con nên phải cưới rễ cho nàng. 


Đêm tân hôn là một đêm quá hấp dẫn và lôi cuỗn mọi người 
vào câu chuyện tình có một không hai trong cuộc thế này. Nhiều 
người đã vẽ vời suy nghĩ, không biết một gã Hòa Thượng sẽ cư xử 
với một Tiểu thư như thế nảo trong đêm động phòng hoa chúc? 
Người khác thì thêu dệt gấm hoa, thêm mắm đậm muối cho câu 
chuyện được đượm nồng. 


44 


Cuối cùng thì hương đã tàn và tình đã nguội, nên chàng đã về 
lại chùa với bao nhiêu lời dị nghị đắng cay của Tăng chúng nơi 
bổn tự. Ngày lại tháng qua thì người con gái ấy đã thấm thía cho 
chuyện tình, nên muôn xuất gia đầu Phật. Còn chàng thì đã thành 
Quốc sư khi đã cứu được vua nhân một lúc chìm thuyền. Bây giờ 
chàng là tột đỉnh của triều đình. Nàng là người yêu của 700 năm 
trước đã trở về với Đạo. Nhưng không biết có phải đây là diệu kế 
để dễ cận kề chàng và đưa vị Quốc sư nây về lại lời thề xưa hay đó 
chỉ là một hình ảnh giấu che một tâm sự não nề nào? 


Tác giả cốt truyện trên đây là Hòa Thượng Thích Tình Vân, 
người rất có uy tín với Phật Giáo Đài Loan ngày nay. Ngài đã xây 
chùa Phật Quang Sơn tại Đài Loan như là một thế giới cực lạc nho 
nhỏ. Ngài cũng đã xây ở Mỹ một chùa lấy tên là "Tây Lai Tự" gần 
30 triệu Mỹ kim và ngày nay khắp nơi trên thế giới nơi nào cũng 
có chùa của Ngài xây dựng. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã dịch 
sách của Ngài trên đây lấy tên là "Thoát Vòng Tục Lụy", mới đây 
Việt Nam đã dựng thành phim. Còn ở Đài Loan dựng một cuốn 
phim đài 35 tiếng đồng hồ có tựa đề là "Tình Duyên Túi Thế". 
Xem cũng lâm ly bị đát lắm; nhưng kết cuộc của câu chuyện 
không giống như trong sách của Ngài đã viết là nàng Tiêu Thư kia 
đã đi tu và có pháp danh là Giác Chúng. Ở đây, phim này, các 
nghệ sĩ cứ cho Tiểu Thư đi theo Quốc sư Ngọc Lâm dài đài cho 
đến kết cuộc câu chuyện: nhưng rồi cũng chăng biết là nàng đã 
làm sao về sau nầy. 


Dĩ nhiên đã là tiêu thuyết, trong đó phải có nhiều giả sử; 
nhưng nếu Tác giả trong cốt chuyện phải là một ông quan tòa công 
bình nhất thì mới mong vụ xử kiện thành công một cách vẹn toàn, 
ai cũng chắng thiệt hại nhiều hơn, mà cán cân công lý bao giờ 
cũng phải công bình và chính trực thì mới nói lên được hết ý nghĩa 
của một phiên tòa. 


Đó là những câu chuyện của người Trung Quốc dựng lên, còn 
chuyện của Việt Nam thì như thế nào? Đa số chúng ta, ai cũng biết 
là tiểu thuyết Việt Nam mình nghèo nàn lắm. Nói vậy có nhiều 
người sẽ phê bình ngay là không đúng sự thật. Nhưng phải thú thật 


45 


là tất cả các bộ tiểu thuyết Việt Nam mình chưa có một bộ nào đồ 
sộ như một trong các bộ tiêu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung cả. 
Việt Nam mình tự hào thì nhiều nhưng tự tu, tự học và tự sửa đổi 
thì hiếm hoi lắm. Đó là chuyện đáng buồn hay đáng vui? 


Ở đây xin đơn cử một vài chuyện oan của Việt Nam như sau. 
Trong đó có chuyện tình "Lan và Điệp" và chuyện "Hón Bướm Mơ 
Tiên". 


Chuyện tình Lan và Điệp nó nhạt nhẽo vô ý vị quá. Chuyện kế 
một người con gái vì yêu không được một người con trai nên mới 
vào chùa xin xuống tóc xuất gia. Ngày lại tháng qua nàng đã tạm 
quên đi tình trường nóng bỏng. Nhưng chàng Điệp kia cũng không 
dẫn lòng mình được nên đã tìm đến chùa Sư nữ kia đề tìm nàng. 
Trong khi ấy Điệp thấy Lan đang chôn xác bướm xuống mồ nhằm 
quên đi một mối tình xa xưa cũ. Điệp buồn rầu quá muốn nối lại 
tình xưa; nhưng nàng đã cự tuyệt. Có bản kịch thì tác giả cho hai 
người gặp lại nhau như Kim Kiều tái hợp sau 15 năm xa vắng 
nhưng cũng có bản cải lương thì cho hai người cắt đứt dây chuông 
rồi chôn vùi cuộc tình của mình về nơi quên lãng. 


Chuyện chỉ có thế thôi. Thấy nó vô vị quá mà không biết bao 
nhiêu đào kép nồi tiếng. của Việt Nam đã đóng tuồng này. Nếu 
người đi tu chỉ vì vẫn đề tình phụ thì đâu có gì đề xứng đáng mà 
tuyên dương giáo pháp Phật Đà? Nếu tình đã mất thì đi tìm tình 
khác chứ cân gì phải vào chùa để làm náo động cảnh thiền môn? 
Nếu ai đi tu cũng vì chuyện tình như thế cả, hóa ra thiền môn chỉ 
toàn là những trái tìm sắp rụng vì tình à? Xin những nghệ sĩ và văn 
sĩ Việt Nam hãy điều chỉnh lại dùm cách suy nghĩ và viết lách của 
mình cho có thêm chất lượng một chút. 


Một chuyện khác của Khái Hưng nằm trong nhóm Tự Lực 
Văn Đoàn là nhóm mà đa số thanh niên nam nữ thời thập niện 30 
đến 60 đều ưa thích. Ưa thích có nhiều lý do dựa vào tính cách 
thời đại của nó. Việc trọng nam khinh nữ. Việc nam nữ bình 
quyên. Việc cách mạng, việc hủ tục và tập tục v.v... và v.v... Đây 


46 


là tác phẩm đầu tay của Khái Hưng cũng liên quan đến chùa chièn; 
nhưng cũng không nói lên hệt được tính cao thượng của Đạo Phật. 


Truyện kể có một sinh viên tên Ngọc, nhân lúc nghỉ hè lên 
chùa thăm Sư Bác của mình. Tình cờ gặp chú tiêu Lan, một cô gái 
giả trai đi tu (tại sao phải giả trai như vậy? Đâu thiếu gì chùa nữ 
lúc bấy giờ?). 


Cả một cuốn sách mây chục trang chỉ nói lên được một ít tính 
văn chương, còn hoàn toàn ý nghĩa của cốt truyện thì chẳng có gì 
đề đáng lưu tâm cả. Khi còn nhỏ, ai học về văn chương cũng khen 
là nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay; nhưng xét ra từng phần một, nhất 
là phần đạo giáo, chưa có tác phẩm nào có giá trị cả. Riêng tôi, 
một nhà tu đã ở chùa 3l năm ăn cơm của đàn na tính thí mòn răng, 
mặc áo, đắp y thay đi thay lại không biết mấy trăm thước vải rôi, 
không biết sẽ giúp được gì cho Phật Giáo đây? Do đó tôi cố gắng 
sẽ viết một câu chuyện với nội dung như đầu đề đã chọn. 


Tôi không phải là một nhà văn. Vì không tốt nghiệp khóa văn 
chương nào cả; nhưng tôi thích gởi gắm tâm sự của mình vào câu 
chuyện của các nhân vật, nên những khó khăn cạm bẫy Của cuộc 
đời. Hoặc giả từ đó sẽ rút ra một bài học cho chính mình đề sử thế. 


Thông thường trước khi viết chuyện người viết phải có một 
dàn bài chung, và đây chính là nội dung của câu chuyên. 


Nam sinh ra trong một gia đình giàu có ở đồng bằng sông Cửu 
Long, ruộng cò bay thăng cánh, với vị trí thiên nhiên đó, với tư 
cách là đứa con một trong gia đình đó, chàng đương nhiên sẽ kế 
nghiệp cha mẹ đề chăm sóc ruộng nương, trở thành một ông chủ 
miệt vườn nho nhỏ; nhưng một hôm đi thăm vườn về. Nam gặp 
một vị Du Tăng Khát Sĩ đang đi khất thực, thấy hình ảnh ấy khoan 
thai, dịu dàng quá, nên nam đã xin cha mẹ đi xuất gia, nhưng vì là 
con một trong gia đình nên ông bà đã không đồng ý ý. Cuối cùng rồi 
Nam cũng trôn ra tận miền Trung đề thế phác xuất gia. 


47 


Khi tu học tại một chốn già lam nọ, Nam bây giờ có pháp 
danh là Pháp Tánh đã khám phá ra nhiều điều hay và cũng lắm 
điều đở trong chốn thiền môn. Đã có lần Pháp Tánh muốn trở lại 
gia đình đề trở thành một chủ điền của miền quê sông Cửu, có tiền 
của đồi dào hơn là sống chen chúc trong chốn chùa chiền nghèo 
nàn, ngày hai bữa chỉ đón nhận được sự cúng dường của Đàn Na 
Tín Thí hoặc chỉ dùng được những món ăn khi đi khất thực nhận 
được mà thôi. 


Một hôm trên đường đi khất thực về, có một thiếu nữ tên 
Duyên thấy chàng Pháp Tánh sao đẹp trai quá mà đi tu đề làm gì? 
Theo nàng nghĩ thế, nên nàng quyết chí tìm đến chùa để dự lễ, 
nghe kinh và tìm hiểu làm quen với chú tiểu Pháp Tánh ấy. 


Thế rồi hai người quen nhau; nhưng chú Pháp Tánh vẫn 
không có ý bỏ đạo. Vì chính lúc này, chú lại không muốn ra đời. 
Đùng một cái miền nam Việt Nam mất, chú sống bao nhiêu năm 
với chủ nghĩa cộng sản thấy không thích hợp, nên tìm cách ra nứơc 
ngoài đề tu niệm. Khi đến một đất nước bình yên ở Âu Châu, Thầy 
Tịnh Thường (là pháh tự của Sư) thấy không thích hợp, nên tìm 
cách đi đến một nơi tại Mỹ Châu. Nơi đây Thầy Tịnh thường đã 
trở lại hàng ngũ Tăng Già của mình và cũng chính vì vấn đề vàng, 
bạc, kim cương hột xoàn v.v...nó đã mang nhà Sư với pháp tự 
Tịnh Thường đi vào con đường tù tội cả 6,7 năm trời. Và sau đây 
là vụ án. 


CHƯƠNG BA 


HOA ĐÓNG CỎ NỘI 


Ông bà mình thường hay nói: "Sống cái nhà, già cái mồ" thật 
chẳng sai chút nào! Tại sao ba má Nam khi còn trẻ, ông bà hay 
đắm mình vào cuộc sống, còn bây giờ mới tuôi lục tuần đã lo ă ăn 
trung thọ và hay nói vÊ sự chết chóc và chọn nghĩa trang làm mồ 
mả để làm chỉ cà? 


48 


Còn Nam, tuổi mình còn nhỏ, hay thích rong chơi, đánh đu, 
đá bóng và nhất là thú bắt cá lòng tong, thia thia, không làm sao 
Nam có thể nghĩ xa hơn được những gì mà cha mẹ Nam đã nghĩ. 
Một hôm mẹ Nam quở rằng: 


Đã lớn tồng ngồng như thế mà còn chơi những trò chơi ấy làm 
gì? Con thây có được không? 


Thưa mẹ. Chứ ở miên quê nây, ngoài cây cỏ, hoa lá, cá thia 
thia ra, đâu có gì nữa đê chơi đâu mẹ. 


Nam trả lời từng tiếng một, có ý cho mẹ nghe rõ và mẹ của. 
Nam cũng sực nhớ lại tuổi của mình cách đây mây mươi năm về 
trước cũng chỉ thế thôi. Và đến khi đi lấy chồng sinh ra Nam là 
con một, ở đây quanh quân rồi cũng ruộng và vườn, vườn và 
ruộng, đâu có gì để phải trách con nặng lời như vậy. Chẳng qua là 
nói cũng chỉ đê nói cho có chuyện mà thôi. 


Một hôm sau khi đi thăm ruộng về, Nam khoe đủ mọi chuyện 
với mẹ, trong ấy có một chuyện, mà theo Nam nó hấp dẫn đứa 
thiếu niên như chàng rất nhiều. 


Thưa mẹ! Hôm nay trên đường về nhà, con có gặp một vị Sư 
Khất Sĩ. Con trông thấy ông ta hiền lành quá và con đã cho ông 
mấy đồng, nhưng ông ta không lấy. 


- Ừ, bậy nè con. Nhà Sư không bao giờ lấy tiền, tại sao con 
làm thê? 


- Con đâu biết; nhưng nêu không có tiền thì nhà Sư sống bằng 
gì hở mẹ? 


- Ông ta sống bằng của tín thí đó mà! hoặc giả khi đi khất 
thực, như hôm nay con thây đó, người ta sẽ cúng dương cho ông 
và ông ta sẽ dùng của dâng cúng đó đê độ nhật qua ngày. 


49 


- Mà mẹ ơi! Khắt thực là gì? Tín Thí là gì? và cúng dường là 
gì vậy? Con đâu hiểu hết những danh từ nầy, mong mẹ dạy cho 
con nghe đi. 


Đoạn bà ôn tôn bảo con hãy ngôi xuông và nói: 


- Theo mẹ nghĩ, con sinh ra trong gia đình mình vốn mấy đời 
theo Phật, đã làm phước rất nhiều, nhưng ít hiểu biết về Phật Giáo 
quá. Gần đây quý Thầy có giảng dạy giáo lý ở chùa, mẹ có đi 
nghe, nên chỉ lại cho con đây. 


- Khất thực có nghĩa là đi xin ăn. Mà những người tu ấy đi xin 
không phải như những người đi xinh bình thường đâu. Họ đi có 
hàng ngũ và chỉ vào những buỗi sáng thôi, không có nhà Sư nào đi 
khất thực vào buổi chiều đâu. Nếu có, đó chỉ là sư giả hiệu vậy. Vì 
Phật chỉ dùng ngọ, và các nhà Sư ấy cũng thế. 


- Thưa mẹ, tại sao họ không tự đi làm để nuôi thân được mà 
phải đi xin vậy? 


- ASvậy! Con nói thế tội chết ! Đâu phải vì nhà họ nghèo mà 
đi tu đâu! Đâu phải vì họ không làm lụng được mà đi xin đâu. Họ 
thực hành cái hạnh nhẫn nhục và phá chấp đó. Nhẫn nhục có nghĩa 
là khi đi xin, gặp người mắng, người nhiếc cũng phải an nhiên tự 
tại. Còn phá chấp có nghĩa là hạ mình xuống đề thấy mình không 
còn là gì cả. Khó thực hiện lắm con ơi! 


Còn tính đồ, tín thí gì mà mẹ mới nói đó, là gì hở mẹ? Con 
hãy bình tâm nghe mẹ nói đây: 


- Đệ tử của Phật có hai hạng là người xuất gia và kẻ tại gia. 
Người xuất gia sống không có gia đình, luôn cư ngụ tại chùa. Còn 
người tại g1a ở tại nhà như gia đình mình vật thực dâng cúng vào 
chùa thì gọi những người nây là tín thí. Còn tín đồ là người theo 
tôn giáo đó vậy. 


50 


Người xuất gia vì muốn hoá độ chúng sanh và thoát ly sanh tử 
luân hồi; nên phải tự tu, gia tâm nội lực, dành hết mọi thì giờ cho 
việc thiền định để mong cầu giải thoát, nên người tại gia như 
chúng ta đây phải có bốn phận hộ trì những vị ấy, để những vị ấy 
có đầy đủ thì giờ để tu hành. 


- Còn cúng dường là gì hở mẹ? 


- Thật sự ra phải nói cho đầy đủ là Cũng Dường Tam Bảo. Có 
nghĩaa là cúng dường 3 ngôi báu là Phật, Pháp và Tăng. Đây chính 
là những điều mà trong thế gian khó có được; nên chúng ta là Phật 
Tử cần phải hộ trì. 


- Nhưng thưa mẹ! Tại sao nhà Sư lại không nhận tiền? 


- Ở xứ ta như con biết đó, có nhiều tông phái Phật Giáo lắm. 
Có tông phái nhận tiền để sửa sang chùa viện, làm việc bồ thí phát 
chân cho dân nghèo, nên gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Có phái cũng 
đi khất thực; nhưng ăn mặn không ăn chay. Và vị Sư mà con thấy 
đó thuộc về Giáo hội Phật Giáo Khắt Sĩ, họ cũng đi xin, nhưng 
không ăn mặn và không lấy tiền. Phật dạy rằng; Người tu không 
được kinh doanh, buôn bán, chỉ trừ ra việc làm lợi cho Tam Bảo 
thì được; vì ấy không lấy là phải. Vì Chùa, Tịnh xá đã có Phật Tử 
xây cho rồi. Còn miền quê mình, đi đâu quý Sư đi nhờ xe cộ, đâu 
phải trả tiền mà nhận tiền làm gì hả con? 


Mấy lời giải thích của mẹ làm cho Nam hiểu biết thêm nhiều 
về Đạo Phật ở xứ mình và việc làm của các vị Sư. Kê từ ngày hôm 
đó trở đi, Nam rất siêng cúng đường mỗi khi quý Sư đi ngang nhà 
khất thực. 


Một hôm Nam đón đường một vị Sư để hỏi: 
- Thưa Sư! Con thấy đạo hạnh của Sư con kính phục quá. Con 


cũng muốn đi tu như Sư nữa, không biết Sư có nhận cho con 
không? 


51 
Sư bảo: 


- Việc đi tu không khó; nhưng việc cắt ái ly gia là việc khó. 
Hơn nữa sống cuộc sống của người tu hành đạm bạc lắm. Con có 
chịu nổi không? 


- Con nghĩ là con chịu được. Vì Sư cũng chịu được mà! Việc 
ây đâu có khó khăn gì. Còn việc cắt ai ly gia là gì vậy thưa Sư? 


- Cắt ái có nghĩa là cắt bỏ tình thương yêu của cha mẹ. Ở đây 
con còn nhỏ, chưa có vợ con, chuyện ấy tương đối dễ; nhưng cha 
mẹ con ở đây chĩ có một mình con. Liệu con có thê được phép đi 
xuất gia chăng? 


- Theo con nghĩ cũng khó, nhưng con sẽ có cách. 
- Cách gì? 


- Con sẽ trình Sư sau nêu Sư đông ý với con là nhận con làm 
đệ tử. 


- Việc ấy không khó; nhưng con hãy thưa lại với mẹ cha ý 
định nây đi. Nêu được, hãy vào Tịnh Xá cho Sư biết. 


Sau khi xin phép với mẹ, mẹ chẳng đồng ý ý. Xin phép với cha, 
cha lại còn quở măng la tây thêm. Nam buôn quá, chăng thiết gì 
nữa. Suốt ngày cứ ở ngoài đồng ruộng bờ đê. Bây giờ Nam không 
còn thú vui bắt cá, đánh đu nữa, mà Nam hay xa lánh bạn bè, đến 
đâu là ngồi riêng lẻ ở đó và có vẻ đăm chiêu hơn xưa. Có nhiều 
bạn hỏi Nam. 


- Chăắc phải lòng cô nào rôi chớ gì? 


- Nam quày quại, chối bai bải, không phải đâu. Có cô nào đâu 
mà phải. 


52 


- Nhìn vẻ mặt đẹp trai của mây, chắc có nhiêu cô phải lụy lăm 
đây. Một bạn khác chen vào. 


- Không! Không tât cả. Đoạn Nam vôn vã đi xa ra. 


Một hôm nghĩ được một kế, mà kế nầy có thể thổ lộ cho vị Sư 
nghe, còn cha mẹ và bạn bẻ thì giâu kín. 


Nam tin rằng đó là thượng sách. 


Vào một tối 30 trời không có trăng, chỉ có một ít sao không 
sáng lắm. Chờ cho cha mẹ yên giác, Nam đã trốn nhà ra đi vào 
chùa với Sư. Và ngay đêm đó Sư đã thế phác cho Nam, đặt cho 
pháp danh là Pháp Tánh, cho mặc y áo Sa Di của Khất Sĩ và ĐỞI ra 
ngoài miền Trung xa xôi, nơi ấy có bạn đồng tu của Sư đắc ý ý lắm. 
Vì có 2 đêu lợi, Nam xa gia đình sẽ không có cơ hội trở về lại nữa 
và điều thứ 2, cha mẹ của Nam khó mà tìm cho ra được tông tích 
của Nam. Nếu có biết được hỏi Sư, thì Sư chỉ trả lời như thế nào 
đó cho qua chuyện là được rồi. 


CHƯƠNG BÓN 
CUỘC SÓNG CỦA MỘT CHÚ TIỂU SA DI 
Ra được miễn Trung, khác với miền Nam, nơi chú Pháp Tánh 
đã sinh sống mười mấy năm qua. Nơi đây đồng lúa căn cỗi hơn. 
Cuộc sông chật vật hơn, khí hậu nóng bức hơn; nhưng đời sống 
Tăng chúng có vẻ chặt chẽ hơn. 


- Một chú tiêu đẹp trai mới nhập chúng, kìa các chú ơi! 


- Đi tu mà đẹp trai quá, cũng khó tu đấy chứ. Đó là lời của 
một chú tiêu trong nhóm hô to lên. 


Ở đây các chú đều thân thiện với nhau như anh em trong một 
nhà. Có nhiêu chú đi tu vì nhiêu lý do khác nhau. Có chú vì tình 


53 
phụ, có chú vì phụ tình mà đi tu. Có chú vì nhà nghèo quá lại đông 
con nên mới đi tu. Có chú cũng không muôn ở nhà, vì không muôn 
đi lính. 

- Nhưng đa số thì đều có ý chí vững vàng. Một hôm sau khi tìm 
hiệu ngọn ngành cách sinh hoạt của chôn Già Lam nây, chú tiêu 
Pháp Tánh mới làm quen với một chú khác, pháp danh là Huệ 
Phước. 


- Chú có thể giới thiệu sơ qua về sự tu học ở đây cho Pháp 
Tánh biệt không? 


- Ở đây kỷ luật gắt gao lắm, nhất là việc tụng kinh, ngồi thiền 
và học thuộc lòng các kinh điện. 


- Kinh gì khó nhất? 

- Dĩ nhiên là kinh Lăng Nghiêm và Thập Chú ấy. 

- Chú học bao lâu thì xong? 

- Đã hơn một năm rồi; nhưng chưa đâu vào đâu cả. 
Chú Huệ Phước trả lời thế. 

- Còn Luật thì học những gì? 


- Học về oal nghi, đi, đứng, năm, ngôi cũng như cư xử với 
những người chung quanh, nhất là nữ giới. 


- Còn nam giới thì sao? 











- Dĩ nhiên cũng có điêu câm k[L !hư vậy thôi. 





- Còn học thêm gì nhiều nữa không? 


54 


- Còn nhiều lắm chứ. Nhất là Phật Học Phổ Thông và các bài 
kệ tụng văn xuôi cũng như văn vân. 


Cả hai chú Pháp Tánh và Huệ Phước đã kết bạn cùng nhau, họ 
sông rât thân mật và đôi khi cũng thô lộ tình cảm với nhau nữa. 


Một hôm nọ hai chú hỏi nhau như sau: 
- Tại sao chú đi tu? Chú Huệ Phước hỏi trước. 


- Tại vì tôi thấy cuộc sống của người Du Tăng Khát Sĩ đẹp 
quá. Chú Pháp Tánh trả lời. 


- Nhưng chùa nầy đâu phải hệ phái Du Tăng Khất Sĩ! 
- Điều ấy cũng chẳng sao. Miễn răng tôi trốn cha mẹ một thời 
gian, rôi hãy tính. Việc thay đôi chùa chiên đâu có gì khó khăn 


phải không chú? 


- Ừa! Nhưng mà lỡ học chương trình giữa chừng phải thay đổi 
thì sao? 


- Thì cũng chăng có sao cả. Miễn mình có chí thì cái gì rôi 
cũng xong thôi. 


Họ đã sống bên nhau như đôi bạn cố tri và họ cũng đã tìm 
hiêu nhau rât nhiêu về mọi mặt của cuộc sông, trong đó kê cả 
chuyện tình cảm cá nhân và tâm sinh lý của những người trẻ mới ở 
tuôi trưởng thành nữa. 

- Tại sao Pháp Tánh thấy kỳ kỳ? 

- Kỳ cái gì vậy chú? 


- Hôm qua đang ngủ tự dưng có người chạy qua g1ường của 
Pháp Tánh ngủ chung và họ làm những động tác gì nó hơi khác lạ. 


55 


- ỪI Ở đây cũng có nhiều trường hợp ái nam ái nữ ấy mà. 
Việc ấy trong luật Phật cũng có dạy đấy. Khi gặp đàn ông thì họ có 
tâm niệm đàn bà. Ngược lại khi gặp đàn bà thì họ lại có tâm niệm 
đàn ông. 


- Như thế là sao hả chú? Xin chú nói rõ cho. 


- Nghĩa là có nhiều người mặc dầu mang thân thể là nam 
nhơn, có căn tánh nam nhơn đàng hoàng; nhưng khi gặp người 
nam khác vẫn có ý ưa thích. Vì tâm lý nữ nhơn của người ấy nhiều 
hơn là nam nhơn. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Nếu giải thích theo 
Đạo Phật, người ấy mới từ nữ nhơn đầu thai làm nam nhơn, mặc 
dầu mang thân nam nhơn, nhưng tâm lý còn thường tình nữ nhỉ 
lắm. Cho nên người ta nói ái nam ái nữ là vậy. 


- Việc ấy có nhiều không chú? Pháp Tánh hỏi Huệ Phước như 
vậy. 


Chuyện ấy ở đâu lại chăng có. Nam hay nữ cũng chỉ là chúng 
sanh thôi. Người tu hay kẻ tục chỉ khác nhau ở tâm thức chứ không 
khác nhau ở hình tướng. Vì con người, ai cũng cấu tạo giống nhau 
cả. Nếu tâm mình muốn dừng thì mọi việc sẽ yên ngay. Tâm là chủ 
của mọi hành động mà. Không tin chú thử nghiệm xem sao! Cũng 
đừng mặc cảm và hãy thông cảm cho những người ấy. Dĩ nhiên 
việc ấy là tội lỗi; nhưng nghiệp lực tự môi người mang và mỗi 
người tự trả và chắc rằng không ai tự trả dùm cho mình được cả. 


Có lúc cả hai chú Pháp Tánh và Huệ Phước được Sư phụ trụ 
trì dạy cho những bài học tâm linh thật hay, khiên cho hai chú thây 
tinh tân vô cùng. Chăng hạn như bài học vê Thiên Định. 


Sư phụ bảo: 
Cuộc sống của chúng ta đầy vọng niệm, giống như một ly 


nước đầy cát bụi. Nếu chúng ta cứ khuấy động ly nước ấy suốt 
ngày thì bụi bặm càng nỗi lên nhiều hơn. Bụi bặm ở đây chính là 


56 


tâm tham, sân, si của con người. Nếu chúng ta để ly nước ấy đứng 
yên một chỗ; những bụi bặm ấy tức thì lắng đọng xuống. Cũng 
như nếu chúng ta tự thực tập thiền định và gạn lọc thân tâm của 
mình, cũng giống như ly nước kia đã gạn lọc được những chất cặn 
dơ, lúc bấy giờ chỉ còn là mộ tmàu trong sáng; nhưng các con hãy 
coi chừng. Tâm của con người hay thay đổi đữ lắm đó. Nếu không 
làm chủ được nó, nó sẽ khuấy động lên một lần nữa và rồi thì bụi 
bặm kia sẽ che phủ tâm thức của mình, trở về lại với vô minh mấy 
hồi. Chỉ có công phu thực tập thiền định, tụng kinh, niệm Phật, trì 
giới và sám hồi v.vv... Đây chính là những khí cụ sắc bén nhất để 
làm phiền não được triêu trừ và trí tuệ từ đó mới phát sanh. 


Các con hãy nghĩ xem! Đâu phải vì người mù mà không có 
mặt trời. Mặt trời bao giờ cũng có thật đấy, sáng chan hòa đây; 
nhưng vì người ta mù nên không thấy ánh sáng mặt trời thôi! Cũng 
như thế đó. Giáo lý Đức Phật là ánh sáng, có mặt khắp mỌI nƠI, 
mọi hang cùng ngõ hẻm; nhưng vì con người vô minh và vọng 
tưởng quá nhiều nên không thâu nhập trí tuệ của Phật đó thôi. 


Các con xem đây! "Gương lu vì bụi và tráng mờ vì mây" là ý 
của các Tổ ta ngày xưa ám chỉ sự mê mờ và giác ngộ đó. Gương ở 
đây tượng trưng cho tánh sáng bao giờ cũng hiện thật; nhưng nó 
không sáng được, vì bụi bặm che đậy. Bụi ở đây có nghĩa là vô 
minh vọng tưởng đó. Và trăng thì bao giờ cũng sáng; nhưng sở dĩ 
chúng ta không thấy được, vì mây che phủ cả bầu trời. Vậy nhiệm 
vụ của chúng ta chỉ có một việc làm duy nhất là phải lau bụi đi và 
phải vén màn mây vô minh đen tối ấy là được. 


Cả hai chú nghe Thầy dạy, nghe một cách say sưa; nhưng khi 
về lại sống trong chúng thì thấy bao nhiêu là chuyện hỗn độn. Có 
chú suốt ngày chỉ có ăn và ngủ. Có chú suốt ngày chỉ thao thức về 
chuyện tình và thậm chí có chú chỉ lợi dụng cửa thiền để làm 
những chuyện không trong sáng mắy. 


Cũng vì những lý do trên, nên Pháp Tánh bàn bạc với Huệ 
Phước là hai người nên đi đên một chùa khác đê tu, nhât là nên 


57 


theo hạnh của người Du Tăng Khất Sĩ có lẽ đỡ hơn chăng? Hay là 
phải ra đời để bảo toàn danh dự? 


Sư phụ đã đồng ý và tấn đàn truyền giới Tỳ Kheo cho hai 
người. Bây giờ Pháp Tánh có pháp hiệu là Tịnh Thường và Huệ 
Phước có pháp hiệu là Tịnh Đạo. Cả hai người sống rất gần nhau 
và rất hiểu nhau nên cũng dễ chia xẻ cho nhau rất nhiều vấn đề 
trong cuộc sống. 


Cả hai người băng bộ đó đây, cuôi cùng rôi cũng trở lại được 
miên Nam và vào xin tá túc trong một Tịnh Xá của một vị Du 
Tăng Khât Sĩ khác. 


CHƯƠNG NĂM 
CÂU CHUYỆN TÌNH DƯỚI BÓNG TỪ BI 


Việc đạo hay đời gì cũng giống nhau. Nghĩa là mỗi công việc 
có một đích của nó và một thành quả nhất định nào đó. Cũng giống 
người ta đầu tư vào một dụ án xây cất, nếu biết tính sẽ có lời; nêu 
tính sai sẽ lỗ vốn. 


Người tu cũng thế, nếu biết chọn đường để đi đến đích, tất cả 
đê do mình cả. Tuy hoàn cảnh chung quanh cũng quyêt định một 
phân nào cho công việc; nhưng đêu căng bảng cũng do nơi mình. 


Có nhiều người đi tu ba chìm bảy nổi; nhưng cuối cùng rồi họ 
cũng vượt qua được tất cả mọi thứ cám dỗ của cuộc đời. Ngoài các 
sự cám dỗ về tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ 
ra, có 4,5 chử "t" nó cũng đeo đuôi theo hoài. Đó là tình, tiền, tù, 
tội, tu, v.v... ai thoát ra ngoài được mấy chữ "t" nầy quả là một 
phước duyên to lớn lắm. 


Nghĩ cho cùng Đức Phật ngày xưa cũng còn bị ma nữ dụ dỗ 
và thử thách, rôi đên Ngài A Nan cũng bị nàng Ma Đăng Già bỏ 
cho bùa mê, rôi Ngài Nan Đà cũng đã mê tiên, mê tục, ... và suôt 


58 


trong một chặng đường dài lịch sử 25 thế kỷ ấy, có biết bao nhiêu 
chuyện tình đã xảy ra dưới bóng từ bị; nhưng thường là những 
mâu chuyện oái oăm, gây cân. 


Ở đời cũng có nhiều chuyện cũng trái ngược lắm. Ví dụ như 
mình không yêu thì hay bị yêu, mình không thích thì hay bị thích. 
Ngược lại cái gì mình yêu hoặc thích thì nó lại ở ngoài tâm tay của 
mình. 


Khi Phật Giáo truyền vào các nước Á Châu, nhất là Trung 
Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam đã không biết bao nhiêu 
cuộc tình giữa Tăng và Tục ấy. Cao thượng có, thấp hèn có, nhấp 
nhô như lượn sóng dồn. Như thế vẫn chưa hết. Có những nàng 
Công chúa vì mề người tu, nên quyết chí ở vậy không đi lẫy 
chồng, trường hợp con gái vua Lương Võ Đề đã thương Ngài Bồ 
Đề Đạt Ma là một. Cũng có những nàng Công chúa vì mến tài đức 
của vị chân tu nên đã muốn cận kê suốt đời, như bà Công chúa của 
Ngài Shinran Shonin suốt đời, như bà Công chúa của Ngài Shinran 
Shonin (Than Loan Thánh Nhơn) của Nhật Bản chăng hạn. Nhưng 
cũng không thiếu những Công chúa, Hoằng tử đã bỏ ngôi để đi tu 
ở Việt Nam như bao vị vua ở đời Trần hay gần đây là Công chúa 
con vua Minh Mạng chăng hạn. 


Đó là cuộc tình của vua chúa nơi chốn cung son với những 
bậc Đại Tăng khai quốc; nhưng cũng có lắm cuộc tình oan trái xảy 
ra trong chốn thiền môn tịch tịnh ở khắp năm châu, bốn bê trên 
quả địa cầu này. 


Nhiều khi Tịnh Thường và Tịnh Đạo hay nghĩ vẫn vơ, tại sao 
thiếu gì người đề thương, lại không thương. Ở đây đem lòng 
thương một người không có tóc, đã có ý thoát tục quên đời. Đó 
cũng là điều lạ. Không biết quý Ñ¡ Cô bên các chùa Sư Nữ thì sao, 
có hay bị các chàng trai đến quấy phá không? Mà ít thấy đề cập 
đến? Hay quý Cô giữ giới hơn quý Thây, nên nam nhân ít gân 
được? Hay vì lẽ chư Tăng quá để dãi, nên nữ ĐIỚI dễ cận kề? Hay 
nghiệp của người nữ còn quá nặng, nên hay dụ dỗ người nam vào 
chỗ mê lộ? v.v... và v.v... Thôi thì đủ loại đủ thứ đã hiên hiện ra 


59 


trong đâu óc của hai người. Hai người tự hỏi và tự trả lời cho nhau; 
nhưng câu trả lời nào cũng thây chưa hài lòng được. 


Một hôm Tịnh Không hỏi Tịnh Đạo, rằng Sư huynh có biết 
bài thơ nây không? 


- Bài thơ nào đâu? Đệ hãy đọc ra huynh mới hiểu chứ! 
- Này nghe nhé. Bài thơ nhan đề là "Tình yêu". 
- Rồi! Lại cũng yêu. 


- Đâu có sao. Đâu phải nhất thiệt yêu nhau giữa nam nữ mới 
là yêu, mà người ta còn biệt bao nhiêu thứ tình khác nữa chứ bộ. 


- Đâu! Đệ kê cho huynh nghe thử xem. 


- Nầy nhé "Tình yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu thiên nhiên, 
yêu nghệ thuật, yêu sự sông, yêu..., yêu... 


- Thôi chắc chừng ấy cũng đủ rồi; nhưng bài thơ "Tình yêu" 
mà đệ vừa nói đó hãy đọc cho huynh nghe đi. 


- "Tôi có tình yêu rất mặn nông 

Yêu đời yêu đạo lẫn non sông 

Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ 
Chẳng phải yêu riêng khách má hông. 
Nếu khách má hông muốn được yêu 
Thì trong tâm trí phải xoay chiêu 


Quay về phụng sự cho nhân loại 


60 

Sẽ gặp tình chung trong khối yêu" 

Tịnh Thường vừa dút lời thơ thì Tịnh Đạo đánh một cái đét 
thật mạnh vào đùi của bạn, làm cho Tịnh Thường dây nây lên la ơi 
ỚI. 

- Cái gì mà ghê vậy? 

- Bài thơ chứ cái gì. 

- Sao mà hay quá nhỉ? A1 làm vậy? 

- Thì đệ muốn hỏi huynh đó mà! 

- ỨÙ! Ù! Thôi huynh chịu thua, đệ hãy nói thử đi. 

- Huynh hãy nghe đây nhé. 

Ngày xưa, vào đầu thế kỹ thứ 20 nầy, có một vị tên Aà "Đức 
Huỳnh Phú Số", ông ta đi giảng đạo và cứu dân độ thê rất nhiều. 
Ông đi đến đâu cũng được dân chúng cung kính, đĩ nhiên trong đó 
cũng có lắm cô gái yêu thầm nhớ trộm Ngài. Một hôm có một 
nàng con gái đến tỏ tình thiệt với Ngài. Ngài liền tặng cho cô ta bài 
thơ đó đê đời chứ! 

- Rồi cô ta sau đó ra sao? Tịnh Đạo hỏi. 

- Ai biết được! Có lẽ nàng ôm bài thơ đó để cchết chăng? Hay 
là nàng đi tu theo Ngài? Hay nàng đã quyên sinh, chăng ai biệt 
được. 

- Nhưng đúng là con người cao thượng phải không đệ? 

- Đúng thế, thì Đức Phật ngày xưa và các vị Tổ Sư đâu phải 


các Ngài không bị vướng vào đường tình; nhưng cái hay của các 
Ngài là cho các thứ tình nây đi dạo chơi chỗ khác hết, nên các 


61 
Ngài mới có đủ tâm trí rảnh rang mà tu hành giác ngộ đấy chứ? Bộ 
huynh không thấy đó sao? Bây giờ đệ kê cho huynh nghe về một 
vài mâu chuyện nho nhỏ nữa nghe, nhưng huynh phải cô gắng thực 
hành đó, chứ không phải nghe để mà nghe đâu! 


__- Chưa chắc ai phải thực hành đấy, để chờ xem. Thôi đệ hãy 
kê tiệp đi. 


- Đây là một câu chuyện thiền. 
- Thiền cũng có duyên tình sao? 


- Sao huynh hỏi gì lạ vậy? Ở đây lại chẳng có tình. Điều quan 
trọng là mình có chiên thăng được nó hay không chứ. 


Câu chuyện được bắt đầu như sau: 

Một Thây, một trò đi hóa duyên về. Trên đường chẳng may 
gặp mưa bão, nước sông dâng lên nhanh quá, trời đã tôi và xa xa 
bên bờ sông kia có một mỹ nhân đang đứng chờ đò; nhưng đò lại 
không có. VỊ Sư Cả mới hỏi cô ta răng: 

- Cô muốn đi đâu? 

- Dạ, tiện nữ muốn sang sông nhưng chẳng có đò. 

- Vậy tôi sẽ giúp cô. 

- Ngài giúp bằng cách nào? 

- Cô hãy leo lên lưng tôi cõng và tôi bơi qua sông. 

Trong khi ông Thầy làm động tác xăng quân, đưa tay nải cho 
đệ tử xách, còn mình thì cðng nàng mỹ nữ ây qua sông. Người học 


trò ấy khó chịu quá và muốn cản; nhưng thấy Thầy đã làm, thôi cứ 
đề cho Thầy mình làm. 


62 


Khi qua bên kia bời sông, vị Sư Cả để nàng cuồng, nàng cảm 
ơn rồi đi tiếp tục. Trong khi đó người đệ tử cứ thắc mắc hoài, tại 
sao lâu nay Thầy mình giữ giới tỉnh nghiêm như thế mà bây giờ 
gặp nử sắc Ngài lại chăng xa đi thì chớ, mà còn quá gần nữa. Ôi 
cha, mô Phật, sao mà nôi da gà quá. 


Người đệ tử theo sau Thầy mình cứ mỗi lần muốn hỏi thì bị 
tiếng tăng hằng của Thầy làm át lại, nên lại thôi. Khi về đến chùa, 
đã ba ngày sau, người đệ tự ăn ngủ không yên. Một hôm gõ cửa 
xin vào phòng Thây trình bày điều nghi của mình. 


- Được, con cứ nói! Sư phụ ôn tôn bảo. 


- Bạch Thầy! Con thấy Thây lâu nay tu hành tinh tấn chẳng 
phạm giới nào. Nhhưng cách đây 3 hôm sao Thây cõng người đàn 
bà đẹp ây sang sông vậy? 


- Thầy bảo. Thầy đã để người đà bà ấy lại bờ sông bên kia đã 
ba hôm rồi. Tại sao chú còn cõng người đàn bà ấy về đây làm gì? 
Tại sao lâu vậy, chú không buông thả cô ta ra? 

Người đệ tử nghe Thầy mình trả lời, đâm ra chới với. Quả thật 
người cõng cô gái ấy, chính là tâm chấp trước của mình, chứ đâu 
phải của Thầy mình. Trong khi Thầy cõng, như không cõng. Còn 


mình không cõng mà lại hóa ra công mãi. 


Người đệ tử quay ra khỏi phòng và tiếp tục suy niệm về lời 
dạy của Thây mình. 


- Sao mà đệ biết nhiều câu chuyện đạo hay vậy? 


- Thì nhờ đọc sách và nhờ Sư phụ ngày xưa kê lại. 


63 


- Bậy giời huynh hỏi đệ nghe. Nếu giả sử có một nàng tín nữ 
yêu đệ thì đệ nghĩ sao? 


- Ai mà biêt được; nhưng đó chỉ là giả sử làm sao có thật. Nêu 
có, đệ sẽ học cách quán chiêu bât tịnh và thực hiện câu: 


"Tơ thanh tợ sắc như thạch thượng tài hoa 
Kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết" 
Nghĩa là: 


Khi nghe âm thanh hay, nhìn thấy sắc đẹp, hãy quán chiêu 
như là cây trông trên đá. 


Thấy việc lợi, việc danh xem như bụi bay trước mắt. 
- Có phải vậy không đó? 
- Không tin huynh hãy chờ xem 


Hai người nói cho nhau nghe thật nhiều về mọi chuyện, mọi 
đề tài. Dĩ nhiên là chuyện Phật Pháp hai người cũng đã thảo luận; 
nhưng đề tài tình cảm bao giờ cũng là một đề tài nóng bỏng, dầu 
cho là một người tu hành chơn chính đi nữa. Vì họ quan niện rằng: 
thế hệ mới của họ, nhất là những người Tăng sĩ trẻ, họ không chạy 
trốn sự thật mà họ trực diện VỚI mọi vẫn đề của thực tế. Dĩ nhiên 
trong luật Phật đã dạy quá rõ về việc nầy; nhưng mỗi một hoàn 
cảnh, một thời đại nó khác nhau nhiều lắm. 


Như thường lệ mỗi ngày huynh đệ cùng Tăng chúng trong 
Tịnh xá đều đi khát thực, chỉ trừ khi nào trời mưa bão, hay đau yêu 
mới không đi. Họ đi theo thứ lớp tuổi hạ. Người tu lâu, nhiều hạ 
hơn đi trước, người ít tuổi hạ hơn đi sau, mặc dầu cho người đó 
100 tuổi đời cũng không kể. Tăng đoàn của họ sống rất hòa hợp, 
họ chia phân theo thứ lớp, tón này đi vòng nây thì toán kia đi vòng 


64 


kia, không dẫm chân lên nhau, họ thực hành đúng luật Phật dạy. 
Nghĩa là chỉ đi hóa duyên buổi sáng và quá ngọ trở đi không bao 
giờ đi khất thực nữa. 


Đi đâu thì huynh Tịnh Đạo thường hay đi trước và Tịnh 
Thường đi sau, đầu cúi xuống, oai nghi chững chạc, không được 
liếc tới, ngó qua, xoay lại, vóc dáng trang nghiêm. Cũng chính vì 
cái trang nghiêm đó mà lại có nhiều người lưu ý. Khi nhà sư đi 
qua, các tín nữ quí xuống dâng lên một ít mẻ, đậu hay cơm hoặc 
trái cây v.v... 


Hôm đó Duyên, nàng con gái trong thôn nầy cũng đề bát thay 
cho cha mẹ mình. Nàng lân lượt cung kính trao từng vắt cơm cho 
những vị sư rồi xá một xá. Chẳng biết sao, khi đến phần của Sư 
Tịnh Thường thì Duyên dừng lại lâu hơn và làm những động tác ấy 
chậm chạp hơn những lần trước, mục đích chỉ để nhìn vị Sư nầy 
được lâu hơn. Bỗng nhiên cặp mắt của Sư như bắt øặp một luồng 
điện khác và chính nàng cũng cảm nhận như vậy. Thế rồi Sư thản 
nhiên đi qua và các vị Sư khác tiếp tục đi đến. 


Khi về lại Tịnh Xá, lòng Sư bỗng nhiên xao xuyến lạ thường. 
Sư thầm nhủ, không biết mình có nhân duyên tiền kiếp gì với 
Duyên không? Đây đâu phải là chuyện của Ngọc Lâm Hòa 
Thượng và Thiên Kim Tiểu Thư tái thế? 


Sư Tịnh Thường suy nghĩ vấn vơ rồi so sánh. Chuyện Ngọc 
Lâm vì kiếp xưa xấu xí nên mới phát nguyện tụng kinh Dược Sư 
để sau nầy đươc đẹp đẽ và cũng chính vì cái đẹp đó, mà Tiểu Thư 
con quan Tế Tướng cành vàng lá ngọc kia lại cứ bám theo hoài. 
Còn mình đây đâu có thề ước với ai đâu. Vả lại ta là một vị Sư 
khất sĩ giới hạnh đoan nghiêm mà, làm sao có thể so sánh như thế 
được. 


Hết ra lại vào nơi đại điện của Tịnh Xá, Sư suy nghĩ băn 
khoăn, hay chuyện của ta là chuyện của vị Sư cõng mỹ nữ qua 
sông? mà cũng không chắc thế! Vì Duyên cũng đâu phải là mỹ nữ. 
Chỉ là một cô gái quê mùa mà. Mà cũng lạ, không biết nàng có tơ 


65 


tưởng đến ta không? Còn ta tại sao như thế này? Kế từ ngày hôm 
qua đi khất thực về thấy trong người khác lạ. Sư Tịnh Thường uễ 
Oải vương vai đứng thắng dậy, bên ngoài chiếc y choàng bẫn còn 
thắng nếp. Đoạn, Sư đến trước tắm 1 gương, xem lai dung nhan 
mình một lần nữa. Sư thấy mình vẫn thế. Chỉ có chút ít đăm chiêu 
thôi. 


Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Sư Tịnh Đạo bước vào hỏi 
lớn: 


- Sao hôm nay đệ không đi khất thực? 
- Đệ thấy trong người hơi khó chịu quá nên ở nhà thôi. 


- Có người mang thức ăn đến cúng dường cho đệ ngoài chánh 
điện, đệ hãy đên đó đê nhận. 


- Ai vậy cà? 
- Đến đó thì đệ sẽ biết. 


Mặt chạm mặt, hai mắt nhìn nhau, như say đắm, như van lơn, 
như có tiền duyên nghịch cảnh tự bấy nhiêu đời. Không biết đây là 
nhơn duyên hay nghiệp chướng mà cả hai người không thể nói cho 
nhau nghe được. Sư Tịnh Thường định quay đi để tìm cách quên 
lãng, một hình ảnh mà Sư khôngmuốn người con gái ấy ngự trị nơi 
con tim này. Sư nói nhỏ cho đủ mình nghe. Chỉ có một mình Đức 
Phật thôi! Một mình Ngài Minh Đăng Quang thôi! Ngoài ra không 
còn có ai có thể vào đây thay thế được. Chân mặt Sư vội bước đi; 
nhưng chân trái Sư như có ý bị níu kéo lại. Thôi thì đàng nào Sư 
cũng đã lỡ đối diện rồi, Sư liều luôn. Duyên mở lời trước: 


- Bạch Sư! Hôm nay con mang thức ăn chay lên Sư dùng. Vì 
con nghe nói Sư không đi khât thực được. 


- Việc ây là việc của tôi mà, cô bận tâm làm gì? 


66 


- Tuy là thế; nhưng con cảm thấy không an dạ. Mong Sư đón 
nhận cho. 


Những lời nói như thế, sao như đường mật rót vào tai mình; 
nên Sư đã lặng, lẽ để cơm canh vào bát và mang đến chốn trai 
đường, không một tiếng cảm ơn, trong khi Duyên vẫn dõi mắt 
trông theo không chớp mắt. 


Dùng cơm xong Sư trở lại Tăng phòng, ngay lúc ấy Sư Tịnh 
Đạo cũng trờ tới và hỏi thăm tự sự. 


- Sao Sư đệ? 

- Mô Phật! Sao là sao Sư huynh? 

- Thì câu chuyện hôm qua và bữa nay đó mà? 
- Đệ vẫn thấy bình thường đó mài! 


- Theo huynh thì chẳng bình thường chút nào mà còn bất 
thường nữa! 


- Huynh nói sao? Cái gì lại bất thường. 


- Ừ thì cái đó đó! Cái gì mà không dây nhưng trói được, 
không hình nhưng vẫn thây được, không..., không.... thôi. 


- Tại sao hôm nay Sư huynh đa sự quá vậy? 
- Không phải tại ta, mà chính tại đệ hỏi ta đó mà. 
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, đoạn ai về phòng nấy. 


Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Câu trả lời là một khoảng không 
to tướng. 


67 


Kê từ ngày ấy Duyên cũng không thấy tới chùa mà Sư Tịnh 
Thường cũng không đi khất thực nữa. Chắng ai biết được chuyện 
gì đã xảy ra cho hai người, ngoại trừ Sư huynh Tịnh Đạo. 


Một hôm sau giờ ngọ trai, Sư Tịnh Đạo đi dạo ra ngoài vườn 
chùa một vòng, đó cũng là thói quen của Sư xưa nay, cốt để cho 
thoải mái và cơm nước để tiêu sau khi đã thọ thực nhân bữa ngọ 
trai vừa rồi. Sư nhìn xa xa ra trước công tam quan thấy một chú bé 
con nhà ai có vẻ thập thò, nửa như muốn vào chùa, nửa như sợ sệt. 
Sư vẫy tay vào và tự nhủ, chùa lâu nay đâu có đóng cửa, để như 
thế cho khách thập phương tiện thể lui tới. Vả lại trong chùa cũng 
chẳng có gì quý giá, nên đóng cửa làm gì, đề trống như thê cốt ai 
cũng có thể tự do vào lễ Phật. Đoạn Sư hỏi chú bé: 


- Tại sao con thập thò trước công tam quan vậy? 
- Vì con muốn gặp Sư Tịnh Thường. 
- Con gặp để làm gì? 


- Cô con có giao cho con một lá thư tay và bảo con phải trao 
tận tay người ây. 


- Đâu đưa Sư xem và Sư sẽ trao lại cho Sư ấy. Vì Sư ấy đang 
nghỉ trưa. 


- Nhớ nghe Sư, đừng để con bị la đó. 


Sư Tịnh Đạo thấy có cái øì không ồn, nên vội mở thư xem, 
khi núp vào một bụi cây hoa đại to lớn gần đó che khuất cả thân 
Sư và chiếc y vàng. Vì Sư cố ý không muốn cho ai biết về việc 
nầy. 


Bên ngoài bì thư có vẽ hai con chim bồ câu trắng. Khi bóc 
phong bì ngoài ra thây mùi nước hoa thoảng nhẹ bên mũi Sư. Lễ ra 
Sư không được phép làm việc đó; nhưng Sư muôn cứu Sư đệ của 


68 


mình ra khỏi vũng lầy tội lỗi nầy; nên Sư đã tự cho phép mình làm 
việc đó. Nghĩa là có quyền xem thư của người khác, trong khi 
quyền tự do cá nhân, không cho phép làm việc đó. Nhưng Sư cũng 
nhớ lại rằng: Có lẽ cái quyên ấy đã mắt đi từ lâu, nhất là khi người 
cộng sản từ Bắc vào đây năm 1975. Tắt cả đều không có quyền gì 
riêng tư cả, chỉ có quyền lợi chung của Đảng mà thôi. Vã lại ngày 
xưa và ngay cả bây g1ờ các Tu Viện khắt khe nam cũng như nữ các 
cho đương sự xem. Hơn nữa, ta chính là sư huynh của Tịnh 
Thường, ta có được cái quyền ấy chứ! 


Tịnh Đạo cần thận mở thư ra và đọc từng chữ một. 
Thư rằng: 

"Sóc Trăng, ngày... tháng... năm 

Sư Tịnh Thưởng kính nhớ! 


Lân đầu tiên viết thư cho một vị Sư, con không biết phải xưng 
hô như thế nào đây! nhất là một vị Sư mà mình thương quỹ. Thôi 
thì Sư cho phép Duyên xưng bằng tên vậy. Nếu có lỗi đạo. Kinh 
mong Sư tha thứ cho. 


Thưa Sư! Không biết vì nhân duyên nghiệp lực gì mà kể từ khi 
để bát cho Sư, lúc về nhà, Duyên đâm ra ngỚ ngắn tỉnh thân. 
Nhiễu khi lấy tay rớ đến việc gì là việc ấy đồ nát, nhìn đến đâu 
cũng chỉ thấy bóng dáng của Sư với màu y vàng rực rỡ. Nhìn thấy 
dáng vẻ đẹp trai hiển từ thùy mị của Sư, Duyên thấy như thế gian 
nây nhỏ lại và xem ra chẳng có ai bằng Sư được. Không biết có 
phải vì Duyên tương tư Sư hay Sư chính là một vật nam châm đã 
thu hút linh hồn của Duyên mất rôi? 


Bây giờ phải tính sao đây? nhờ Sư định liệu. Mong lắm thay. 
Mong sự hồi âm của Sư trong từng giáy từng phút. 


69 

Duyên 

Trần Thị Diệu Duyên 

Sư Tịnh Đạo gấp nhẹ lá thư tay làm 4 như đã có lằn ranh gấp 
sẵn và Sư tự nhủ thâm răng: Đây giờ phải tính sao đây? nhờ Sự 
định liệu”... Sư nói như cho chính mình nghe và còn đang phân 
vân là có nên đưa cho Sư đệ mình xem không? Cuối cùng rồi Sư 
đã quyết định. Sư tiến tới bên cửa phòng cửa phòng của Sư Tịnh 
Thường và gõ cửa, tằng hẳng mấy tiếng. 

- Sư đệ ơi, huynh đây này! Hôm nay đệ đã khỏe chưa? 


- Khỏe thì có khỏe, nhưng lòng đạ sao bồn chồn quá. 


- Bồn chỗn là phải chứ gì! Vì cô gái qua sông vẫn còn trong 
tâm đệ chứ gì? 


- Sư huynh lại cứ trêu đệ hoài. 


- Nói thật với đệ nghe! Nếu huynh lâm vào hoàn cảnh của đệ, 
chăc cũng chỉ vậy thôi là cùng. 


- Vậy thôi là thế nào Sư huynh? 
- Là nhớ thương và vương vấn đó. 


- Nhưng không, hôm nay huynh đến đây có một vật thật quý 
mang đên cho đệ. 


Sư đệ Tịnh Thường mở to mất lên và hỏi vội: 
- Vật gì vậy Sư huynh? 


- Vật nây vô giá. Nêu Sư đệ trả lời được câu hỏi ta mới đưa 
cho. 


70 
- Sư huynh cứ hỏi. 
- "Bây giờ phải tính sao? nhờ Sư định liệu". 
- Câu hỏi gì kỳ vậy? Tính sao là tính sao? 


Sư huynh Tịnh Đạo làm thinh, không nói một lời, sau đó sờ 
tay vào túi áo vên trong và lấy ra một bì thư trắng, đưa ngay cho 
Sư đệ Tịnh Thường. Sau khi Sư Tịnh Thường đọc xong, mặt mày 
cắt không còn một giọt máu và than rằng: "Ngờ đâu ta nghĩ chỉ có 
một mình ta, mà té ra nàng cũng thế. Bây giờ phải tính sao đây Sư 
huynh?" 


- Câu trả lời ấy đành cho đệ chứ không phải cho ta. 


Chờ lâu quá, đã ba hôm rồi nhưng thư hồi âm vẫn chưa đến, 
Duyên nóng lòng quá; nên viết vội thêm một bức thư thứ hai với 
nội dung can đảm hơn lần trước. Lần này thì đứa bé trai tìm cách 
đưa được đến thăng phòng của Sư Tịnh Thường và nội dung ấy 
như sau: 


Sóc Trăng, ngày... tháng... năm... 
Sư thương nhớ! 


Sau khi gởi thư cho Sư rồi, em... Duyên nây ngỡ rằng sẽ nhận 
được hồi âm của Sư; nhưng vẫn biệt vô âm tín. Bây giờ thì em đã 
mỗi mòn quá rồi. Mong Sư định liệu cho. Nếu việc của chúng ta 
không thành thì em sẽ quyết định quyên sinh để vẹn tình chung 
thủy với Sư, mặc dâu hai ta chưa có lời hẹn ước. Chỉ có cách đó 
mới giải quyết được việc của chúng ta. Em đang chờ Sự trong sự 
mòn mới. 


Em Duyên 


71 


Sau khi đọc lá thư nầy xong, Sư Tịnh Thường vội vã đi tìm Sư 
huynh của mình đê thỉnh ý và nhờ Sư huynh Tịnh Đạo hướng dân 
dùm. 


- Theo huynh nghĩ thì việc Ấy, cũng không khó lắm. Sư đệ cứ 
viết cho cô ta mấy chữ, bảo rằng tối nay có buổi thuyết pháp công 
cộng tại Đại Điện, cô ấy nên vào nghe. Dĩ nhiên tâm ý cô ta đâu 
còn nữa để mà nghe; nhưng nhân cơ hội này, biết đâu cô ta sẽ tìm 
cách đề nhìn lén Sư đệ đó, để đỡ nhớ thương. Đó là tâm lý của 
người nữa mà. 


- Sao Sư huynh rành tâm lý người nữ quá vậy? 
- Đó là chuyện bình thường thôi. 
- Nhưng ai tthuyết pháp, Sư huynh? 


- Chính ta. Nhân cơ hội này ta sẽ giảng về bất tịnh, về vô 
thường, vô ngã... biệt đâu cô ta tỉnh ngộ chăng? 


Tối hôm đó đèn trên Đại Điện của Tịnh Xá sáng trưng như kết 
hội hoa đăng nhân một lê lộc gì lớn lao lăm. 


Mọi người đã vân tập đầy đủ, ngoại trừ Sư Tịnh Thường. Có 
người lẹ miệng hỏi: 


- Hôm nay Sư vẫn còn bệnh chăng? 


- Nghe đâu hôm nay tín nữ Diệu Duyên cũng có đến nghe 
pháp mà? Một vị Sư khác chen vào như thê. 


Xa xa có chiếc y vàng trờ tới. Đó chính là Sư Tịnh Thường đi 
cạnh Sư Tịnh Đạo trong tư thế được chở che. Sau khi Sư Tịnh Đạo 
an tọa trong tư thế được chở che. Sau khi Sư Tịnh Đạo an tọa trong 
tư thế kiết già, Người bắt đầu giảng về đề tài như đã được định 
săn. 


72 


Bỗng từ xa xa, nơi góc của Đại Điện có một cánh tay giương 
cao và xin được hỏi. 


- Bạch Sư! Con xin lỗi Sư, nếu điều con hỏi có gì phạm 
thượng kính xin Sư hoan hỷ cho. 


- Được, con cứ hỏi. 


- Sư đã giảng về bất tịnh, về vô thường, về khổ đau, nãy giờ 
chúng con nghe đã hiệu, nhưng với Sư. Nêu Sư đứng trước một cô 
gái đẹp, Sư thây thê nào? Sư gọi người ây đẹp hay xâu? 


Cả Đại Điện vỗ tay vang rèn không ngớt. Không ngờ lại câu 
hỏi táo bạo như vậy được đặt ra đê hỏi một nhà Sư. 


Sư Tịnh Đạo đưa mắt qua Sư Tịnh Thường, như có ý bảo Sư 
Tịnh Thường hãy trả lời thay mình. 


Sư Tịnh Thường chậm rãi đáp: 


Lẽ ra Sư huynh tôi phải trả lời câu hỏi nầy của thí chủ kia; 
nhưng Sư huynh tôi có ý dành câu này cho tôi trả lời, và xin nghe, 
đây là lời giải đáp. 

- Câu trả lời có hai cách. Đới với người giác ngộ thì thấy cũng 
như không ' thấy. mà không thấy cũng như thấy. Có nghĩa là người 
giác ngộ vần thấy đẹp; nhưng cái đẹp đó không có tôn tại, nó biến 


đổi theo sự vô thường sanh diệt. Còn đối với người chưa giác ngộ 
thì vân thây đẹp và còn đăm say vào cái đẹp đó. 


Cả Đại Điện cũng vang đội tiếng vỗ tay sau câu trả lời của Sư 
Tịnh Thường. 


Đàng kia lại có cánh tay giương cao lên muốn được hỏi tiếp. 


- Mô Phật! Thưa Sư! Vậy Sư ở trong trường hợp nào? 


73 


nằm! 


- Cả Đại Điện lại vang lên một tiếng "ồ 


Sư Tịnh Thường lúng túng quá. Nếu trả lời có cũng khó, mà 
không cũng khó, nên phải cầu cứu đến Sư huynh mình. 


Sư Tịnh Đạo phân tích, thực ra mà nói mỗi người có một hoàn 
cảnh khác nhau và một tâm sự khác nhau, không thể đem một câu 
trả lời có hoặc không để phủ định hoặc khẳng định cho một việc 
làm có tính cách giai đoạn được, mà phải lệ thuộc vào nhân duyên 
của việc ấy nữa. 


Sau buổi giảng hôm ấy ai cũng vừa lòng, chỉ có một vài người 
hiểu rõ ý của Sư Tịnh Đạo muốn ám chỉ ai và muốn nói gì, còn 
Duyên thì đã thấm thía cho tìm đời; nên nàng chọn một phương 
hướng khác. Bây giờ nàng tập có quên đi môi tình vụng dại ây mà 
nàng đã ôm âp lâu nay và nàng cô găng giúp đỡ cho Sư Tịnh 
Thường tinh tấn hơn nữa để tiếp tục đi cho hết con đường còn lại 
cũa mình và nàng sẽ làm bắt cứ giá nào đề biến tình yêu vị kỷ ấy 
ra thành tình vị tha cao thượng. Nàng nghĩ thế, nhưng nàng chưa 
biết cách thức thế nào thì một hôm Sư Tịnh Đạo tìm đến nhà 
Duyên nhờ Duyên một công việc. Đối với Duyên việc này không 
nặng nhọc lắm nhưng từ chuyện tình cảm cá nhân nó đã bắt đầu 
bước sang chuyện tiền bạc đồi trao để được một chỗ tốt cho Sư có 
cơ hội ra ngoại quốc, tìm một tương lai tươi sáng hơn. 


Phân 2 
CHƯƠNG SÁU 
CHỮ TÀI 
Mấy câu cuối của truyện Kiều, Cụ Nguyễn Du đã dịch lại văn 
xuôi truyện "Thanh Tâm Tài Tử " vào đời nhà Minh bên Tàu thuộc 
thê kỷ thứ 15 nghĩ cho cùng cũng thâm thía: 


"Đã mang lấy nghiệp vào thân 


74 


Cũng đừng trách bởi trời gân trời xa 
Thiện căn vốn tại lòng ta 
Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài" 


Sư Tịnh Thường cứ ngâm đi ngâm lại 4 câu thơ nầy mãi và ra 
chiều đắc ý lắm. Sư tự nhủ lấy mình rằng: chữ tình mình đã trải 
qua, tuy chưa sóng gió lắm, chăng qua vì nghiệp lực của mình còn 
nhẹ nên mới dừng ở đây thôi và cách hay nhứt là mình phải tìm 
cách thoát ly nó. Nhưng tiền thì sao? Tìm đâu ra đề thoát ly đây. 


Sư lo nghĩ nát óc; nhưng chăng có một phương kế diệu dụng 
nào. Một hôm nọ Sư tìm đên Sư huynh Tịnh Đạo đê xin hiên kê. 


- Thưa Sư huynh! Bây giờ phải tính sao đây? 


- Có gì đâu mà tính. Cô Duyên đã sẵn sàng đủ cả rồi, đã chuẩn 
bị cho Sư đệ đầy đủ tiền bạc và ngay cả hột xoàn nữa, đề làm kế 
hộ thân. 


- Nhưng người tu đâu cần những thứ ấy. 


- Đúng vậy! Nhưng đệ phải luôn nghĩ rằng nó chỉ là phương 
tiện thôi chứ không phải là cứu cánh đâu nhé. Lần nây nếu trót lọt 
được, chỉ có một mình đệ ở nơi phương trời xa lạ ây, còn huynh và 
những người chung quanh không có ai cận kề đâu. Hãy tự quyết 
định lấy. 


Thế là ngày xuống bến cũng đã đến. Sư Tịnh Thường cũng 
chẳng biết tại sao mình phải ra đi. Ra đi để trốn Duyên, đề trốn xã 
hội đương thời đang vây bủa cuộc sống tinh thần của người Tăng 
sĩ, hay ra đi để trốn tránh chính mình? 


Có lẽ cả 3 đều có lý; nhưng cả 3 cũng không có lý chút nào 
khi câu chuyện châm dút tại đây. 


75 


Cái may của Sư là khi thuyền nhỏ ra khơi đã được tàu lớn vớt 
lên liền. Sư và một số người khác đã được vớt vào đảo và ở đó Sư 
Tịnh Thường hay sinh hoạt chung với các bạn trẻ trong những g1ờ 
văn nghệ cũng như gia chánh. Sư có biệt tài kê chuyện rất hay. 
Câu chuyện đó dầu là một câu chuyện vô ý vị; nhưng Sư có thê kế 
hàng giờ mà người nghe không thấy chán. Quả là Sư có biệt tài, 
nhiều người trẻ đã thán phục Sư như thế. Ngoài ra Sư có tài nấu 
chay rất giỏi, phải nói răng chưa có mội người đàn bà nào nấu 
chay ngon hơn Sư đâu. 


Đó là chưa kế Sư hay nhại những bài cải lương, vọng cỗ có vẻ 
tục lụy ngoài đời thành 6 câu vọng cô theo ý đạo và chính Sư tự 
đánh đàn, tự ca cũng muôi mãn lăm chứ. 


Một hôm Sư thổ lộ cho Sinh, một người Phật Tử vượt biên ở 
chung khu trại với Sư rằng: Sở dĩ mà Sư đi được là nhờ có một nữ 
tín chủ giúp đỡ tiền bạc. Hiện tại Sư còn mang theo đây mấy cây 
vàng và mấy hột xoàn, cũng như mấy chiếc cà rá nữa. 


Sinh nghe bùi tai quá, dĩ nhiên không phải có ý tham lam; 
nhưng Sinh muốn xem cho tận mắt thử cây vàng như thế nào và 
hột xoàn ra sao. Sinh thưa Sư: 


- Bạch Sư! Sư có thê cho con xem cây vàng ra sao không Sư? 


- Chỉ có con mới được đó nghe! Đặc biệt lắm đó. Đây nè! Một 
cây vàng gôm có 2 miêng lớn và I miêng nhỏ, nên gọi là Một Cây. 
Đây là vàng thiệt đó. 


Còn đây là hột xoàn nây. Loại nây hiêm lăm, tới 6 ly đó. 
Những loại nây Sư cân thận cât giữ nơi chéo quân trong của Sư, vì 
nơi trại ty nạn nây có nhiêu vân đê quá. 


Sinh sau khi xem được những đồ quý báu ấy của Sư thì vui vẻ 
và đôi khi có dịp lại hay đi khoe khoang với chúng bạn là Sư có tài 
kê chuyện hay, Sư đàn hát giời và Sư có nhiêu của quý báu nữa. 


76 


Tiếng lành đồn gần, tiếng đữ đồn xa, nên cuối cùng rồi cả trại 
tạn ai ai cũng biết cả; nhưng vì họ nghĩ Sư là một người tu nên 
cũng im hơi lặng tiếng, không có ý kiến gì thêm về việc nầy. Thỉnh 
thoảng Su cũng đem những món đồ quý giá kia săm sua và dọ ý 
hỏi một số người về giá trị món hàng ây nêu tính ra bằng đô-la là 
bao nhiêu chăng hạn — Người khen tốt, kẻ chê xấu, loạn cả lên, Sư 
cũng chăng biết đâu mà lường. 


Có một điều Sư không lường được. Đó là tai họa về sau nầy 
làm cho Sư phải vào tủ ra tội cũng chính vàng, hột xoàn, kim 
cương này là thủ phạm. Bởi vậy ngày xưa Phật đã dạy: " Vàng bạc 
và sắc đẹp là con rắn độc" quả chăng ngoa chút nào. 


Sắc đẹp, Sư đã vấp phải. Tuy chưa bị nó cắn xé; nhưng tâm tư 
của Sư có hồi cũng đã thất điên bát đảo. Nhớ lại ngày nào nếu 
không có Sư huynh Tịnh Đạo giúp đỡ thì Sư cũng đã sa vào vũng 
lầy tội lỗi rồi. Còn bây giờ tiền bạc ở cõi xa xăm đơn chiếc nầy 
quả là điều cần thiết, Sư đâu muốn buông xả nó. Nếu Sư buông xả 
thì cuộc đời còn lại của Sư phải tính sao đây? Ở đây đâu có đi khất 
thực được. Vả lại "đèn nhà ai nây sáng” mà. Vì thế Sư cứ ôm giữ 
vàng bạc và đá quý trong người chẳng nào khác Sư ôm chặt một 
con rắn độc, nào đâu có biết. Nhiều khi Sư tự nghĩ: Phật dạy điều 
ấy đúng: nhưng chỉ đúng với thời xưa. Còn bây giờ thì cần phải xét 
lại. Vì mỗi một thời kỳ khác hẳn nhau mà. 


Tuy Sư biết vậy; nhưng thấy lý luận của mình cũng có thể tự 
biện minh cho vấn đề của mình đã đặt ra được, nên cũng cảm thấy 
an tâm. Nhiều đêm thức giấc, Sư mơ màng thấy những vật quý kia 
bị đánh cắp, Sư la hoán lên, làm cho mọi người bên cạnh thức giác 
bàng hoàng. 


__ Ngày lại tháng qua Sư lại được một nước thứ 3 của Âu Châu 
bôc Sư đên đây đê định cư và chính nơi đây Sư bắt đâu chính phục 
mọi người về với mục tiêu của Sư như đã dự định. 


77 
CHƯƠNG BẢY 


THỊ THÓ TÀI NĂNG 


Khi đến với xã hội văn minh Tây phương, Sư Tịnh Thường 
điều đầu tiên là làm quen với khí hậu và ngôn ngữ. Ở đây 2 điều 
nầy bất cứ một người ty nạn Việt Nam nào cũng phải đương đầu 
với nó. Một là giỏi, hai là dở. Cũng có loại lưng chừng; nhưng 
trường hợp nây cũng ít lắm. 


Đôi khi ngồi trong phòng nhìn ra từ cửa số nhân một lúc tuyết 
rơi vào mùa đông giá lạnh, Sư cảm thấy nhung nhớ bạn đạo của 
mình, người đã cưu mang mình không biết bao nhiêu thứ nên Sư 
Tịnh Thường đã viết thư về Việt Nam kê lại như sau: 


"Quê hương thứ hai, ngày... tháng... năm 
Sư huynh Tịnh Đạo thân mến, 


Lâu quá không viết thư về thăm Sư, không biết Sư huynh và 
các huynh đệ khác cũng như chùa mình có gì thay đối không? 
Hôm nay có vài việc vui buôn lẫn lộn, đệ biên về cho huynh đây. 
Mong huynh đọc và hồi âm cho đệ để đọc cho đỡ nhớ nhung. 


Khi mới tới đây, cái gì cũng lạ cả, lạ từ cải ăn, cái nói, cái 
chào, cái hỏi, cúi cử chỉ v.v... khiến cho một người tu như đệ cảm 
thấy khó chịu lạ thường. Vĩ dụ như ở đây họ ít ăn cơm, mà ăn toàn 
là bánh mì, uống toàn bằng sữa bò. Rau cải thì rất ít; nhưng thịt 
cá thì ê hê. Ở đây đâu có chế độ đi khát thực như ở Việt Nam 
mình. Vì mỗi tháng họ đã cho đủ tiễn ăn tiêu rồi, mình phải tự nấu 
lấy. Đôi khi đệ kêu tụi nhỏ Phật Tử đủ loại đến chơi vào cuối tuân 
rồi bày đặt nấu nướng và cúng quải cho vui. Chùa chiền ở đây 
cũng chẳng thấy, chỉ thấy toàn là nhà thờ. 


Một hôm đệ cảm thấy nhớ nhung cuộc sống của Du Tăng 
Khát Sĩ mình quá, nên đệ bồ thí một sốt Phật Tử thanh niên đi ra 


78 


ngoài phô chờ sẵn ở gân vài ba cửa tiệm. Còn đệ thì y áo chỉnh tế, 
chân không, hai tay mang bình bát vào thành khát thực. Vì tụi nhỏ 
đã thủ sẵn mọi thứ đô, nên chỉ ấi trong vòng nửa tiếng đông hồ là 
đây bình, mang muốn không nồi, đâu phải đi lâu như ở quê mình. 


Mọi người dân địa phương tò mò đến dòm. Có nhiều em giỏi 
tiếng địa phương đứng ra giải thích; nhưng có người nhún vai, có 
kẻ nói thêm vài câu gì đó, bọn nhỏ cũng không hiểu hết trọn câu. 
Thế là T. hây trò, sư đệ kéo về lại trại tì nạn, đến trước bàn Phật 
trong phòng đệ để tụng một thời kinh rồi bày ra ăn uống. Tất cả 
đêu vui vẻ cả làng. 














Chỉ có ngặt một điễu, tụi nhỏ nây cũng không thuần giống nên 
kinh kệ nào cũng chẳng thuộc, Đại Thừa cũng không biết, Tiểu 
Thừa cũng không rành. Còn kinh của chúng ta, tạm gọi là “Trung 
Thừa" ẩi, các Phật Tử nhỏ nhỏ nẩy lại càng mù tịt. Đệ biết phải 
làm sao đây? Nhưng không sao! Đệ đã có cách, thể nảo rồi Sư 
huynh cũng sẽ nhận được tin tức từ đệ về việc nầy. 


Đó là chuyện ăn, chuyện đi hóa đạo. Bây giờ đệ kế cho huynh 
nghe về chuyện học và chuyện giao tê bên ngoài nghe. 


Cái ngôn ngữ gì mà nó khó nuốt muốn chết. Học chữ đầu 
quên chữ đuôi, được chữ giữa quên tuốt cả hai đâu. Uốn cái lưỡi 
bên nây, đẹo cái cô ) bên kia, mỏi cái miệng muốn chết, thế mà khi 
về nhà rôi vất cái vở là ai nấy đêu lo bu đến bên truyền hình, thể là 
xong. Mặc dâu xem truyền hình cũng chẳng hiểu gì cả; nhưng ít ra 
có một ít hình ảnh cũng đồ chán đi. Tụi nhỏ khi nào xem hình, xem 
cảnh chán thì nghe nhạc, lúc ấy thì đệ rút về phòng để làm một vài 
công việc nhặt nhạnh khác. Vĩ dụ như chuẩn bị kho một bát tương 
cho thật thẩm thía, tùm một miễng đậu hủ cho thật tươi hay qua bà 
nhà bên cạnh mượng ít bột ngọt chẳng hạn, để tụi nhỏ xem Tivi 
xong rồi là mình có món chay đãi tụi nó, vì thể tụi nó hay lui tới 
với đệ đêu đểu. 


Ăn xong rồi thì nghe kế chuyện. Đủ mọi đề tài. Thường thì đệ 
hay kê cho chúng nó nghe về chuyện đạo đề biết đâu trong bọn 


79 


chún sau nây sẽ có một vài đứa đi tu để hạt giống Phật không mắt 
mát. 


Còn câu chuyện vui vui đệ đã kể cho tụi nó nghe, hôm nay xin 
kế cho Sư huynh nghe tiếp vậy. Ở đây ông già bà cả sống cô dơn 
lắm, nên họ thường hay nuôi chó, dắt mèo đi khắp đường phố, 
không phải như ở quê mình đâu, để chó mèo chạy lung tung không 
có chủ. 


Đã già 70 hay 80 tuổi gì đó nhưng còn tình tứ lắm, hai ông bà 
đi cận kê nhau ra trò tâm đắc lắm, lại còn dắt tay nhau nữa chứ, 
điệu nây ở quê hương mình chắc họ cười lắm đó và bảo rằng "già 
mà còn bày đặt”, còn ở đây, đó là chuyện thường Sư huynh ơi. Hai 
ông bà ấy vào tiệm bán thực phẩm mua đô, để con chó ngoài trời 
kêu la inh ỏi, rồi từ từ đi vào tiệm mua đô. Trong ấy cũng đã có 
sẵn một vài người Việt Nam đang đứng đang săm sua chỗ mấy lon 
đô hộp có vẽ hình con chó, con bò, con mèo và xem hộp nào thấy 
cũng rẻ, vì thế cho nên có kẻ đã mua về đánh chén, vì không rành 
ngôn ngữ, sau nây mới biết ra là đô ăn ấy để dành cho chó và mèo 
chứ đâu phải cho người. 


Rồi hai người Việt Nam đi ra, sắp hàng để trả tiên, hai ông bà 
già kia ấi trước. Bên nây hấp táp làm sao đó đẩy xe trúng hai ông 
bà già và cô ý xin lỗi bằng tiếng địa phương, nhưng khi nói ra 
thành tiếng cảm ơn, chứ không phải xin lỗi. Ông bà ngoái lại nhìn. 
Ông thì phót tỉnh Ẩng- lê, côn bà thì nhếch miệng cười, còn người 
bán hàng thì trừng mắt. ý bà ta bảo rằng tại sao không xin lỗi, mà 
lại cảm ơn. Cuối cùng rồi cũng huê cả làng. Vì dân ty nạn mà 
lilp> 














Còn khí hậu ở đây thôi khỏi nói. Mỗi năm chỉ có mấy tháng có 
mặt trời, còn bao nhiêu là âm u, mù tịt chẳng biết khi nào là ngày, 
khi nào là đêm cả, nếu không có đông hô. Đi ra đường vào mùa 
đông thì phải trùm đâu, quân cổ, rịt mình, mang giày, mang vớ, 
trông như một con nộm nhôi bông. Nếu huynh ở đây mà xem cách 
ăn mặc nây chắc huynh sẽ la oai oải là phạm giới, phạm luật. May 
mà ở đây họ còn có bán đậu hủ, tương chao, nếu không, chắc đệ 


S0 


cũng phải ngã mặn mất, lúc áy phải "ăn làm sao, nói làm sao báy 
giờ?" 


Chuyện thì còn nhiều lắm và dài lắm, viết hoài không hết, kể 
hoài không chán, không biết huynh muốn nghe chuyện gì? Thôi 
hẹn thư sau, đệ sẽ viết về những cái hay cái đẹp của xứ người để 
huynh đọc cho vui. Bây giờ xin cho đệ dừng bút và không quên câu 
chúc huynh vui H hăng say và gặp nhiễu thiện duyên trong cuộc 
sống hằng ngày". 


Kính thư 
Bần đệ 


Khoảng 3 tuần sau thì ở Việt Nam Sư Tịnh Đạo đã nhận được 
thư, sau khi đọc xong Sư đi khoe khắp chùa, cùng xóm. Cuối cùng 
rồi ai cũng biết. Duy có một điều, có người con gái mang tên 
Duyên, nàng cũng cô ý lắng tai nghe thử Sư có đề cập gì đến mình 
chăng, cuôi cùng rồi cũng chăng thấy. Ngàn cũng không có vẻ 
buồn giận gì, nhưng ngụ ý của nàng muốn làm sao tìm được địa 
chỉ của Sư để viết thư tâm sự. Bây giờ không phải chuyện tình 
nữa, mà nàng sẽ kê cho Sư nghe về bao nhiêu chuyện đang xảy ra 
tại quê hương này, nhất là từ lúc không còn Sư ở đây nữa. 


Sau khi xem thư của Sư Tịnh Thường xong, có người khen, kẻ 
chê, mỗi người mỗi ý. Có vậy mà cũng đòi ra ngoại quôc làm gì? 
tốn tiền của. Có tai như điếc, có mắt như đui, có miệng như câm... 
Nhưng có người cũng tự bênh vực lại cho lập luận đó. Thì đã có 
sao đâu, thời gian qua đi thì cái gì cũng sẽ trở về với nề nếp của 
nó. Ví dụ như khí hậu, phong tục, tập quán, ngôn ngữ v.v... rồi 
cũng quen dần đi thôi. 


Trong thời gian ấy Sư Tịnh Thường tìm hiểu thêm về đời sống 
của người địa phương tại đây cũng như tìm hiểu về cách sinh hoạt 
của một số chùa chiền khác mà Sư có ý lâu nay là sẽ đến đó để ở 
chung, hoặc lo tự lập cho tông phái của mình. Sau một thời gian 
nghiên cứu, Sư thấy khó quá, tín đồ của Phật Giáo Du Tăng Khất 


S1 


Sĩ quá ít, nên Sư hội nhập về giáo phái Đại Thừa trong cách ăn 
mặc cho để bề hành đạo. Bây giờ Sư không còn ăn một ngày một 
bữa nữa, mà là 3. Sư không còn đắp y nữa mà là mặc áo nhụt bình, 
có ý chinh phục đám tín đồ hỗn tạp nầy một cách có hệ thống. 
Nhưng cuối cùng rồi Sư cũng không thực hiện được. Vì lẽ Sư chỉ 
có thể thích hợp được một số Ít nào đó thôi. Phần lớn họ là người 
đã có gốc gác và đa số là thành phần trí thức, là cựu sinh viên đã đi 
du học trước năm 1975. Đối với từng lớp này, dù Sư có cho họ ăn 
ngon, kế chuyện thật hay đi chẳng nữa, nhưng khi đi sâu vào vẫn 
đê Sư không đả thông hết cho họ, bên ngoài thì họ cố găng mô 
Phật cho đẹp lòng Sư; nhưng với tài đức của Sư chưa đủ để cho họ 
thán phục mà đứng hắn về phía mình. 


Sau một thời gian khổ công nhọc sức nhưng Sư đã quá mỏi 
mệt, tiếng tăm không thông, đó là sự khó khăn lúc giao tế. Ngôn 
ngữ không rành là điều khó khăn lúc giao tế. Ngôn ngữ không rành 
là điều khổ nạn vô cùng. Khí hậu rồi dần dà mình cũng có thể làm 
quen đi; nhưng ngôn ngữ chỉ nói tiếng bồi không thì ức quá. 


Một hôm sau giờ học, Sư nhận được một lá thư từ Việt Nam 
gởi tới. Nhìn bì thư và giấy viết thư thấy xấu xa thậm tệ. Sư liếc 
mắt thấy máy chữ bên góc trái lá thư đề người gởi: Trần Thị Diệu 
Duyên... Sóc Tăng... Sư đăm chiêu mang thư về phòng đọc. 


Đọc xong thư Sư thở phào nhẹ nhõm, cái nhẹ nhõm ấy lâu nay 
Sư chưa bao giờ có được, vì ngôn ngữ và khí hậu là hai cái khó nó 
bó cái khôn của Sư. Bây giờ có thư của Duyên như là một cái phao 
cứu tử. Trong thư ấy Duyên đã nói gì, xem xong Sư xé bỏ, chỉ có 
một điều là thấy Sư vui hơn và đang ở trong trạng thái lo lắng xa 
xăm. Kẻ đoán già, người đoán non, cuối cùng rồi Sư cũng đã tụ tập 
tụi nhỏ thân thiện trong trại về phòng để đặn dò. 


"Sư nói cho tụi con biết nghe! Rồi đây Sư sẽ rời trại nầy! đi về 
một phương trời vô định. Ở đó Sư sẽ có đây đủ điều kiện đề sinh 
hoạt hơn, ví dụ như môi trường sống, ngoại cảnh v.v... Ở đó Sư sẽ 
không lạc lõng nữa, vì Sư chỉ xử dụng toàn bằng tiếng Việt và 
cũng tại đó Sư sẽ thực hành hạnh khất sĩ như tại quê hương, vì nơi 


82 


đó năng âm quanh năm, chứ không phải như cái tủ đông lạnh xứ 
nây". 


Tắt cả đều "ð" lên một tiếng và đứa hỏi này, đứa hỏi nọ, làm 
cho Sư trả lời cũng muốn mệt đi được. 


- Sư đi đâu Sư? Cho con theo với được không Sư? 
- Xứ đó là xứ nào Sư? Tiết lộ cho con biết với? 


- Tại sao Sư đi, bỏ lại tụi con ở đây có a1 săn sóc, Sư không 
thương tụi con hay sao Sư? 


- Thôi ở đây với tụi con đi Sư, đi đầu cũng vậy, người tu hành 
cũng phải giúp đỡ chúng sanh thôi. 


Hằng trăm câu hỏi dồn dập được đặt ra; nhưng Sư thì chưa trả 
lời câu nào cả, làm cho tụi nhỏ cũng cụt hứng không muốn hỏi tiếp 
nữa. Mấy năm ở đây, đúng ra nhờ bát cơm chay Sư nấu ngon và 
nhờ tài khéo léo kê chuyện của Sư cũng đã thu hút được một số tín 
đồ đấy chứ. Sư lặng câm nhìn tụi nhỏ cũng hài lòng; nhưng cảm 
thấy không có tương lai, rồi Sư đổi qua một đề tài khác. 


- Tụi con tối nằy muốn ăn chè gì? 
- Chè đậu xanh, Sư! Chè mà Sư cho là ngon nhất đấy. 


- Không, con không thích chè đậu xanh, mà con thích đậu hủ 
bỏ đường và gừng vào cơ. 


- Thôi thì Sư nấu cả hai loại. Đứa nào thích thứ nào thì dùng 
thứ đó. 


- Con ăn cả hai thứ có được không Sư? 


83 


Thê là những câu hỏi được đặt ra, không có một câu trả lời 
nào được giải đáp, mà tụi nhỏ vì háu ăn nên quên hêt mục đích của 
buôi ban đâu. 


Gian phòng của Sư ở trong trại ty nạn càng ngày càng trống, 
vì Sư đã thu gọn vào các chiếc va-ly để ở đầu giường, chỉ còn hình 
ảnh Đức Di Đà, Đức Quan Âm, Thể Chí và chuông mõ là còn 
nguyên vẹn. Có lẽ Sư để lại những thứ này chăng? Sư chấp nhận 
hay chối từ những gì Sư đã làm xưa nay? Sư thuộc khuynh hướng 
nào? Đại Thừa? Tiêu Thừa hay Khất Sĩ? 


Nhiều lúc tụi nhỏ cứ phân vân mãi, nhưng phân tích kỹ mới 
thấy rằng; những gì tốt đẹp Sư gom về phía Khât Sĩ; những gì thủ 
cựu Sư dồn qua phía Tiêu Thừa. Còn Đại Thừa thuộc phái quá cải 
cách, duy tâm. Có lẽ đó dúng là đòn tâm lý và đúng với mục đích 
của Sư muốn thi thố tài năng tại chốn này. 


CHƯƠNG TÁM 
ANH HÙNG HỘI NGỘ, ÂN OÁN GIANG HỖ 


Cuối cùng rồi Sư Tịnh Thường cũng đến được chốn nẵng ấm 
như ở quê hương mình. Nơi đây khi giao tế, Sư không cần phải 
dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức gì cả, mà chỉ cần nói tiếng 
Việt là đủ. Ở đây lại có đông người Việt, như một thành phố Sài 
Gòn nho nhỏ tại quê hương mình. Đến đây Sư thấy thoải mái hơn 
nên đã viết thư về cho Sinh bên Âu Châu đề tâm sự. 


Thành phố nắng ấm, ngày... tháng... năm 

Sinh thân mến, 

Sư bỏ tụi con ra đi, Sư cũng buôn thúi ruột. Dầu sao đi nữa 
thì Thấy trò mình cũng đã gán gũi hơn hai năm trời. Sư ra đi 


không biết bao nhiêu lý do cần phải giãi bày; nhưng tụi con còn 
nhỏ làm sao hiểu được. 


84 


Người hiểu Sư rất ít, mà kẻ nhìn lầm Sư lại nhiễu. Nên Sư cứ 
yên lặng như ngày xưa các vị Thiên Sư đã yên lặng vậy thôi và câu 
trả lời có hay không, chờ thời gian sẽ biết tất cả. 


Ở đây vui lắm, muốn ăn gì cũng có, muốn mua gì cũng có. Sư 
đã tập lái xe. Vì bên nây không như ở Âu Châu, nơi mà có thể 
dùng xe Bus hoặc xe điện dễ dàng. Ở đây nhà nào cũng có xe hơi. 
Có nhà cả 5, 7 chiếc. Vì lễ cha mẹ con cải đi làm, đi học khác giờ 
và ấi mỗi hướng khác nhau, không ai có thể chở ai đi được. Ở đây 
quỷ Sư cũng phải tự lái xe đi làm hoặc đi học. Không có sự đưa 
đón như ở quê mình, hoặc ở Âu Châu đâu. 


Có điểu hơi buôn cười là quý Tì hãy quỷ Sư ở đáy phải đi làm 
thêm để có tiên chỉ dụng cho cuộc sống, chứ xã hội đâu có ai giúp 
lâu dài được! Mà đã ấi làm thì đâu có mặc đô tu. Tuy đẫu còn hới 
ngắn; nhưng đa số đêu mặc đồ công nhân đề tiện việc đẩy xe cắt 
cỏ. Đây cũng là cải lầm của Sư. Sư tưởng rằng sang xứ nây văn 
mình hơn, giàu có hơn, tự do hơn, Sư có thể thực hiện chí nguyện 
của Sư; nhưng điều ấy Sư đã lầm. 


Có Thầy đi làm nhiều năm, có tiền nhiều lắm, đâm ra đòi hỏi 
đua đòi. Mặc bộ đồ T4 ây kia xấu, sắm lại bộ khác, đội cái mũ kia 
không hợp, lại sắm mũ hợp thời trang hơn. Thể rồi tóc ngắn khó 
coi, từn cách cơi dân lên cho hợp nhãn. Từ từ cái nọ dẫn cái kia, 
cuối cùng rồi cũng trở lại con đường luân quần của chốn bụi 
trán... 


Sư qua đây cũng nản; nhưng biết sao hơn! Vì đã lỡ chọn con 
đường nây rồi, đành phải chịu vậy. Còn chùa chiên tín đô thì đa 
dạng lắm. Ông Thây ở đây được quan niệm còn kém hơn Ông Từ ở 
quê hương mình. Đâu phải đi tu để giữ dùm chùa cho Hội đâu? Đi 
ta là một lý tưởng cao thượng giải thoát mà, nhưng ai có hiểu cho 
đâu? Ở đây thước đo là bằng cấp, câu nói là so sánh với bạc vàng. 
Mình người tu tháy lạc lống ở xứ sở nây lắm. Có nhiễu chùa mời 
Thây tới tụng một thời kinh, môi thời tụng xong, trả 50 đô-Ìa, xong 
xuôi Thầy về phòng Thây nghỉ, còn Phật thì ngôi một mình tại 
chùa. Thùng phước sương có Hội trong coi, mỗi cuối tuân nhộn 


85 


nhịp chút đỉnh, rồi nhà ai lại về nhà nấy để chuẩn bị cho tuần làm 
lễ kế tiếp của mình. Tăng cũng như tục đâu có khác gì. Ở đây sự 
cúng dường cũng giới hạn lắm. Có vài chùa làm to lớn, nhưng 
cũng chưa xong. Có một số Thây có uy tin tạo được tín tâm cho 
Phật Tử; nhưng đồng thời sự phá hoại từ chính bên trong Tăng 
đoàn thì nhiễu hơn. Đúng như câu Phật đã dạy: "Chỉ có con vì 
trùng của sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi". Dĩ nhiên bên 
ngoài và các đạo khác vẫn tìm cách phá rồi; nhưng người vững 
vàng tâm đạo thì chúng làm sao phá được. Chỉ điều mình tự phá 
mình mới là nguy, mà tình trạng ấy ở đây nhan nhản. Mình đức 
mỏng, tài hèn làm sao có thể độ được những ông Kỹ sư, những bà 
Tiến sĩ, mà mỗi khi đi chùa là họ có dịp giới thiệu loạn cả lên. Ôi 
thôi! Đúng là nhân tâm thế sự. Nếu mà Sinh ở đây chắc Sinh cũng 
sẽ suy nhgĩ như Sư vậy. Bây giờ thì đèn nhà ai nấy sáng. Tốt xấu 
mặc di, ít có người giúp đồ cho nhau, ngoại trừ những điểu xoi bói 
thì nhiều. Sư cũng chẳng biết tính sao đây. Nhưng đây là mạt lộ 
rồi. Tại sao đời của Sự có nhiều lúc chẳng biết tính sao nhiều quả 
vậy? Câu hỏi nằm ì ở đó mà câu trả lời cứ bỏ trồng hoài. 


Tắt cả mọi thước đo của cuộc sống đều bằng đồng đô-la và 
địa vị hiện có, mình người tu làm sao có được. Tì yên đâu? Sinh biết 
đó, chút vốn liễng Sư mang từ đảo qua Âu Châu, rồi từ Âu Châu 
qua đây vẫn còn đó; nhưng để phòng thân chờ khi hữu sự thì xài. 
Vá lại người tu không lẽ mình đem vàng bạc khoe cho họ biết hà; 
nhưng nều có biết cũng chẳng thấm thía vào đâu? Còn học vấn? 
Sư lớn tuổi rồi, chữ u chữ Tây học ở bên nớ suốt mấy năm chẳng 
vô và bây giờ chẳng nhớ được chữ nào. Còn ở đây, Sư thấy không 
cần thiết nữa. Nhưng sao mọi người vẫn đòi hỏi. Đi dâu cũng thấy 
Thượng Tọa Tiền sĩ, Hòa Thượng Giáo sư Tiến sĩ v.v... trông mà 
khớp. Ở quê hương mình chắc chẳng bao giờ thấy thứ ấy cả. 


Dĩ nhiên cái đẹp cái hay ở đây thì nhiễu. Người giới, người 
đức hạnh cũng không thiếu. Nhưng những người ây họ biệt cư ở 
tận nơi nào, côn toàn là những trò ném đá giáu tay, ngay cả nơi 
cửa Thiên cũng thế. Tiện đây Sư kể cho Sinh nghe một vài chuyện 
xảy ra tại các chùa nơi đây thì Sinh đủ rõ ít nhiều. 


$6 


Một chùa nọ rất lớn, nằm ở ngoại ô một thành phố. Ban ngày 
có người qua lại không sao; nhưng đêm đến, nếu trời không trăng 
sao, trông như một bãi sa mạc lôi thui, rùng rợn. Bông một đêm 
khuya có điện thoại reo. Sư trụ trì bốc ống nghe, đầu kia là một 
giọng nữ nghe quen thuộc, cô ta bảo rằng muốn đi lễ chùa, nhưng 
bị lỡ đường, kính nhờ TÌ hây trụ trì mở cửa cho cô vào lễ Phật và 
xin xăm. Lòng từ bi của Thầy ấy đâu nỡ khép kín, nên lại mở cửa. 
Sau khi mở cửa cho cô ta vào thì năm bảy tên bịt đầu bịt mũi ùa 
vào chùa trói thúc ké Thây lại và tra khảo tiên để ở đâu? Thầy chỉ 
cho tụi chúng lấy. Chúng thấy ít quá chỉ mấy trăm đô-la thôi, giận 
quá loi vào hông Thây mấy loi, không cởi trói và bỏ đi không 
thương tiếc. Đúng là qui phá nhà chay phải không Sinh? 


Sàng hôm sau các tìn đồ tới thấy Thây áy ra nông nồi như vậy 
mới đi cởi trôi cho Thấy và bảo cáo Cảnh sát thì mọi sự đã an bày 
rồi. Cuối cùng rồi Thấy ấy pdhi bỏ nơi đó đề đi nơi khác. 


Còn một chuyện khác nữa tương đổi khá hấp dẫn hơn, tiện 
đây Sư kê cho Sinh nghe đề chia xẻ cái khó khăn khi làm việc đạo 
tại xứ người, với quý Thây. 


Một hôm sau lễ Phật Đản, chùa nào lại chẳng để dành tiên, 
nhất là sau khi khui thùng phướng sương mà bên nầy lễ lộc thường 
hay tổ chức vào ngày chủ nhật nữa, ngân hàng đâu có mở cửa vào 
ngày ấy, do đó tiên thu được phải cất đâu đó, đề ngày hôm sau 
sáng thứ hai đem bỏ vào ngân hàng. Thật sự ra thì ở đáy họ cúng 
cũng ít lắm. Ít có người nào bỏ vào thùng phước sương tờ 100 đô- 
la. Đa số là 20 hoặc 10 đồng. Các cụ già ăn tiền xã hội đâu có 
nhiều tiền, do đó chỉ cúng 5,3 hay 1,2 đông cũng là sự thường. Ở 
đây thấy ai cũng có nhà cao cửa lớn; nhưng nhà cửa ấy là của 
ngân hàng. Ngay cả chùa chiên cũng thế, nhiêu lúc phải treo bảng 
bản chùa, trông cũng ngô nghĩnh thật. Thông thường mỗi lễ Phật 
Đản, Vụ Lan hay Tết Nguyên Đán như thế chùa nào thâu khá cũng 
chỉ mười ngàn đô là nhiều. Đa số chừng 4 hay 5 ngàn đô. 


Hôm đó vào một đêm chủ nhật, lễ Phật Đản tổ chức vào buổi 
sáng đã xong, Sư trụ trì mệt mỏi vào phòng riêng đề nghỉ ngơi. 


87 


Bồng chuông điện thoại reo vang, Sư choàng tỉnh dậy bốc ống 
nghe. Đầu kia có giọng nói quen thuộc: 


- Bạch Sư! Ngoại con bệnh nặng lắm, muôn mời Sư đến hộ 
niệm dùm. Kính mong Sư đên dùm cho. 


- Bây giờ khuya quá rồi. Vả lại Sư suốt ngày nầy một mỗi, 
ngày mai Sư sẽ đên hộ niệm cho. 


- Nếu Sư không tiện lái xe, con đem xe đên đón. ỨÌ ngoại con 
cần thưa với Sư vải điều trong khi ngoại con côn háp hồi. Nêu Sự 
ngày mai đến, chắc ngoại con sẽ ra người thiên cô mắt. 


Sư nghe vậy rất mũi lòng, nên bảo rằng hãy đến để đón Sư đi. 
Sau đó Sư dọn dẹp chô nghỉ cho ngay ngăn lại, bỏ chuông mỗ vào 
túi xách và chờ. 


Chuông ngõ được bấm lên, Sư vội vàng ra mở cửa, vừa mở 
cửa ra, Sư đã bị đẩy lùi mạnh trở vào. Sư có cảm tưởng là lạ. Tại 
sao có việc ấy? Sư tự nhủ vậy. Bỗng có 5, 6 người mặc đô đen, áp 
sát vào người Sư và dây cáp đâu họ đã chuẩn bị sẵn sàng, trói Sư 
lại làm nhiều lần trông như một cối xay lúa. Sư hỏi ra tự sự thì 
mới biết mấy kẻ lạ mặt kia họ muốn tổng tiền. Hỏi Sư là tiền lễ 
Phật Đản thâu ngày hôm nay Sư để đâu? Họ thoi vào hông Sư, 
đạp lên đầu lên cổ, chẳng kể ai ra gì hết cả. Sư không chỉ. Vì Sư 
nghĩ rằng tiễn đó là tiền của đàn na tin thí chứ đâu phải của Sư, 
nên Sư cô nói lảng sang chuyện khác. 


"Tôi đâu có ngờ, máy cậu bảo có người bệnh hấp hồi tôi mới 
mở cửa định đi. Nếu không, tôi không bao giờ mở cửa, đề các cậu 
cứ tông vào ăn cướp thì còi báo động đã báo lên, cảnh sát sẽ đến 
ngay, các cậu có chạy đảng trời cũng không khỏi". 


88 


Sw càng nói bao nhiêu, càng bị bọn chúng tra tán dôn dập bấy 
nhiêu. Cuối cùng rồi 5 ngàn đô-la tiền cúng dường ngày Phật Đản 
hôm ấy Sư cũng phải đưa hết cho bọn chúng mới được mở trồi ra. 


Sau khi mở trói chúng còn hỏi Sư: Sư có biết tụi con là ai 
không? Làm sao Sự biết nội! Đảm áo đen kia trả lời răng: Tụi con 
đi chùa hoài mà Sư. Sự như bát tỉnh nhân sự chăng biết đâu mà 
tìm. 


Sau khi tỉnh lại, Sư còn biết được rằng không những Sư bị mắt 
tiên mắt của mà những người cận sự trong chùa cũng đêu bị chúng 
hót hết, lột hết nữ trang, tiên của của các bà làm công quả tại 
chùa... 


Đó là chuyện đạo tại xứ nây. Còn nhiễu chuyện lâm ly bi đát 
hơn nữa, tiện thể Sư kê cho Sinh nghe đây: 


Cũng một nhà Sư, rất giỏi dang ở mọi phương diện và rất tin 
người. Mà ai chăng vậy phải không Sinh? Đã là người tu, mình 
đáu có nghĩ ngời ai làm gì? 


Sư kia có mua một miễng đất để làm chùa. Trị gia khoảng 400 
ngàn đô-la. Dĩ nhiên là tiền cúng dường của các Phật Tử, Sư đã 
dành dụm được và tiễn mượn ngân hàng. Nhưng chẳng may đất ấy 
không được xây chùa. Sư treo bảng bán. Đã hơn một năm trời rôi, 
đâu có đi để ý tới miếng đất náy. Hôm đó có một người Phát Tử 
thân tín đến thưa với Sư rằng: 


- Bạch Sư, miếng đất ấy Sư muốn bán bao nhiêu? 

- Thì ít nhất là lấy lại vốn, có lời chút đỉnh thì tốt thôi. Vì lâu 
nay bỏ tiên vào đó giống như đóng hụi chết vậy. Biết làm sao đây? 
Con có quen nơi nào giới thiệu cho Sự bản miếng đát ấy đi, đê Sự 


còn làm chuyện khác nữa chứ. 


- Con làm địa ốc mà Sư! Thôi Sự bản cho con ẩi. 


89 
- Giá bao nhiêu Sư? 
- Hồi Sư mua 400 ngàn. Bây giờ con ngả giá đó. 


- Con sẽ chỗng cho Sư 450 ngàn đô nghe Sư. Ngày mai con sẽ 
tới làm giáy tở. 


Sư nghe mừng rõ quá. Lâu nay treo bảng bán, mà đâu có ai 
dòm ngó đên. Báy giờ tự nhiên mình lại có thêm 50 ngàn đề làm 
những Phật sự khác. Điêu ấy tốt thôi. 


Suốt đêm đó Sư không ngủ được, chờ đợi ngày mai thần tài 
đên gõ cửa. 


Đúng Š giờ sáng mai, quả thật như vậy, người Phật Tử hôm 
qua trở lại, đặt lên bàn một túi tiên mặt 50 ngàn đô-la, và thưa 
răng: 


- Bạch Sư lẽ ra con mang hết 450 ngàn đô-la tiền mặt đến 
chồng cho Sự cũng được; nhưng ở Mỹ người ta trả Check nhiều 
hơn, vả lại nặng nê quá; nên con chỉ mang 50 ngàn tiễn mặt, còn 
400 ngàn kia thì con sẽ chuyển qua ngân hàng cho Sư vậy. 


Sư nghe thể yên tâm, nhận 50 ngàn đô-la tiền mặt và trong 
lòng cảm động và thâm cảm ơn người Phát Tử kia. Đoạn Phật Tứ 
kia tiếp lời: 


- Thưa Sư, bây giờ miếng đất ấy xem như đã thuộc về Con rồi. 
Xin Sư ký giấy ủy quyễn cho con là chủ nhân của miếng đất ấy, để 
thế chân cho ngân hàng và một tuân sau là trong tài khoản của Sư 
sẽ có 400.000 ngay. Xin Sư lẹ cho, vì con phải lo những vấn để to 
lớn khác nữa. 


Sư đặt bút xuống kỷ và cứ đỉnh ninh là một tuần sau mình sẽ 
có số tiên kia. Nào ngò, l tuân, rồi 2 tuán, 3 tuân cho đến ] tháng 
vân chăng tháy có tiên gì cả. Đem sự việc hỏi các người hiểu biết 


90 


khác thì họ cho Sự biết là Sư đã bị lừa, mất đi 350.000 vốn, xem 
như miễng đất giờ chỉ còn trị giá có 50.000 đô-la tiền mặt. Còn 

khế ước, người Phật Tử kia đã nắm giữ chữ ký của Sư rồi, họ đã 
cao bay xa chạy... 


Ôi đời là thể đó. Ở đây người íu vì quá hiển lành nên cứ bị 
phỉnh gạt dài dài, chuyện kế hoài không hết. Khi nào khỏe Sư sẽ 


viết cho Sinh nhiêu hơn nữa. Câu chúc Sinh vạn sự an lành và hẹn 
Sinh vào một thư sau. 


Sư của Sinh 

Tịnh Thường 

Đùng, Đùng, Đùng, ba tiếng gõ cửa vang lên không bình 
thường chút nào, Sư Tịnh Thường ra mở cửa. Bông Sư hoa mắt lên 
vì hình ảnh dữ tợn của một người tu. Sư chưa kịp chào hỏi gì ráo 
thì vị Sư kia đã tông thăng vào phòng và nói năng ra điêu anh chị 
lăm. Hât hàm hỏi Sư răng: 

- Sư có biết tôi là ai không? 

- Là một vị Sư! Ngoài ra tôi không biết gì cả. 

- Thời gian mới 3,4 năm làm sao Sư vội quên thế? Sư có nhớ 
vụ nhà máy xay lúa ở Sóc Trăng chăng? Và cuộc tình vụng trộm 


của Sư với một nàng con gái tên Duyên. Chặắc Sư còn nhớ? 


- À té ra là Sư Chơn Nghĩa! Lâu nay sao Sư, có mạnh khỏe 
không? 


- Mạnh thì có mạnh, nhưng không khỏe được. Vì chuyện xưa 
chưa giải quyết rõ ràng. 


- Vậy bây giờ Sư muốn giải quyết sao đây? 


91 


Và đây là câu chuyện: Ngày xưa khi còn ở tỉnh Sóc Trăng, hai 
Sư ở trong hai đoàn Khất sĩ khác nhau, họ không thân lắm nhưng 
họ cùng chung một mục đích là tu học để cầu đạo giải thoát. Mục 
đích tuy cao đẹp; nhưng mỗi người đều có một phương tiện khác 
nhau. Người thì lấy phương tiện tình cảm, người thì lấy tiền bạc 
làm cứu cánh. Vì thê cho nên đã có nhiều lần Sư Tịnh Thường 
tuyên bố cho các Phật Tử đây đó nghe rằng: Với tôi chỉ có tiền là 
tất cả. Còn Sư Chơn Nghĩa thì nghĩ khác. Tình cảm sẽ dễ đưa con 
người đến chỗ dễ thông cảm hơn và từ đó mình sẽ đưa họ vào đạo. 
Kê ra thì mục đích cũng không đến nỗi dở lắm; nhưng phương tiện 
của hai Sư làm chỉ có hai Sư mới biết mà thôi. 


Người chủ trương chỉ có tiền mới là cứu cánh thì cứ lao vào 
tiền. Sư Tịnh Thường cũng đã nhiều lần gợi ý hỏi thăm Sư Tịnh 
Đạo, nhờ Sư Tịnh Đạo giới thiệu cho cô Diệu Duyên để vay mượn 
bạc vàng để làm vốn và hùn phần vào hợp tác xã xay lúa tại Sóc 
Trăng trước khi Sư đi vượt biên. Miền Nam là vựa lúa của cả 
nước. Riêng khu vực này cây trái, sông nước, lúa gạo chẳng thiếu 
gì, đễ làm giàu to. Vì vậy cho nên việc vay mượn ấy đã thấu đến 
tai Sư Chơn Nghĩa. Sư thì không thích Sư Tịnh Thường, vì cô 
Diệu Duyên này có ý thích Sư Thịnh Thường hơn, trong khi bao 
nhiêu tình cảm tốt đẹp của Sư Chơn Nghĩa dành cho cô Diệu 
Duyên thì cô không đoái hoài đến. 


Ở miệt nầy đa số dân Việt gốc Miền, mà dân Việt gốc Miên 
thì trọng các Sư lắm. Dầu cho họ có không tu đi nữa, ra đời lẫy vợ 
cũng được trọng vọng như thường, lúc làm Ông Lục, lúc làm Ông 
Cả trong làng cũng oai lắm chứ. Nhưng đó là phía bên Nguyên 
Thủy kia, còn đây Sư thuộc hệ phái Du Tăng Khát Sĩ mà, chỉ có 
Việt Nam mình mới có, chứ trên thế giới không có phái này. Vả lại 
người dân quê thì không cần phân biệt làm gì. Miễn là đắp y vàng 
đầu cạo nhãn, đi khất thực, tức là Sư rồi. 


Bên Nam Tông họ quan niệm rằng chư Tăng mặc áo nhà tu 
tức thay Phật rôi, họ kỉnh Tăng như kỉnh Phật, vì thê đã có không 
biệt bao nhiêu chuyện trăng đen xảy ra làm cho cửa Thiên bị dính 


92 


bụi. Thật ra Đạo không xấu, chỉ có con người làm cho xấu đạo mà 
thôi. Ở đây hai Sư Tịnh Thường và Sư Chơn Nghĩa là điển hình. 


Họ cũng không ngờ là nay họ có địp gặp lại trên đất nước văn 
minh tự do này. Tuy cảnh có khác; nhưng con người của họ thì 
không khác. Vì vậy họ cô ăn thua đủ với nhau từng lời nói và từng 
cử chỉ. Âu đây cũng là một trong bát khổ mà. Đó là oán tắng hội 
khổ. Nghĩa là ghét nhau mà phải gã¿ nhau, quả là khổ. Trời đất có 
bao la thật đấy; nhưng tội lỗi khó dung. Không biết rồi đây ai sẽ 
thắng và ai sẽ bại; nhưng dẫu thắng hay bại gì cũng cốt chỉ để cho 
nhân thê chê cười mà thôi. Tại sao tu hành lại ra nông nỗi ấy? Giới 
luật đâu? Giáo hội đâu? Ôi thôi! Dử thứ sao nhức đầu quá, chẳng 
ai giải quyết gì ráo trọi vậy cà? Đó là những lời bàn tán xon xao 
của bà con Phật Tử. 














Giới luật ư? Nếu họ đã hiệu phạm giới là điều tối ki Iphải tự 
xả giới ra đời, nêu phạm những giới nặng. Vì khi đi tu không ai ép 
mình đi, thì khi trở về lại với thế tục hãy tự mình làm việc ấy; 
nhưng đâu phải ai cũng có tâm cao thượng như vậy. Nhiều người 
mượn đạo tạo đời để được cúng dường, đề được cung kính. Dễ gì 
ở đời mà được thế. Phải học thành ông nầy bà nọ hoặc lên lão làng 
rồi mới được "ăn trên ngôi. trước” được. Còn ở đây chỉ cần thuộc 
hai thời công phu sáng chiều, hiểu lơ tơ mơ mấy bài giáo lý đã 
được quý cụ, quý bà xá xá lạy lạy và đưa Sư lên ngồi hàng đầu 
chứng minh cho mọi nghi lễ. Đúng là ăn trên ngôi trước mà. Có 
nhiều người tu hám danh, thích điều này lắm chứ. 


Có nhiều vị trưởng lão đạo cao đức trọng, khi Tăng chúng 
đảnh lễ hay ngay cả cư sĩ tại gia lễ bái cũng đều tránh không cho 
lạy ngay ở chính mình mà thường hay đề cho họ lạy tượng Phật 
cốt đề cho mình đỡ tổn phước, còn bọn phàm tăng thì thôi khỏi 
nói, nhiều khi ngồi đó, nhưng biết đâu họ sẽ chỉ chỏ xì xào với 
nhau sao không lạy mình mà lạy gì mà không lạy cho sát đất, chỉ 
xá xá mấy cái vậy? Làm như họ là thánh Hoàng Thánh Mẫu cũng 
không bằng! Họ có biết đâu rằng nêu không có đủ đức, người lạy 


93 


vẫn được phước; nhưng kẻ bị lạy thì càng ngày phước càng giảm, 
sẽ đền bù bằng tội lỗi nữa. 


Còn nữa. Nếu là Sư to, Sư lớn sẽ được đặc biệt cung phụng 
đón tiếp cúng dường. Ví dụ có ai ở miệt vườn thu hoạch được trái 
cây nào thơm ngon đều đem đến chùa đề dâng cúng các Sư. Vì thế 
các Sư tha hồ hưởng lộc, đâu có đồ mồ hôi nước mắt mà lo cho 
mệt, chỉ cố gắng làm sao giữ chiếc áo và cái đầu cân đối là được 
TÔI. 


Giáo Hội ư? Ra đây rồi có cũng như không, không cũng như 
có. Mỗi người một cõi, ai lại không lập Hội Đoàn và Giáo Hội 
được, nếu tô chức ấy có đủ 7 người trở lên. Nghĩ cho cùng thì đời 
Đức Phật cũng thế. Nêu Tăng chúng không đồng ý phép Yết Ma 
chung, có 4 người khác cùng chí hướng, họ tập họp lại đề làm 
phép Yết Ma, thế là họ hợp thức. Nhưng nếu nhìn từ cái nhìn của 
chánh pháp thì chính nhóm nầy là thể hiện của sự đúng trên sự sai, 
và cứ thế nếu nhiều người sai, hợp lại nhau tạo thêm nhiều sự sai 
trái nữa. Chắc ngày xưa Đức Phật cũng mệt lắm thì phải? Suốt 
ngày cứ phải đi xử những vụ kiện tụng của nhóm nầy nhóm nọ, tốn 
hết thì giờ. Cho nên cũng đã có lần Phật vào tận trong rừng sâu, 
không muốn trở về nữa. Khiến cho những đại đệ tử của Phật như 
Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên phải vào tận rừng sâu thưa 
thỉnh nhiều lần Phật mới trở về. 


Ngày xưa đã vậy, bây giờ lại còn tệ hại hơn nhiều. Ngày xưa 
Phật không chế giới trong 12 năm đầu. Vì toàn chỉ các bậc Thánh 
Tăng chăng ai phạm cả. Sau đó Phật phải chế vì Tăng chúng hết 
phải lỗi này đến phạm lỗi khác, nên Phật cứ chế giới hoài. Nếu bây 
giờ mà Phật còn tại thế, chắc là Ngài phải thêm cho nhiều giới 
lắm. Ví dụ có vị Tỳ Kheo thời Phật sau khi có vợ rồi mới đi xuất 
gia; nhưng lúc bấy giờ làm gì có vấn đề ly dị. Bà vợ ở lại nhà với 
mẹ chồng. Khi người tu ấy về thăm lại nhà, bà già ép con trai của 
mình đã tu, ngủ chung với vợ cũ. Việc ấy Tăng chúng hay được 
bạch lên với Phật; nên Phật đã chế, người đi tu phải đoạn hắn tà 
dâm. 


94 


Còn bây giờ nhan nhản ra đó. Công khai như ỏ Nhựt, thì con 
vợ ở đùm đề trong chùa đâu có ai đề cập đến? Nghề đi tu là nghề 
cha truyền con nối mà 1Còn ở Việt Nam mình mấy ông Thầy 
cúng có vợ có con, ăn mặn, giấu giêm chỗ này chỗ kia mà cũng 
còn làm ăn được kia mà! Cho đến nhiều bậc danh Tăng vẫn còn 
làm được điều đó thì làm sao những phàm Tăng và tục Tăng có thể 
ngồi đó chịu đựng được? 














Họ nói không có vợ; nhưng vợ không chính thức thì thiếu gì. 
Họ nói không tích chứa tài sản; Nhưng của cải đề riêng không ít. 
Cho nên thời ny đầu có ai tu chứng được mấy người. Toàn là một 
xã hội tu hành hỗn độn. Có nhiều người đã ra đời rôi, có vợ có con. 
Sau đó vào tu lại, điều ấy cũng chẳng sao, giới luật cho phép mà; 
nhưng vợ nhà vẫn không từ bỏ vân còn tìm đủ cách đề đi ngõ trước 
ngõ sau, quả thật tội lỗi, tội lỗi. Nếu có ai đó đụng thắng đến vấn 
đê là có chuyện lớn. 


Ở đây thêm chuyện nam nữ bình quyền nữa. Nhiều khi Tăng 
nói Ni không nghe, mà ngược lại mấy cô Ni còn chê là mấy ông 
Tăng không xứng đáng nữa. Mặc dầu Phật có cho người nữ đi tu 
và đê được giác ngộ, thành Phật phải qua một số điều kiện căn 
bản; nhưng bây giờ họ đâu có cần. Chùa chiền như thế, Tăng sĩ 
như vậy làm sao Sư sĩ họ nề và phục cho được. Nhiều khi có 
những hật Tử tu tại gia mà còn cao siêu hơn mấy ông Thầy nhiều. 
Bởi thế việc Sư Tịnh Thường và Sư Chơn Nghĩa đã nêu trên cũng 
chỉ là một sự thật mà thôi. 


Cũng nên biết thêm một số sự thật tốt đẹp hơn là có những 
nhà Sư suốt đời chỉ lo cho Đạo, không chịu sự lễ bái của tín đồ, 
không tích chứa của cải, không cống cao ngã mạng, mặc dầu học 
vị là Tiên sĩ, Thạc sĩ. Các vị nây thường hay ân náu tu hành. Giống 
như hoa sen mọc trong chốn bùn nhơ chứ còn gì nữa? Đã không bị 
mùi bùn làm vẫn đục mà còn tỏa ra hương thơm ngát dịu dàng. 
Phật Tử quý trọng lắm; nhưng các vị lại ít xuất đầu lộ diện, chỉ 
toàn là đám phàm Tăng múa may quay cuồng trong thời mạt pháp 
này. Quả thật là khó xử. 


95 


Cũng vì mối hiềm khích về tiền về tình có nguyên nhân sâu xa 
khó hiểu đó, nên hai nhà Sư nầy đã không có thiện cảm với nhau, 
mà chắc rằng họ không giữ được phép lục hòa, nên mới ra nông 
nỗi ấy. Bây giờ ở xứ nây mà còn tìm cách để sát phạt nhau, biết 
đâu sau nây lên thượng giới, nỗi ưu sầu chưa hết, chắc họ cũng còn 
phải gây gỗ nữa và nhờ Phật cũng như Bồ Tát ra xử hộ chăng? 


Vì thế thái nhân tình! Thật khó nghĩ. Kê từ khi hai Sư gặp 
nhau, Sư Tịnh Thường ít nói, hình như đang hàm tính một vấn đề 
gì, không ai có thê biết được. Hay đi tối về khuya, một mình thui 
thủi trong bóng đêm, đôi khi lại nghe tiếng thở dài sườn sượt. 


Còn Sư Chơn Nghĩa trở về lại Tịnh Xá của mình cũng bày 
mưu tính kế, phải làm sao hạ cho được tình địch của mình mới hả 
giận. Vì thế Sư cũng đã lập mưu. Nhưng ở đây, nếu chỉ có hai Sư 
thì không hấp dẫn, phải kéo thêm những tay chân bộ hạ bên ngoài 
vào, câu chuyện mới trở nên gay cấn hấp dẫn chớ. Vì vậy, cả hai 
đều có những ý nghĩ và những hành động khác nhau, chắc chắn 
trong Chương sau sẽ hiện nguyên hình. 


CHƯƠNG CHÍN 


NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN 


Kui sư Tịnh Thường mới đến đây đã ở chung trong một Tịnh 
Xá với quý Sư khác. Nói là một Tịnh Xá chứ thật ra chỉ là một 
ngôi nhà không hơn không kém. Gian chính giữa trước đây là 
phòng khách, quý Sư đã đập tường và làm thành chánh điện, nơi 
đây dung chứa chừng 50 người. Hai gian tả hữu có hai phòng ở để 
cho hai Sư lờn. Có nhà bếp và hai cầu tiêu, còn Sư thì tạm trú nơi 
garage (nhà xe). 


Ở đây nói cái Chùa, hay Tịnh Xá, Tịnh Xá cho nó xôm tụ vậy 
thôi, chứ thật ra Tịnh Xá ấy không có đường nét gì tượng trưng 
cho chùa chiền cả. Chỉ thượng lên đó một tâm bảng đề tên Chùa, 
Tịnh Xá A, B, vậy thôi. Một điều mà ở Việt Nam chúng ta đều 


96 


không có là chùa phải đi vay tiền ngân hàng mới mua được nhà. 
Chú nhà có chừng 10 đến 20 phần trăm sô tiền phải mua là ngân 
hàng đã cho vay rôi. Phải trả tiền lời lẫn vốn trong vòng 15 hay 20 
năm. Nếu trong 20 năm ấy có 3 tháng liên tiếp không trả tiền nhà, 
thì xem như nhà kia, chùa kia bị treo bảng bán đấu giá và người 
chủ kia chăng có quyên hạn gì nữa. Quyền ở đây là quyền định 
đoạt của giấy tờ và của ngân hàng. 


Có nhiều người mới ra ngoại quốc chừng một vài năm, đứng 
trước một biệt thự nào đó sang trọng để chụp hình bên cạnh chiếc 
xe hơi láng bóng rồi gởi về Việt Nam, bảo rằng đây là nhà và xe 
mới mua. Chỉ nói có vậy thôi; nên ai cũng nghĩ rằng ra ngoại quốc 
ai cũng có thể lượm được vàng, đô-la một cách đễ dàng. Điều ấy vì 
thiếu sự giải thích, mà nếu có giải thích đi chăng nữa, ở nhà đâu có 
ai chịu hiểu cho. Thôi thì sẵn trớn viết thư về tả cảnh cho nó vui 
miệng vậy thôi. Nào ngờ nó có một tác động tâm lý đáo để. 


Cũng vì vậy mà đã có biết bao nhiêu người bán hết tài sản để 
tìm đường vượt biên đề tìm vàng. Cho nên có nhiều lúc những 
người lãnh đạo đương thời tại Việt Nam mình bảo họ đi ty nạn 
kinh tế; nhưng đâu có ai có thể biết được rằng với tài sản đó, với 
của cải đó, ở Việt Nam suốt cả cuộc đời họ ăn, xài có hết đâu. Họ 
đi có lẽ một phần cũng vì cái hào nhoáng bên ngoài khoe khoang 
gởi hình ảnh về của thân nhân, mà phần khác chính đáng hơn là họ 
thấy nơi quê hương của họ không được thoải mái ở mọi phương 
diện, nhất là vẫn đề tư tưởng,nên họ mới ra đi. Ở đâu thì cũng thế; 
nhưng có lửa mới có khói chứ? 


Nhiều nhà Sư cũng thế, khi qua đến đảo họ tự đóng cho mình 
mỗi người một cái khung đề họ ngồi trọn vào trong đó. Khi đến 
một nước thứ 3 định cư, họ thấy nó không giống như thế nên mới 
đâm ra khổ đau và trách trời, giận người. Khi ở Việt Nam thì muốn 
đi cho khỏi nước; nhưng khi đến đất nước tự do rồi lại muốn trở về 
Việt Nam. Quả thật, đời là một sự luận quần không lối thoát. 


Đa số họ muốn có tiền cho thật nhiều, cho thật lẹ; nhưng họ 
đâu có ngờ người địa phương cũng phải đâu tắt mặt tôi đi làm môi 


97 


ngày 2 xuất mới có thể dành dụm đề mua trả góp chiếc xe, cái nhà 
trong vòng mây chục năm. Ai biết cho họ điều đó. Còn mình ở đây 
khi đi tìm việc, muốn làm việc nhẹ; nhưng thiền thì muốn kiếm 
cho nhiều. Quả thật, người Việt Nam mình muốn những điều mà 
thiên hạ ở đây khó muốn được như thê lắm. 


Có nhiều nhà Sư ra ngoại quốc khoe khoang đủ điều, nói rằng 
ở Việt Nam đã học y khoa năm cuối, đi làm việc trong bệnh viện, 
con cháu đề vương. Khi về lại nước đề thăm chơi, nói rằng mình là 
giám đốc ngân hàng, sáng lập chùa này chùa nọ và đậu Y khoa 
Bác sĩ tại Đại Học đường kia. Đúng là bệnh giả tưởng của thời đại. 
Không biết giới thứ 4 trong 5 giới, vị Sư này đã hành trì chưa? 


Sư Sãi, Thượng Tọa, Đại Đức đã như vậy thì còn nói gì đến 
Phật Tử hay người thường. Dĩ nhiên cũng có nhiều người Phật Tử 
khá hơn Sư nữa; nhưng họ đâu có khoe trương bằng cấp. Họ là 
Tiến sĩ, Kỹ sư; nhưng với họ, nó chẳng có ý nghĩa gì. Còn ở đây 
người tu, bảo người ta hãy phá chấp, còn mình thì chấp chặt nặng 
nÊ. 


Bởi vậy đã có nhiều người Tăng Sĩ tự thú rằng: Khi còn là Cư 
sĩ, đang mặc áo cư sĩ; nhưng tâm luôn hướng đến cuộc sống tâm 
linh của một người tu. Còn bây giờ, đã được làm Tăng Sĩ rôi, mình 
mặc chiếc áo Tăng sĩ; nhưng tâm tư lại hướng về cư sĩ. Câu nói ấy 
tuy nó nhẹ nhàng bình dị đấy; nhưng nó có giá trị rất nhiều trong 
hiện tại. Nếu ai là Tăng sĩ hãy tự nhiệm lại xem có đúng phần nào 
chăng? 


Cũng vì thấy cách thức sinh hoạt trong chùa viện nơi đây có 
khác xa ở Việt Nam và những nơi khác trên thế giới; nên Sư Tịnh 
Thường muốn ra ở riêng. Mà muốn ở riêng thì phải có vốn liễng và 
tín chủ. Riêng về phần vốn liếng, Sư đã có ít nhiều, mang theo từ 
Việt Nam sang đây. Còn nghề nghiệp thì chăng có gì ngoại trừ 
nghề chuyên môn là hốt thuốc Bắc và chấn mạch cho thuốc. 


Ở đây tương đối họ cũng dễ dãi, cho bà con Á Châu mình 
nhập cảng thuôc Băc; nên nhân cơ hội nây Sư Tịnh Thường đã 


98 


được nhiều nữ tín đồ tin tưởng và nhờ Sư hốt thuốc cho. Thật sự ra 
ở Việt Nam Sư cũng đã chăng học nghề thuốc. Nhưng vì hoàn 
cảnh đầy đưa, sau năm 1975 nhà nước cho dùng thuốc Nam, đa số 
dùng toàn cây cỏ. Mà nhà chùa chính là nơi dân chúng hay tin 
tưởng, nên đến đó hốt thuốc trị bịnh và cũng chính vì lý do nầy 
cho nên Sư đã biết được chút ít về tên gọi của các cỏ cây trong toa 
thuốc. Từ thuốc Nam chuyền sang thuốc Bắc cũng không khó gì. 
Thuốc Nam ở đây ý nói là thuốc của phương Nam hay thuốc của 
nước Việt Nam, còn thuốc Bắc là thuốc thuộc phương Bắc hay 
thuốc Tàu. 


Trong những người tín chủ hay đến với Sư, có nhiều nhà giàu 
có và có máu mặt ở thành phố nây. Họ cũng giàu lòng từ thiện, nên 
đó cũng là cái phao đề Sư có thê bám vào. Dĩ nhiên không phải là 
để đào mỏ; nhưng ít ra nơi đó cũng là một cái thế dựa vững chắc, 
khi cần đến. 


Sư còn thêm một biệt tài là đoán tướng bàn mộng nữa; nên 
nhiều bà đã tin Sư rất nhiều. Sư kê chuyện đã hấp dẫn lôi cuốn 
người nghe thì việc thêm mắm đặm muối vào có khó gì đâu. Ở đời 
người ta nói đây là người sành tâm lý mà. 


Một hôm Sư tâm sự với một Phật Tử rằng: 


- Tâm Chơn xem này! Khi thấy một người ăn bận lôi thôi, nét 
mặt nhăn nheo, bàn tay sẵn sù, dáng đi mệt nhọc, phải biết ngay là 
người lao động cực nhọc, cứ thế mà nói về gia đạo, tình duyên, 
con cái, tiền bạc v.v... 


Nếu nhìn một người sáng sủa, trên mặt không lộ vẻ ưu tư 
phiền muộn; đải các, vằng trán cao, đi xe đẹp, thì phải biết ngay là 
dân có tiền, cứ thế mà đoán tới, thế nào cũng đúng trên 50 phần 
trăm. Mà thông thừơng người đi xem tướng chỉ tìm hiểu ở điều 
đúng, ít để ý tới điều sai; nên hay quên đi cái nhỏ và thôi phông cái 
lớn, thế là mình nỗi tiếng nhanh thôi. 


99 


Nếu nhìn một anh mặt mày sáng sửa, đẹp đẽ, ăn mặc đàng 
hoàng, phải biết người đó thuộc hạng Kỹ sư, Công chức hay Bác 
sĩ, Giám đốc gì đó, thế là mình cứ tự nhiên phăn tới để đoán ái 
tình, tiền bạc, gia đạo v.v... là trũng boong hà. 


- Bạch Sư! Làm thế có tội không Sư? 


Nghe hỏi câu hỏi này, Sư không thoải mái chút nào; nhưng Sư 
cũng cô găng trả lời: 


- Mặc dâu điêu ây Phật đã câm, không cho người tu đoán 
mộng, xem tướng; nhưng họ cân mình, chứ mình có nài nỉ họ đâu? 


- Sư nói vậy chăng khác nào, không làm y sĩ mà treo bảng 
chữa bịnh; nêu phước chủ may Thây bịnh lành thì Sư tiêp tục chân 
đoán, còn lỡ tay làm chêt con bịnh thì Sư chạy tội sao? 


- Ù! Thì Tâm Chơn có lý đấy; nhưng trong cuộc sống này, 
Tâm Chơn không biết răng tât cả chỉ là phương tiện sao? 


Một hôm có một bà Phật Tử tới nhờ Sư hốt dùm một thang 
thuốc, vì ăn chẳng thấy ngon, ngủ cũng không yên: Đầu tiên Sư 
bắt mạch và đúng thế thấy mạch nhảy không đều, chứng tỏ rằng 
bệnh nhân lo nghĩ nhiều quá. Sẵn đà Sư hỏi tới và bà ta tâm sự với 
Sư: 


- Sư thấy đó nhà con có hai tiệm vàng. Con cái thì năm bảy 
đứa, đứa nào cũng tranh quyên và tranh của, làm con khổ đau quá. 
Không biết là chia cho đứa nào nhiều đứa nào ít. Còn chồng con 
thì cũng mới mắt đây thôi; nên cũng khó xử quá. Phải chỉ ông còn 
sống thì con đỡ lo về vấn đề này. 


__ Sưnghe câu chuyện, như bắt được đường dây, nên dọ hỏi 
tiêp: 


- Bà thí chủ nói vậy, con cái ở đây khó dạy bảo lăm sao? 


100 


Được lời như cởi tắm lòng, thế là bà ta kế có dây có nhợ, như 
sau: 


- Sư thấy đó, ở Việt Nam mình là cha mẹ nó, chứ qua đây nó 
là cha mẹ mình. Ở Việt Nam con cái lớn lên, cha mẹ dựng vợ gả 
chồng. Còn ở đây khi chúng nó lớn lên mình chẳng có quyền gì cả. 
Lâu lâu nó dẫn về một thằng "bồ" địa phương hay con "bề" địa 
phương, con trông mà phát ghét, đầu cô tóc tai thấy chăng giống ai 
hết, ăn nói vô lễ, không dạ không thưa trong khi miệng nhai bỏm 
bẻm kẹo cao su... 


Rồi tiền bạc, sự nghiệp cũng thế. Ở đây cứ đủ 18 tuổi là chúng 
đòi ra riêng, đòi có xe hơi, nhà cửa, máy móc v.v... Cái gì cũng 
riêng hết trọi, làm cho con nhức đầu quá không biết tính sao, nên 
quên ăn mất ngủ cũng vì cái lũ con nầy. Không biết Sư có diệu kế 
gì không giúp con với? 


Đó là những gì bà Phật Tử này thổ lộ, mà Sư cũng đã nghe 
hàng ngàn câu chuyện giống nhau như thế thôi, chỉ có nhân vật là 
thay đổi chút đỉnh, còn nội dung cũng tợ tợ như thế, cha mẹ thì 
không hài lòng về con cái, còn con cái thì bảo cha mẹ rằng: 


- Sư coi đó, mấy ông bà này già rồi, cô lỗ xỉ lắm. Việc hôn 
nhân là chuyện riêng của tụi con chứ đâu phải của ông bả, mà ông 
bả cứ xía vô hoải? Tụi con có tự do của tụi con chứ. Tụi con đã lớn 
rồi đâu phải còn trẻ nhỏ nữa đâu? 


Sư nghe bên nào cũng có lý hết, Sư chẳng biết tính sao đây? 
Nhưng với Sư, đây là một diệu kế để mình có thê chinh phục cả 
hai phía về một mối. Mối nào cũng được, miễn sao mọi chuyện êm 
xuôi là được. 


Sư là người tu hành, Sư muốn mọi chuyện êm xuôi là được 
rồi. Vả lại nếu có, thí chủ lo lắng cho Sư chút đỉnh cũng tốt rồi. Dĩ 
nhiên là Sư không có bụng xấu đề hại ai cả, dầu cho kẻ đó là thân 
hay sơ. Sư học vê pháp vô thường, xem mọi vật trên thế gian này 
không có gì là bền chắc cả; nhưng nhiều lúc cái cuộc sông ở xứ sở 


101 


nầy nó không cho phép Sư dửng dưng như vậy được. Nên cũng 
phải châp nhận một sô hình thức nào đó. 


Có được một bà thí chủ như vậy kể ra ở xứ nầy cũng khó thật 
đây. Vì thế, lúc nào Bà ¡ Bảy, pháp danh Diệu Đạo cân gì là Sư giúp 
ngay... Ví dụ như đau ốm, bệnh tật, nhà có chuyện buồn và tụng 
kinh cầu nguyện v.v... huống gì ở đây, bà mới mất chồng, con cái 
không nghe lời mẹ, bà buồn lắm, bà cứ tâm sự với Sư hoài. 


- Bạch Sư! Chủ nhật nầy con sẽ lên Tịnh Xá để kinh kệ, sau 
đó mời Sư vê nhà con cúng dùm tuân thât thứ 6 cho ông nhà con, 
mong Sư hứa khả cho. 


- Tại sao Bà Bảy không cúng ở Chùa? Ở đây có đông chư 
Tăng mà? Sư hỏi thê. 


- Bà im lặng một hồi lâu mới tiếp. Sư thấy đó, ở đây dụ cho 
tụi nhỏ đi chùa lễ Phật, nghe kinh, nghe thuyết pháp muốn rã cả 
hơi. Mục đích của con là tụi nó có hồi tâm hướng thiện chút nào 
không? Nhưng đâu có đứa nào tới. Con cái ra cái xứ nầy rồi, nó trở 
thành mẹ cha của mình, sai không muốn nồi. Ngược lại nó cứ sai 
mình hoài. Vì lý do ấy nên con muốn mời Sư về nhà để cúng cho 
ba nó và dụ cho tụi nó nghe kinh, vì thế cho nên không cúng ở 
chùa. 


Bà Diệu Đạo còn muôn bày tỏ nhiêu hơn nữa; nhưng nhìn 
đông hô đã trưa nên lại thôi. 


Sau khi lễ Phật ở chùa xong, sư đưa bà về nhà. Ở đây kế cũng 
lạ. Sư nào, Thầy nào, Cô nào rồi cũng phải học lái xe hết. Già, trẻ 
gì cũng phải học ráo. Vì ở đây không ai giúp ai được. Chỉ có mấy 
bà già đành chịu trận, phải đi xe nhờ, không phải nhờ con, mà họa 
hoằn lắm nó mới rảnh để đưa mình đi chùa. Nếu bữa nào đó nhằm 
ngày chủ nhật, mà phải lựa lúc nó thật vui kia, mới dám nhờ nó 
đưa đến chùa. Mới vừa đến cổng chùa nó đã thả mình đó và cũng 
không buồn hỏi là mấy giờ con đến đón má về. Vì thế nên Bà Bảy 
cũng đã nhiều lần, sau lễ đi ké với người nầy, người kia về nhà. 


102 


Nêu đi ké không được, bât đặc dĩ lăm bà mới phone về nhà cho 
con cái đên đón. Nhìn cái mặt nó chăng ưa chút nào, bà tự nghĩ: 


- Hồi nhỏ mình nuôi nó đâu có kế gì khó khăn, tội lỗi. Việc gì 
miễn nó vui là mình làm cho nó liền. Bây giờ niềm vui vủa mình 
chỉ có đi chùa đi chiền, nhờ nó mới có một chút chuyện, nó đã giận 
hờn rồi. Hay là đời trước mình bắt hiếu với cha mẹ, nên đời nầy 
con cái nó bất hiểu với mình như thế? Thế rồi bà suy nghĩ mông 
lung... 


Nhiều lúc bực quá, tự đi đến chùa bằng xe Bus và lúc đi về 
cũng vậy; nhưng bà đâu có biết hỏi ai và đi bao nhiêu trạm thì 
dừng mới tới nhà và tới chùa, chung quanh bà toàn là Tây đen, Tây 
trắng, mình nói nó chẳng hiểu mà nó nói bà cũng chẳng hiểu. Một 
hôm nọ bà hỏi bà bạn thường hay đi chùa bằng xe Bus rằng: 


- Chị Ba, từ nhà tui đi đến chùa mấy trạm vậy chị? 


- Ừ! Đề coi này! Một, hai, ba... 15 trạm chị Bảy. Cứ đếm 
đúng 1Š lân dừng là xuông xe. Đó là chùa, chùa năm ngay trước 
mặt đường nây nây. 


Nghe lời bà Ba, một hôm bà Bảy cũng lên xe Bus, bắm thẻ rồi 
bắt đầu đếm. Bà hồi hộp lắm. Bà đếm tới lần thứ 13 rồi thì bà đứng 
lên và đến lần thứ 15, thì bà xuống, khi xuống xe chăng thấy chùa 
đâu cả, mà thấy toàn đâm Tây đen chỉ chỏ mình. Bà sợ quá, bỗng 
đâu có người da trắng đi qua, bà đưa số điện thoại, nhờ quý Sư ra 
đón bà vào. Khi đến được chùa bà mừng quá, kê huyên thuyên và 
có ý trách bà Ba. 


- Chị Ba ơi! Sao chị bảo tôi đêm đúng 1Š trạm thì xuông xe. 
Tôi đêm có sai đâu, mà sao khi xuông xe chăng thây chùa gì cả, 


may mà nhờ thằng Tây trắng chứ không thì chăng biết làm sao. 


- Chị đếm sao đâu chị Bảy? 


103 
- Thì 1, 2, 3, 4... chứ sao? 


- Không phải! Đếm là đếm trạm dừng xe kia, chứ đâu phải 
mỗi khi xe dừng đèn đỏ đèn sanh, chắc chị cũng đêm tuốt luốt, nên 
chưa tới chùa đã vội xuống xe rồi chứ gì? Thôi để em chỉ chị cái 
này đễ nhớ hơn nghe. 


- Trước chùa mình có tắm bảng quảng cáo đó. Trên đó có dán 
hình thăng Tây cỡi ngựa. Chị không cần đếm trạm nữa, hễ cứ thấy 
cái bảng quảng cáo có thằng Tây cỡi ngựa là xuống xe vào chùa 
gọn bân hài! 


Bà Bảy Diệu Đạo nghe lời vậy thấy dễ dàng quá và bà tập đi, 
đi một mình cho bõ ghét đề khỏi phải nhờ đến tụi con cái khó dạy 
nữa. Hôm đó bà ngôi trên xe Bus, mắt cứ đạo bên này, trong bên 
kia, nhìn hoài các tắm bảng quảng cáo; nhưng chẳng thấy. hình 
thằng cao bồi cỡi ngựa nữa, bà thấy không tiện nên đã xuống xẻ: 
hỏi thăm một người Việt đi qua đường mới biết là bà đã đi lỗ 10 
trạm rồi, may mà người ấy chở dùm bà đến chùa, chứ không thì rõ 
khổ. 


Đến đây bà Bảy phân trần với bà Ba nữa. 


- Tại sao chị biểu tôi đi đến chỗ có bảng quảng cáo thằng cao 
bôi cỡi ngựa gì đó thì xuông, tôi hôm nay đi hoài có thây chi mô? 


- Thế là họ đổi bảng mới rồi đó. Thông thừơng cũng một, hai 
tháng nó mới đổi quảng cáo một lần, sao hôm nay đổi lẹ vậy cà? 
Thế rồi cả hai bà ôm nhau cười ra nước mắt. 


Bây giờ thì bà đã rành đường hơn xưa khá nhiều; nhưng nếu 
Sư chở được về nhà thì còn gì quý bằng, nhanh hơn, vả lại cũng 
tiện hơn. Còn Sư thì cũng hoan hỷ nữa. Đây cũng là dịch vụ mới 
của Sư, đưa đón quý bà, quý cô, dĩ nhiên là không có thú lao chị, 
lâu lâu, khi nào hết xăng, có ai đi trên xe đồ dùm thì cũng đỡ cho 
Sư chút ít vậy mà. 


104 


Khi về đến nhà, bà Bảy phải hâm lại đồ ăn cho nóng, lên đèn 
nhang và sửa lại mấy đĩa quả cũng như bình bông để cúng ông 
nhà. Tụi nhỏ, nói là nhỏ; nhưng tụi nó đã có con lớn hết rồi, uề oải 
đi đến chỗ cúng, vái vái lạy lạy cho có chuyện, trông xong cho 
mau để tụi nó còn có nhiều đề mục khác trong ngày chủ nhật nữa. 


Hôm đó Sư giảng về vô thường, về khổ, không và vô ngã, hay 
lắm so với bình thường; nhưng nhìn mặt mấy người con, người 
nào cũng nhăn nhó khó chịu; nên Sư lại ngưng, trong khi bà Diệu 
Đạo tiếc nuối vô cùng. 


Đây cũng là cơ hội để làm quen với gia đình, nên Sư đã hỏi 
tên từng người một, con cháu v.v... Sư có biệt tài nhớ dai và kế 
chuyện hay, nên không mấy chốc Sư đã chinh phục được mấy đứa 
nhỏ, cháu nội và cháu ngoại của bà. Sư đem chuyện Tê Thiên Đại 
Thánh, Tế Công Hòa Thượng, Đạt Ma Sư Tổ, quan Âm Thị Kính 

v... kế cho tụi nhỏ nghe, chúng say sưa theo dõi. Người lớn cũng 
thế, dần đà rồi cũng làm quen với Sư một cách dễ dàng. 


Sau bữa cúng tuần hôm ấy về chùa, Sư cảm thấy vui vẻ hơn 
xưa và cũng có ý đem những thành quả ấy khoe với các Sư trong 
chùa nữa. Hôm ấy tình cờ lại có Sư Chơn Nghĩa, mà Sư nây thì 
không ưa Sư Tịnh Thường mấy; nhưng chăng có sao, vì vui miệng 
nên Sư kể đủ điều. 


Nào là bà nầy giàu có lắm, có cả hai tiệm vàng và con cái, đứa 
nào đứa nấy cũng đẹp trai, học giỏi v.v... và v.v... thê là Sư cứ 
thao thao bất tuyệt fê gia đình nây. 

Một hôm giữa mùa hè nóng bức, Sư đang đọc thư từ việt Nam 
gởi sang, bỗng nhiên có điện thoại reo. Sư nhắc phone và nghe đầu 
kia là giọng nói của bà Bảy Diệu Đạo. 


- Bà hôm nay khỏe không? 


- Vì không khỏe con mới kêu Sư đây chớ! 


105 
- Bà có chuyện gì vậy? 


- Mây bữa nay lo lăng hơi nhiêu nên tim con nó mệt quá, Sư 
ghé tiệm con đê xem mạch dùm cho con đi. 


- Khoảng 20 phút nữa Sư tới. 


Sau khi chân mạch xong, Sư đi đến một tiệm thuốc Bắc gần 
đó để bốc thuốc, Sư định đi thắng lại tiệm; nhưng Sư sực nhớ mình 
còn quên một điều là nhờ Bà Diệu Đạo xem lại dùm mấy hột mình 
mang theo lúc đi t' lạn, cũng như mấy cây vàng. Nếu được giá thì 
mình bán, lấy tiền đó để mua nhà làm chùa. Nghĩ vậy nên Sư trở 
về lại chùa cùng với gói thuốc Bắc và sau khi soạn những đồ quý 
giá ấy xong, bỏ vào trong túi đựng y áo và lái xe chạy đến nhà của 
bà. 














Trời hôm đó sao mà nóng thế. Sư có cảm tưởng như mình 
đang ở tại một lò thiêu, mặc dầu trong xe mở máy lạnh. Nhìn lên 
trời thấy một bầy quạ đen đang bay lượn tứ tung, thỉnh thoảng lại 
kêu lên những giọng ai oán. Thông thường Sư đã đoán già đoán 
non cho sự việc sắp tới; nhưng hôm nay, chẳng biết sao Sư không 
để ý gì mà còn vui vẻ, đi về hướng cửa tiệm của bà Bảy Diệu Đạo 
nữa. 


Bước vào cửa tiệm lúc bấy giờ vắng hoe, không có một người 
khách hàng và thường ngày người con trai ngồi bán chung với bà 
Bảy, bây giờ cũng chăng thấy đâu, chỉ thấy một tiệm vàng to 
tướng nhưng chỉ có một bà già. Sau khi đưa thang thuốc cho bà 
Bảy, Sư chỉ cách sắc thuốc và pha chế xong, Sư ngồi xuống một 
ghế của khách hàng thường hay ngồi, đối diện với bà Bảy và đem 
những món nữ trang ra để hỏi bà. 


- Bà Tín thí ơi! Hôm nay tôi mang mấy món nữ trang nhờ bà 
xem dùm đó. Đoạn Sư từ từ lấy mây món đồ quý giá ấy ra mà lâu 
nay Sư ấp ủ nó, không khác gì người thân của mình và nhất là 
những món ấy có liên hệ với cô Trần thị Diệu Duyên nữa. Tuy Sư 
không có tình ý gì với cô ấy mặn nồng lắm; nhưng cô đã tận tụy lo 


106 


cho Sư, Sư cũng phải nhớ đến ơn của vị nữ tín chủ nầy chứ. Có 
nhiều lúc Sư săm se, nhìn ngắm như để hồi tưởng lại một quá khứ 
xa xăm nào đó; nhưng hôm nay và có thể trong thời gian tới, 
những món trân bảo này không còn ở với Sư nữa. Sư đã nhọc công 
mang nó từ Việt Nam qua đảo và từ đảo qua Âu Châu, rồi từ Âu 
Châu qua đề tận xứ nầy và cũng đã nhiều lần Sư đã đem khoe cho 
nhiều người biết. Có người thì khen Sư, sao mà rành quá vậy. Có 
kẻ thì che Sư, tại sao đi tu mà còn ham những của cải ấy làm gì? 


Bây giờ đây trước mặt Sư là một tiệm bàng, một bà chủ có tín 
tâm, sư cũng đâu có ngại ngừng gì đê trình bày hơn thiệt với bà. 


- Bà Bảy Diệu Đạo ơi! Tôi khổ công lắm đó, mới giữ đến 
ngày hôm nay được, nhờ bà đánh giá dùm đi nghe. 


Nêu được tôi nhờ bà lây dùm, đê có tiên còn đóng tiên thê 
chưn mua chùa nữa chứ. 


- Sư đưa cho con xem đi. Á! Đây là loại cà rá 6 ly nè. Đây là 
mây cây vàng thẻ; nhưng sao nó không lên nước vậy Sư? 


- Như bà biết đó! Nó ba chìm bảy nổi theo tôi như vận nước 
trôi mà, hết đi chỗ nầy đến chốn nọ, nhất là qua cả một đại dương 
lúc đi tLiạn, với sóng to gió lớn, có lẽ vì nước biển ăn vào, phải 
không bà? 














- Nhưng không sao Sư, con còn thấy rõ mấy chữ "Vàng Kim 
Thành" đây rôi. Sư biệt không? Bây giờ người mua họ kén chọn 
lăm mình chỉ cân sơ hở một chút là mât đi mây phân trăm liên hà? 


Còn hột này cũng khá cũ, cạnh cũng không còn sắc bén nữa, 
màu đã ngả từ trắng sang đục. Không biết con có lo cho Sư được 
máy hột nầy không? 


Bỗng đâu Sư nghe một cái giáng như trời đánh ấy xuống bả 
vai mình và động tác phản xạ tự nhiên của Sư là thâu hêt mây loại 


107 


nữ trang ấy bỏ vào trong túi (đấy) đựng y áo trở lại, rồi như búa bổ 
tiếp tục nện lên đầu lên cổ Sư, Sư chăng còn biết ngày đêm năm 
tháng gì hết. 


Sư thấy trong người đau nhức lạ thường và có cựa quạy cho 
thật mạnh, nhưng nhắc cái tay không muốn lên và khi tỉnh ra thì 
thấy mình đang ở trong phòng vệ sinh, cận kể sát cái nhà tắm. Máu 
me dầm dê, Sư cố gượng ngôi dậy thì một bóng đen từ ngoài chạy 
vào, thấy Sư la ơi ới, hắn ta nện luôn cho Sư mây đòn chí tử, rôi 
hình như nó lấy cái búa của y thị đang cầm, bổ xối xả vào tay vào 
đầu và lưng của Sư, nhất là hai bàn tay của Sư giờ đây như bằm 
dập hết. Sư đau nhức quá nhưng biết kêu ai bây giờ. Sư nghĩ là bà 
Bảy ở bên ngoài chắc cũng không thoát khỏi những khó khăn với 
người lạ mặt. Sư nằm yên đó trên vũng máu, có lẽ chừng một tiếng 
đồng hồ sau, không còn nghe tiếng động tĩnh gì phía bên trên tiệm 
vàng nữa, nên Sư đã cố găng mở vòi nứơc lạnh cho nước đồ xối xả 
vào đầu vào cổ mình. Lúc ây Sư mới thật sự tỉnh táo lại đôi chút. 
Đoạn Sư nghe tiếng rên phều phào nho nhỏ, Sư cố hết sức mình và 
lấy hai tay gần nát như tương của mình chống vào tường, vào cầu 
và men theo tiếng rên la đề đi đến, thì hỡi ơi! Nơi đây bà Diệu Đạo 
đã nằm sóng sượt ra đó, bà nghe tiếng động, nên kêu lên: Sư ơi! Sư 
cứu con với, Sư cứu con với !! 


Lúc bấy giờ đầu óc Sư như bắn loạn, biết tính sao đây. Điều 
căn bản là phải gọi cảnh sát; nhưng tiếng tăm thì Sư không rành, vì 
mới qua xứ này mà. Thôi thì cứ cứu người trước đã. Vả lại, đây 
cũng là việc làm của một người thầy thuốc nữa. Hơn nữa, Sư còn 
là một tu sĩ nữa. Sư không đang tâm nhìn bà tín chủ của mình ở 
trong trạng thái hấp hồi ấy. Thế là Sư ra tay nghĩa hiệp cúi xuống 
đỡ bà ngôi dậy; nhưng nào bà có ngồi nỗi dậy đâu. Sư quan sát 
thật kỹ, cô bà đã bị cắt, bị cứa nhiều vết thương đang còn tuông 
xối xả máu me, trông khiếp quá. Trong khi đó bà Bảy phập phêu 
nói với Sư làm cho cả mặt Sư và nhất là trên hai vằng kính trắng 
Sư đang đeo, bị đính máu nhày nhụa. Thể rồi, Sư kiệt lực quá mới 
thả bà xuống và lúc bấy giờ Sư cố gượng hết sức đề chạy ra phía 
trước cửa đề tri hô lên là cướp của giết người. Lúc ấy giữa trưa, 
thanh vắng lắm. Người hàng xóm bên cạnh có lẽ đã thấy và nghe 


108 


cảnh tượng hãi hùng â ấy, nên mới đi báo cáo cho cảnh sát hay, 
chẳng máy phút cảnh sát đã có mặt đầy đủ. 


Lúc bấy giờ Sư chỉ thấy hấp thoáng bóng xe Hồng Thật Tự 
chở mình và bà Bảy vào nhà thương và tự nhiên Sư cảm thấy lạnh, 
vì tất cả đồ nhà tu, gồm có chiếc áo nhựt bình, đôi kiếng trắng 

v... không còn trên mình Sư nữa, thay vào đó là một bộ đồ của 
nhà thương. 


Đêm đó có người thông dịch báo cho Sư biết là bà Bảy đã qua 
đời rồi. Còn Sư thì mặt mày tê húp, đau nhức vô cùng và sô phận 
của Sư từ đây trở đi mới bắt đầu bước vào con đường lao lý. 


Các nhà tu đồng đạo của Sư đã đón Sư về lại trụ xứ? 

Nhà từ đã đón Sư đề chờ pháp luật xử phân? 

Đó là một câu hỏi có liên quan đến: ƒ„ Án Một Người Tù. 
CHƯƠNG MƯỜI 


MIỆNG LƯỠI THẺ GIAN 


Đúng là: "/ỡi không xương nhiều đường lắt léo". Ai biết cho 
đâu là sự thật và đâu là mặt trái của vấn đề. Thường thì vấn đề đôi 
khi nó có cả ba hay bốn mặt chứ không phải chỉ trắng hoặc đen, có 
hoặc không như bao nhiêu người tưởng. Còn ở đây, vụ tiệm vàng 
bà Bảy Diệu Đạo bị mất cắp, thanh toán giữa ban ngày, mà kẻ giết 
người không ai khác hơn là một nhà Sư. Nghe rùng rợn quá, khủng 
khiếp quát Tại sao nhà Sư lại đi làm việc đó? Sư đi tu rồi cần vàng 
bạc đề làm gì? v.v... và v.v.. 


Báo chí lúc bấy giờ ở xứ tự do này thôi thì tha hồ thêu dệt 
gâm hoa, tờ nào bán cũng chạy còn hơn tôm tươi nữa, vì vụ án ly 


109 


kỳ và hấp dẫn quá. Chắc trong lịch sử chưa bao giờ có sự kiện như 
vậy. 


Có nhiều tờ báo diễn tả lại hết tất cả những sự kiện đã xảy ra 
và đi đến hiện trường để quan sát, tìm thân nhân để phỏng vấn và 
đi đến kết luận xác thực răng. Chính Sư là người đã ăn cướp và 
giết người, vì hai lý do sơ khởi đã được tìm thấy. Đó là vàng bạc 
và hột xoàn đã tìm thấy trong đấy đựng y áo của Sư. Nếu không 
phải Sư lấy của tiệm, vừa định bỏ chạy thì bị một toán cướp khác 
vào ăn thua đủ với Sư, nên Sư mới để lại hiện vật này và điều thứ 
hai làm cho chứng cớ càng rõ rệt hơn là: cả chiếc áo nhựt bình của 
Sư đều dính máu và dấu tay của Sư in đầy dẫy khắp mình của nạn 
nhân. Ngoài ra máu cũng đã dính trên cặp kính trắng. của Sư. 
Chứng tỏ Sư là một tay lực sĩ đắc lực, nên mới có thê hành hung 
bà chủ tiệm vàng đến thế. 


Họ đi đến kết luận là Sư đã giết người. Thế là họ tiếp tục khai 
thác, họ tìm đến chùa, tìm đến thân nhân đề tiếp tục tìm thêu dấu 
vết thuộc về sự kiện này. 


Khi đến Tịnh Xá phỏng vấn, các Sư đều có ý e dè, không 
muốn trả lời; nhưng Sư Chơn Nghĩa thì sẵn sàng lên tiếng, dẫn nhà 
báo vào phòng của Sư ở, chụp hình, tra cứu lung tung và lục lọi 
trên giường dưới gầm tủ v.v... chăng lục lọi được gì cả, ngoại trừ 
một chiếc búa. Thế là báo chí lại có đề tài để tiếp tục phanh phui 
sự việc ra to lớn hơn nữa. 


Những câu hỏi được đặt ra là: Nhà Sư tu hành nhưng cất búa 
dưới gầm giường đề làm gì? Đề thanh toán đồng bọn? Họ có hiềm 
khích nhau trong một ngôi chùa? Hay chính Sư đã chuẩn bị một 
màn kịch lâm ly bi đát, mà đạo diễn chính, ấy là Sư? Không biết 
cái búa tạ đập vào đầu bà Bảy Diệu Đạo có liên quan gì với cái búa 
nầy không? v.v... và v.v... 

Cũng có nhà báo tò mò tìm đến phỏng vấn các vị Sư trưởng 


thượng của môn phái mà Sư đang phụng thờ; nhưng quý vị nây 
cũng có hai, ba khuynh hướng khác nhau. Có người bênh vực Sư; 


110 


nhưng đa số vì sợ liên quan đề pháp luật; nên lại rụt rẻ : không trả 
lời. Có nhiều nhà Sư hung hăng hơn, nói với báo chí rằng: Chính 
Sư Tịnh Thường là thủ phạm. Vì tu hành gì mà giữ dao búa để làm 
gì? Vả lại trong thời gian ở chùa lúc nào Sư cũng nói đến chuyện 
tiền bạc và luôn luôn khoe khoang là người có của. Đúng là vàng 
bạc nó đã hại Sư rồi. Ai bảo đi tu mà còn ham của quý. Phật đã 
chẳng dạy rằng: Vàng bạc là con rắn độc sao? 


Thôi thì đủ loại, đủ kiểu, miệng lưỡi của thế gian mà, một 
thêm mười. Mười thành trăm. Cứ thê mà câu chuyện càng hâp dẫn, 
đi vào chô lâm ly bị đát. 


Khuynh hướng bênh vực cho Sư cũng có nhưng yêu lắm. Đại 
thể có vài tờ báo đạo và có vài người Phật Tử thuần thành bênh 
vực cho lý lẽ này. Họ nói rằng: 


Không thê nào có được việc ấy. Một nhà tu nhất là đã tu hành 
mấy mươi năm, con kiến còn không muốn giết, đi khất htực tiền 
bạc không lấy và gặp thịt thà không ăn. Một người tu có lòng 
thương đến chúng sanh như thế, làm sao có thê giết được một 
mạng người, mà người ấy chính là tín chủ của mình. Còn cái búa 
ư? Đó chưa phải là một tang chứng cụ thẻ. Biết đâu trong chùa có 
ai ganh ghét với Sư nên mới bày ra điệu kế đó? 


Có người bảo rằng: Đi tu đâu có cần tiền bạc đề làm gì? Nếu 
có cũng chỉ để xây chùa cho Phật Tử lễ bái mà thôi. Nếu lỡ Sư có 
chuyện nào đó thì mình cũng phải minh oan cho Sư chứ? Đây là 
khuynh hướng thứ ba. 


Còn có một khuynh hướng khác mạnh dạn hơn, đi vận động 
chữ ký để tranh thủ nhân tâm thế sự về cho Sư, chứng minh rằng 
Sư hoàn toàn vô tội và đóng tiến bạc để cho Sư được tại ngoại hầu 
tra. Đề xướng thì như vậy; Nhưng người làm thì không ai dám hy 
sinh. Vì sợ miệng đời, mà cũng sợ gia đình nạn nhân nữa. 


Còn phía gia đình nạn nhân thì sao? 


111 


Sau khi bà cụ bị chết oan uồng như thế, đĩ nhiên là con cái 
pảhi buồn rầu rồi. Nhưng đa số, ai trong gia đình cũng đều kết tội 
cho Sư Tịnh Thường chính là nguyên nhân của thủ phạm và đã dẫn 
đến cái chết tai hại cho bà, cho mẹ của gia đình họ, mặc dầu trước 
đây không lâu, trong đám dâu con họ đã có cảm tình với Sư. Đúng 
là "lòng người đen bạc, thế sự nhiễu nhương". Nào ai biết được 
lòng người! "Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp 
người chê". 


Một hôm nọ có hai bà Phật Tử đi chùa và xì xâm với nhau 
răng: 


- Chị có biết không? Cái ông Sư Chơn Nghĩa â ấy ác lắm! 
Người ta đã thọ nạn, mà còn thêm mắm giặm muối nữa, để cho Sư 
Tịnh Thường không có ngày ra. 


- Nhưng tại sao vậy chị? 
- Nghe đâu chuyện tình, chuyện tiền gì đó? 


- Mình đi chùa, nghe quý Thầy giảng về chuyện nầy rất nhiều. 
Bây giờ chính quý Thầy là những người bị mắc mạn đó. 


- Thì quý Thầy, quý Sư cũng người vậy thôi, chứ bộ là Thánh 
đâu mà không bị nạn. 


- Đúng thế! Phật ngày xưa còn phải bị nạn, và Tam Tạng đi 
thỉnh kinh còn phải bị thất điên, bát đảo vì yêu nghiệt trong đời. 
Nhưng nếu không có ma vương, làm gì ý nghĩa thành đạo của Đức 
Phật được chói lọi như thế? Nêu không có yêu quái và mỹ nữ, ý 
nghĩa thỉnh kinh của Đường Tăng đi sang Thiên Trúc đâu còn có 
giá trị gì? 


- Chị nói cũng phải; nhưng nói gần là chuyện của Sư nhà 
mình đây, theo ý chị thì sao? 


112 


- Ù! Thì cũng khó thiệt; nhưng theo tôi nghĩ sự thật bao giờ 
cũng là sự thật. 


- Nhưng bao giờ sự thật mới được phô bày? 


„ & Chị thấy đó, Quan Âm Thị Kính cứ giữ nỗi hàm oan, cho 
đên cuôi đời thì người đời đã rõ đâu là tà, đâu là chánh. 


- Nhưng đó là Bồ Tát tái sanh đề độ người, còn đây là Sư. Sư 
nhà mình mà chị? 


- Thực là khó xử quát! Phải chi lúc đó có người thứ 3 nữa thì 
nội vụ đã được sáng sủa tôi. 


- Nhưng chị có nghĩ rằng đàng sau đó, nếu chị nghĩ là có nhân 
chứng thứ 3 đi chăng nữa, có chuyện gì mờ ám chăng? 


- Có ai tham khó phụ bần? Có ai dửng dưng trước sắc đẹp 
không chị? 


- Không lẽ chị muôn nói đên việc con cái chúng muôn thanh 
tón nhau đê chia của cải à? 


- Nhưng tại sao không? Chị thấy đó. Ở xứ nầy nó xảy ra nhan 
nhản hăng ngày. Con giệt cha, vợ giêt chông, anh em bè bạn thủ 
tiêu với nhau; nhưng phải qua một bàn tay thứ 3 đê tránh tiêng dị 
nghị với đời. 

- Vậy theo chị, chắc có gia đình nhúng tay? 

- Điều ấy chưa hắn thế! Nhưng nghỉ thì cứ nghỉ. 

- Chị không thấy nghi là một cái tội không? 


- Nhưng nghỉ ai bây giờ, nghi để làm gì? 


113 
- Còn Sư, lâu nay Sư có biện bạch gì không chị? 


- Tôi thấy êm ru, chăng có tin tức gì hết. Sư qua đây tứ cô vô 
thân, không nơi nương nhờ, mới tìm cách ở chung với quý Sư đó 
cho đỡ tốn kém, rồi bây giờ tìm cách ở riêng nên mới ra nông nỗi 
nầy. 


- Theo chị thì chị em mình nên tính sao đây? 

- Tìm cách đi thăm Sư chứ làm sao nữa! 

- Nhưng ai là người vận động việc ấy đây? 

- Cũng khó thật; nhưng không lẽ để Sư như vậy à? 


Người nây nói qua, người kia bàn lại; nhưng rốt cuộc rồi đâu 
cũng vào đó cả. Bỗng một hôm có một tờ báo loan tin rằng: Vụ án 
nầy, phía sau có nhiều nghỉ vấn. Người ta cố đọc cho hết bài, mà 
cũng đúng là nghi vấn thật. Chẳng có câu giải đáp nào cả. Nếu có, 
cũng chỉ nằm trong vấn đề nghỉ vấn mà thôi. 


Trong khi đó tiệm vàng của bà Diệu Đạo sau khi đã niêm 
phong điều tra, bây giờ luật sư đã giao lại cho con cái của bà cái 
trách nhiệm thừa kế. Vì lẽ bà Diệu Đạo chưa có di chúc cho đứa 
con nào cả; nên theo lời đề nghị của luật sư, tài sản đều được chia 
đều cho con cái trong gia đình; nhưng việc ấy đâu có đơn giản, 
trong khi người con cả dành phần nhiều về mình và đứa con gái 
cũng đòi hỏi nam nữ bình quyên, nên trai gái phải chia đều nhau. 
Từ đó có màn tranh cãi nhau và đây cũng chính là cơ hội đề luật sư 
ăn tiền của thân chủ mình mà thôi. Cuối cùng rồi ngư ông đắc lợi 
thôi, chỉ có ngao sò là bị thiệt. Điều ấy hắn đúng, gia phong của bà 
Diệu Đạo giờ đây sa sút lắm, nhất là khi bà mắt đi, anh em tranh 
giành của cải với nhau, bạn bẻ đàm tiểu, người đời chê cười, chỉ có 
lợi cho thị phi nhơn nghĩa mà thôi. 


114 


Còn Sư? Sư cô đơn lắm, kê từ ngày vào nhà thương â ấy, bà 
Diệu Đạo đi vào cõi chết, Sư vẫn còn sống đây; nhưng sao như kẻ 
không hồn. Theo Sư, vụ án sẽ được sáng tỏ, chỉ cân một điều duy 
nhất là bà Diệu Đạo còn sống; nhưng chuyện ấy thì vô lý quá. 
Người chết đâu có bao giờ sống dậy được? Đặt giả thiết như vậy 
cũng như là việc đã rồi. Vả lại chẳng giải quyết được chuyện gì 
cả? 


Riêng Sư, Sư chỉ mong thê thôi. Sư mong rằng bà Diệu Đạo 
sẽ về báo mộng cho con mình là đã chết oan và người giết Ấy 
không phải là Sư. Chỉ thế đó là đủ. Còn luật pháp, nêu có kết tội 
Sư cũng không sao! Vì tang chứng vẫn còn đó làm sao chối cãi 
được theo sự biện hộ của công lý bây giờ. 


Có nhiều bà Phật Tử đề nghị với Sư, hay là bây giờ mình nên 
câu cơ, đê nhờ cơ giáng bút và mời luật sư tới đê cho họ chứng 
kiến. 


Bà khác lại chen vào: 
- Chị thây đó, nội cái vụ cạo gió khi có bệnh của người Việt 


Nam mình, mà Bác sĩ ở đây còn đòi làm "ăng kêt". Còn cái vụ câu 
cơ, xin cho em nhờ thôi. 


- Chị nói vậy chớ Phật Giáo Tây Tạng, nhất là khi có quốc sự 
nhiêu nhương, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn hỏi người côt đó sao! 
Người côt cũng là loại gân giông như đông bóng ở mình vậy! 


- Nhưng ở Tây Tạng và ở Việt Nam hay Trung Hoa khác, còn 
ở đây là xứ văn minh Âu Mỹ mà! Ai đi tin mấy loại đó? 


- Chị nói vậy chứ mấy người Tây, người Mỹ vẫn tin xem bói, 
tướng như thường. 


___- Chị thấy không? nội cái chuyện châm cứu đó đã thấy khó 
TÔI. 


115 


- Ở mình, nếu có đau đầu nhức óc gì đó thì uống thuốc Bắc 
hoặc đến chùa nhờ Thầy châm cứu là hết ngay. Còn ở đây châm 
chứu cũng phải có bằng cấp. Thậm chí mấy người hốt rác, mây 
người lái Taxi cũng phải có bằng mới làm được những công việc 
ấy mà. 

- Đã đành là vậy, còn nước còn tát. Chứ không lẽ để Sư nằm 


trong khám hoài như vậy? 


- Thiệt là tức, mình thấp cô bé họng. Tiền đã không có mà thế 
lực cũng không! bây giờ phải biệt làm sao đây? Một bà thôt lên 
như vậy. 


- Người khác bảo, thì mình cứ chấp nhận cho nghiệp lực đã an 
bày! 


- Nhưng thưa bà, mình có thê tự chuyên nghiệp của mình 
được mà bà? 


- Nhưng oan ức không cần biện bạch, cũng là hành động tốt 
cho đời noi theo thôi. 


- Nhưng ở đây chúng ta không muốn thấy Sư khổ! 
Bao nhiêu câu hỏi, bây nhiêu câu trả lời; nhưng tất cả đều im 


lặng, chờ đợi pháp luật phân minh. Đó cũng là cách làm việc tại xứ 
nây. 


116 
Phần 3 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT 
CÁNH CỬA TÙ ĐÃ MỞ 


Sau khi Sư nằm tại nhà thương để điều trị những vết bằm trên 
thân thể, chân Sư cũng đã bị xiêng rồi. Họ xiêng Sư không phải 
nghi Sư điên tiết lên, giết thêm mấy mạng người vô tội bên cạnh 
nữa, mà họ xiềng xích Sư, vì lẽ không cho Sư chạy trốn nơi nầy. 
Họ mong Sư mau lành bịnh và sẽ chở Sư vào tù đê chờ ngày hầu 
tòa. Cho đến nay vụ án mạng chưa được rõ ràng, cũng như không 
thấy ai đóng tiền thế chân cho vụ này để tại ngoại hầu tra cả. 


Thời gian cứ thể trôi nhanh, mới đó mà đã 3 tháng rồi. Trong 
3 tháng nây Sư có đủ thì giờ để suy gẫm về cuộc đời quá khứ của 
mình, về nhân tình thế thái, về Giáo Hội, về tương lai và về chính 
bản thân mình. Thật ra Sư cũng không trách ai cả. Vì Sư quan 
niệm rằng: người nào gây nghiệp, người ấy phải chịu trả quả. Ở 
đây cái quả của Sư phải trả là việc có liên quan đến bạc vàng. Nếu 
không có cái chuyện tình lâm câm Ấy. Nếu không có mấy thoi 
vàng và viên kim cương, hột xoàn ây thì làm sao Sư phải ra nông 
nỗi này? Sư xem lại trong cuộc đời mình đã trải qua được mấy chữ 
"/" rồi, Chữ thứ nhất là chữ *w", Sư đã bỏ lại cha mẹ già, lén lút ra 
Trung đề tìm Sư học đạo. Rồi trở lại Nam, chẳng may lại vướng 
vào chuyện tình cảm chẳng đặng đừng với Duyên. Rồi qua đây, vì 
chuyện tiền tài mà phải mang họa, đến giờ phút nây đang năm 
trong tủ đề chờ luận tội. Xem ra 5 chữ "" chữ nào Sư cũng đã trải 
qua rôi. 


Ở tù, thật sự ra đây không phải là lần đầu. Vì Sư đã trải qua 
máy lần rồi. Lần thứ nhất hồi năm 1963, khi tranh đấu chống lại kỳ 
thị tôn giáo dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm. Rồi đến năm 
1966 Sư cũng đã ở tù, vì vẫn đề đem Phật ra đường dưới thời ông 
Thiệu ông Kỳ. Đến sau năm 1975, khi người cộng sản chiếm miền 
Nam, Sư cũng đã 5 phen 7 lượt tìm đường vượt biên không trót lọt, 


117 


cũng đã bị tù. Rồi bây giờ ở xứ tự do nây, cũng bị ở tù. Đúng là 
"chữ tù liên với chữ tu một ván" mà. Đã nhiêu lân Sư than thở như 
thê! 


Đã làm thân phận tủ thì ở đâu cũng như vậy thôi. Bây giờ nằm 
trong khám đường này, Sư so sánh thử những loại tù để xem sao. 


Hồi năm 1963 ở tù tập thể, nhất là sau ngày 20 tháng 8 năm 
1963 ấy, tất cả các chùa chiền Sư Sãi đều bị bắt. Sư cũng nằm 
trong chính sách ấy. Khi vào tù ai cũng nghĩ răng sẹ bị thộn vào 
bao bố giữa đêm khuya, rồi sẽ bị thả sông. Họ không phải sợ chết, 
nhưng sợ cho một kế hoạch tiêu diệt Phật Giáo có hệ thông! Cuối 
cùng rồi ngày I tháng 11 năm 1963 đã đến và mọi người đã ra khỏi 
được nhà tù. 


Nhưng đến năm 1966, mục đích tranh đấu có khác đi chăng? 
Vẫn do Tăng Ni lãnh đạo; nhưng sao có cái gì không ổn. Tuy 
nhiên mình là con đẻ của Giáo Hội, không lẽ thờ ơ về vấn đề nầy, 
nên Sư Tịnh Thường cũng đã tham gia, cuối cùng bị bắt và bị đày 
vào ngục tốt, ở chung với các Phật Tử khác. 


Nhà tù là ngục thất, như Cụ Phan Bội Châu và Cụ Phan Chu 
Trinh đã tả vào thời kỳ cách mạng chống Pháp hồi đầu thế kỷ 20 
nầy. Còn thời ông Thiệu, ông Kỳ nó cũng chỉ thế thôi. Ăn một chỗ 
ngủ một chỗ, thậm chí đại tiện và tiểu tiện cũng ở đó luôn, chăng 
khác thú vật là bao. So ra thì chỉ khác có cái đầu óc biết suy nghĩ. 
Con vật nuôi sao chịu vậy. Còn con người nêu bị đối xử nghiệt ngã 
quá thì họ nổi lên đòi hỏi, mặc dầu ở trong tù cũng thế; nhưng đòi 
hỏi thì đòi hỏi, chứ những cai tù toàn là loại đầu trâu, mặt ngựa 
đâu có sợ ai mà chống với đối? 


Mỗi ngày họ chỉ cho ăn rau muối 2 bữa trưa chiều. Cuối tuần 
lại được thăm nuôi. Thỉnh thoảng những tin tức cũng được lọt vào 
trong hoặc ngược. lại từ TnG ra ngoải qua các cộng rau muống. 
Đúng là nhiệm mẫu và "vỏ guít dày, có móng tay nhọn" là thê ấy. 


1185 


Những chuyên viên của sự tranh đấu thì rành rẽ lắm. Nếu khi 
nào ở ngoài họ muôn cho quý Sư thuở â ấy ở trong tù biết tin tức thì 
họ tìm cách đưa vào trong bằng nhiều hình thức khác nhau, trong 
ấy hình thức viết vào giấy rồi cuộn tròn lại, xẻ ống. rau muốn tươi 
bỏ vào trong, bó chung lại với những cộng rau muông khác, khi 
thăm tù, người ta chỉ câm xem qua loa, rôi cho qua. Khi trong, quý 
Sư lặt rau muống ra nấu canh, hoặc ăn sống, thế là bắt được tin tức 
bên ngoài. Còn đưa tin ra ư? Dễ lắm. Mỗi "cà- mên” cơm đều có 
một từng trồng, quý Sư tha hồ đề tin tức vào đó rồi mang ra, bọn 
cai ngục cứ nghĩ răng xách đã lưng, tức đã lấy đồ ăn rồi là xong. 
Đâu có ai ngờ trong ây là những mật mã, chuyên chở tin tức cho 
bên trong lẫn bên ngoài biết. 


Còn nhiều cách khác nhau mà thuở bấy giờ Sư cũng như 
nhiêu Thây, Cô khác đã trải qua mùi cay đăng trong chôn bụi trân. 


Rồi những ngày vượt biên bị bắt, hình phạt cũng đâu có kém 
hơn xưa. So ra còn tệ hại hơn nữa. Ngày trước bọn tù nhân còn đòi 
hỏi yêu sách về ăn uống, đôi khi giám thị còn nề tình và mở lượng 
từ bi, cho thêm chút rau, chút chao. Còn ở tù sau 1975 thì khỏi chê. 
Mỗi tháng đi tắm được 4 lần. Mỗi lần được 15 phút. Mình mấy ai 
cũng bị ghẻ lác, trong như con chó bị chủ ruồng bỏ vậy? Còn áo 
quần ư? Nhiều lúc đói quá, có kẻ đã gậm nhấm đến sờn hết tất cả 
các cánh áo và khuy áo. 


Ăn mỗi ngày chỉ được một bữa, húp một chút nước muối, đôi 
khi còn bị tra tắn nặng đòn; nhưng đâu dám thở than. Vì mình có 
tội mà. Có tội phản bội lại Tổ Quốc nên mới vượt biên, tìm đường 
sinh kế. Đâu có ai biết cho mình là mỗi loài sinh vật trên quả đất 
nầy đều cần đến một loại dưỡng khí khác nhau đề sinh sống! 


Ở đây càng chật chội hơn, mỗi người là một xà-lim và tiêu 
tiểu cũng đó, nhiều lúc hôi hám vô cùng; nhưng khi vào đây rồi 
mới thấy ý nghĩa của việc quán bắt tịnh là thấm thía và thực tế 
nhất. Thông thường ta chỉ học qua sách vở và có tính cách lý 
thuyết vậy thôi; nhưng ở đây đã chứng thật thực tế rồi thì ai cũng 
ngộ. Ngộ ở đây là ngộ cái chân lý tuyệt diệu ấy. Chân lý ấy là: 


119 


Phân là người. Người là phân. Người từ phân mà đến, rồi người 
cũng trở lại làm phân. Cây cỏ cung câp đời sông cho con người. 
Con người thừa trải ra chất dơ đề cung cấp cho cây cỏ, rồi người 
lại ăn cây cỏ để sống và tiếp tục, khi già khi chết thân người sẽ 
cung cấp cho cây cỏ những chất dưỡng sinh. Đời là thế và Đạo 
cũng vậy. Chân lý â ây Đúc Phật đã được chứng thật, còn chúng 
sanh như chúng ta vẫn còn hờ hững với điều này. 


Cuối cùng rồi Sư Tịnh Thường cũng đã được ra khỏi khám 
đường vì bên ngoài có Sư Tịnh Đạo và cô Diệu Duyên lo lắng sao 
đó với công an phường và với cai tù nên đã được trả tự do. Còn ở 
đây, kế từ khi Sư vào đây mới chỉ có vài ba bà Phật Tử có gan tới 
thăm, còn tông phong của Sư, bạn hữu của Sư đâu có thấy ai đâu. 


Có lúc Sư tự giải thích cho quý Phật Tử thăm nuôi nghe rằng: 


- Ở đây tự do lắm. Ở tù mà như sông ở cõi tiên. Trong nầy có 
trường học, có dạy nghệ, có truyền hình màu. Ăn ngày 3 bữa đàng 
hoàng. Riêng Sư thì mỗi tuần có 2 lần đi dạy giáo lý cho mấy 
người bạn tù nữa. Về dọn đẹp, vệ sinh đã có người lo, còn tù chăng 
làm gì cả. 


Có bà nghe như vậy nên hỏi Sư: 


- Bạch Sư, nghe Sư nói như vậy chắc ở đây sung sướng hơn ở 
ngoài sao? Trên thực tế, thường nhật, mọi người phải tranh đầu với 
nhau dữ lắm mới có chỗ làm, có miếng ăn và để tránh sự mất mát 
công ăn việc làm, đôi khi phải làm hai xuất trong ngày để kiếm 
thêm tiền và bảo đảm cho cuộc sống. Theo con nghĩ và như Sư đã 
giới thiệu, chắc ở đây sung sướng hơn nhiều? 


Một bà phật Tử khác bấm nhẹ tay bà này và tiếp: 
- Chị không thấy ở đây văn minh đó sao? Khi vào thăm tủ họ 


đã đóng lên tay mình một con dấu dạ quang và khi vào đây nói 
chuyện tự do thoải mái mà? 


120 


- Đúng là vậy! Nhưng họ đóng dấu vào tay mình làm gì thế hở 
chị? 


- Tôi cũng không rành lắm; nhưng nghe đâu đề họ kiêm soát 
người mình và tù đây chứ! 

- Kiểm soát là kiểm như thế nào? 

- Nếu người nào có ý gian lận tráo đôi tù nhân, thì tù nhân đi 
ra, không có con dâu dạ quang trên tay, tức là có vân đê không 
ngay thăng và bị bắt lại. 


- Lỡ mình rửa mât dâu thì sao? 


- Như chị thấy đó! Dấu này phải rửa bằng một loại xà phòng 
đặc biệt mới sạch được. Lúc ra khỏi công tù, chị sẽ nhận được xả 
phòng ây. 


Bà Phật Tử kia đã thông hiểu và hỏi Sư tiếp: 


- Bạch Sư! Nghe nói Sư có dạy cho mấy người tủ trong này, 
vậy Sư xử dụng ngôn ngữ gì vậy Sư? 


- Có khó gì đâu! Tụng kinh và ngồi thiền. Tụng kinh thì bắt 
họ đọc theo tiêng Việt Nam. Còn ngôi thiên đâu có cân gì đên 
ngôn ngữ? 


- Việc của Sư đã có kết quả gì chưa? 

- Sao hồ sơ của tôi bị dìm hoài, chưa thấy động tĩnh gì ráo! 
Thôi thì ở đầu cũng tu vậy mà. Quý bà thí chủ cứ an tâm và vê nhà 
câu nguyện cho Sư đi. 


Nhiều bà cảm động lắm; nhưng cũng chẳng biết giúp Sư được 
gì hơn nữa! Thôi cứ đê vậy mà chờ đợi. Lẽ ra bên bị can cũng phải 


121 


có một Luật sư đê biện hộ; nhưng ai cũng sợ bị liên lụy nên không 
dám đứng ra công khai vận động, nên mới ra nông nôi nây. 


CHƯƠNG MƯỜI HAI 
BÍ MẬT LẠI ĐƯỢC BẬT MÍ 


Bây giờ vào nằm trong tù rồi, tính đến nay cũng đã hơn 6 
tháng, Sư Tịnh Thường có đủ thì giờ để kiểm điểm lại những gì đã 
xảy ra trong cái chết oan uống của bà Bảy Diệu Đạo, người nữ thí 
chủ mà Sư vẫn thường quý mến. Bao nhiêu câu hỏi, bấy nhiêu câu 
trả lời cũng chỉ để đó mà thôi chứ chưa có gì sáng tỏ cả. Một hôm 
Sư nhận được giấy hầu tòa; nên Sư phải chuẩn bị đề đi. Bên nạn 
nhân dĩ nhiên là đã có con cái của bà và ngay cả nhân chứng nữa, 
là ông hàng xóm bên cạnh đã kêu dùm cảnh sát lúc án mạng xảy 
ra. Còn bên Sư, lẽ ra phải thuê một Luật sư biện hộ; nhưng chăng 
có ai lo cho vấn đề này cả. Sư cứ phó thác cho cuộc đời nên chính 
phủ đã cử một Luật sư làm thiện nguyện ra tranh cãi vụ nầy. D 
nhiên, khi họ không lãnh thù lao, chỉ làm với tư cách thiện nguyện 
thì họ đâu có hết mình. Nếu bên bị cáo tiền bạc và thân nhân lo 
liệu cũng đỡ đi đôi chút. 

Hôm đó là ngày 1Š tháng 6, cũng là ngày sinh nhật của Sư, 
một nhà tu mặc áo nhà tù màu xanh nước biển đã đến trước vành 


móng ngựa. 


Ông Biện lý cuộc mở tập hồ sơ dày cộm với đầy đủ tang 
chứng và dõng dạc hỏi bị cáo: 


- Trần Văn Nam, tại sao ông có hành động sát nhân như thế 
(Trân Văn Nam là tên thê tục của cha mẹ Sư đã đặt). 


- Thưa không! Tôi đã không làm việc ấy. 


- Tang chứng và nhân chứng đã rõ ràng, tại sao ông chôi điêu 
đó? 


122 


Đây là dấu tay của ông đã sờ vào cổ, vào người của bà chủ 
tiệm. Ngoài ra máu me của bà ta cũng còn sót lại nơi mặt kính của 
ông đang đeo lúc ấy. Còn nữa. Chiếc áo nhựt bình mà ông mặc đã 
dính máu của Bà Bảy. Đó là tất cả những tang chứng. Ngoài ra còn 
một vấn đề quan trọng nữa, trong túi ông đã có một sô hột xoàn, đã 
lấy được và chuẩn bị tâu thoát, thì có sự giằng co của Bà Bảy, nên 
Cảnh sát đã hay tin qua người hàng xóm; nên đã đến kịp thời, có 
phải thế không, nhân chứng? 


- Đúng vậy! Chính tôi đã nghe thấy tiếng động và thấy nhà Sư 
nầy với máu me đầy mình nên kêu Cảnh sát. Ngay lúc ấy tại cửa 
tiệm vàng không còn thấy ai nữa hết. 


Thưa ông Biện lý cuộc, lời của Luật sư thiện nguyện đứng về 
phía bị cáo nói răng: 


- Thật ra những tang chứng này chưa có đủ điều kiện đề buộc 
bị cáo là sát nhân, vì lẽ theo luật pháp ở xứ này, khi xảy ra án 
mạng, nạn nhân hay nhân chứng phải kêu Cảnh sát ngay và không 
được lấy tay chạm vào bất cứ nơi đâu cả, đằng này vì không biết 
luật pháp sở tại, hai nữa vì tình thương của một nhà tu nên ông ta 
mới đến đỡ bà chủ tiệm vàng dậy, do đó dấu tay ấy chứng tỏ 
không phải là dấu tay bóp cô bà chủ. Còn những giọt máu còn 
đọng lại trên kính của nhà Sư kia cũng thế thôi. Đó chỉ là một sự 
ngẫu nhiên, khi đỡ nạn nhân lên, trong tiếng nói thì thào, bà ta đã 
thôi mạnh vào mặt kiếng. Còn vàng bạc và kim cương hiện có 
trong túi (đấy) đựng y áo của ông ta, theo ông ta nói, đó là đồ để 
dành đã mang từ Việt Nam sang và nhờ bà chủ xem hộ đề đón giá. 


Cả hội trường ở đưới nhao nhao lên và kẻ thì thu tay lại đấm 
vào hư không, người thì lấy tay chỉ trỏ vào bị cáo. Nói lớn lên 
rằng: Hãy giết nó, hãy cho nó một án tử hình. Vì chính nó là kẻ sát 
nhân. Rồi từng tàng khua tay múa mỏ liên tiếp như vậy được thốt 
Ta. 


_ SƯ lắng lặng nghe như điếng hết cả người. Những tiếng nói ấy 
chăng ai khác hơn là con cái của Bà Bảy. Lúc bây giờ Sư mới 


123 


thám thía cho tình đời nghĩa đạo. Sư nhìn quanh quân gian phòng 
xử án hôm đó, chẳng có ai là đại diện cho mình đề đi tham dự 
phiên tòa nầy cả. Sư nhìn vị Luật sư trẻ kia để thầm cảm ơn ông ta. 
Mặc dầu Sư không hiểu hết được những gì ông ta đã biện hộ dùm; 
nhưng Sư tin chắc là những lời nói vừa rồi của ông ta không phải 
là những lời kết án mà là những lời bênh vực cho Sư, nên bên nạn 
nhân mới to tiếng cãi lại như thế, làm cho ông Biện lý cuộc phải 
lấy búa gỗ đạp vào bàn mấy cái, cả hội trường mới yên lặng lại 
như cũ. Đoạn ông tuyên bố: 


- Tòa cần 30 phút để nghị án. Mong quý vị trở lại phòng này 
đúng giờ như đã quy định. 


Sau 30 phút, mọi người đã trở lại hội trường xử án. Lúc bấy 
giờ ai cũng chờ đợi một phán quyết từ quan tòa; nhưng cuối cùng 
rồi ông Biện lý cuộc đã tuyên bồ răng: 


- Thật sự ra vụ án nầy còn nhiều uân khúc lắm! Chưa thê kết 
tội bị can ngay lúc này được. Bồn tòa phải cần thêm nhân chứng 
và nhất là thời gian, ít nhất là 6 tháng mới tái xử lại vụ án này. Đến 
đây xem như phiên tòa thứ nhất được kết thúc. 


AI nây ra vê; nhưng không vui vẻ mây. Còn Sư được hai 
người Cảnh sát còng tay lại và chở vê nhà tù, nơi Sư đã ở bây lâu 
nay. 


Ở trong tù, Sư học thêm tiếng địa phương đề còn bập bẹ với 
cai tù hoặc bạn tù nữa; nên mỗi ngày Sư đã học được 4 tiếng. Thời 
gian còn lại Sư xem truyền hình, chơi bóng bàn. Thỉnh thoảng 
cũng dọn đẹp vệ sinh và đôi khi cũng có người từ phương xa đến 
thăm Sư; nên Sư phải tiếp khách. 


Ở đây việc thăm viếng cũng dễ, nó tự do như bao sự tự do 
khác ở bên ngoài; nhưng tất cả đều được theo dõi kỹ càng. Tất cả 
những cuộc nói chuyện đều được thâu băng lại, mà cả người thăm 
lẫn người tù đều không biết. Vì vậy không ai đám nói sự thật cho 


124 


nhau nghe gì cả. Chỉ thăm hỏi qua loa vê vân đê sức khỏe và nhiêu 
lăm là cho người thân một ít tiên bạc đê tiêu vặt thôi. 


Sư cũng còn được một ít an ủi là thỉnh thoảng có bạn bè ở xa 
tới thăm. Nhìn họ mà Sư chứa chan hai hàng lệ, muốn phân trần 
với bạn bè thật nhiều; nhưng Sư thấy cũng không đi đến đâu; nên 
Sư lại thôi. 


Một hôm có một nạn nhân mới được nhốt vào ở chung trong 
phòng giam với Sư, may quá chàng ta là người Việt, nên Sư có cơ 
hội đề nói tiếng mẹ đẻ của mình mà giãi bày tâm sự tất cả xưa nay 
những gì Sư đã gặp phải. Mục đích không phải minh oan; nhưng 
đê giãi bày tâm sự. 

- Nhưng sao cậu phải vào đây? Sư hỏi thế. 

- Con hả Sư? Có nhiều lý do lắm. Vì thiếu tiền cho nên phải đi 
ăn cướp, ăn trộm. Đời con chỉ cân tiên mà thôi. Vì vậy cho nên 
tiên nó đã hại con và con cũng chăng màng gì hơn. 

"Núi bốn bể là nhà của lữ thứ 

Chốn lao tù là quán trọ của đời tôi" 

Sau khi Sư nghe cậu ta ngâm hai câu thơ như vậy. Sư hỏi tiếp. 

- Vậy cậu ở tù mấy lần rồi? 

- Như cơm bữa mà Sư. Bị bắt vào lại được thả ra; nhưng chắc 
lân nây thì khó lăm. Vì liên quan đên một án mạng. Còn Sư, tại sao 
Sư lại vào đây?. Mới đâu con cũng không tin là một nhà Sư; nhưng 
con nhìn cung cách và việc ăn chay của Sư trong trại nây nên con 


nghi là như vậy. Thực ra không phải con mới bị bắt vào đây đâu; 
nhưng đã vào ra đây nhiều lần rồi. 


125 


Sư hả? Ù! Thì Sư cũng liên quan đến một vụ án mạng. Nạn 
nhân là một chủ tiệm vàng. 


- Ở đâu vậy Sư? 

- Ở nơi đông cư dân Việt Nam mình ở đó. 

Bỗng nét mặt của hắn ta sa sầằm xuống và lâm bắm những gì 
không biết nữa. Bên nây Sư Tịnh Thường tiêp tục kê lê những gì 
đã xảy ra cho hăn ta nghe. 

Một hôm Sư đi tắm, lúc trở về thấy thư từ sách vở ở đầu 
giường mình có gì không bình thường, nên Sư kiêm điêm lại một 
lân thử xem sao. Đúng ra là có ai đã lục lạo gì đây rôi. Sư không 
dám nghi là cậu Việt Nam nây; nhưng có lẹ cũng đúng thôi. Vì chỉ 
có cậu mới đọc được tiếng Việt, còn tất cả những người bị giam 
trong phòng này đâu có ai hiểu mô tê ất giáp gì đến ngôn ngữ này 
đâu. 

Sư cũng định hỏi cậu kia; nhưng lại thôi. Rồi một đêm tối trời, 
sau khi ngôi Thiên, Sư mới duôi lưng dài ra đê năm ngủ, thì cậu 
Việt Nam kia trờ tới bên Sư và nói răng: 

- Sư ơi! Con có điều muốn nói với Sư. 

- Việc gì vậy? Đề mai nói cũng được mà. 

- Không đâu Sư! Con muốn tâm sự cùng Sư. 


- Cậu cứ nói: 


- Thật ra thì tâm cang con cắn rứt lắm, nhất là khi đã gặp được 
Sư ở đây và đã hiểu biết về án mạng ấy. 


Sư hồi hộp quá hỏi tiếp: 


126 


- Nhưng cậu là ai? Và tại sao cậu lại hiệu rành rẽ vê vân đê 
nây vậy? 


- Con là ai, Sư không cần hiểu đến. Con cũng chỉ là một tứ 
chiến giang hồ thôi. Nhưng kẻ cướp như con cũng còn có lương 
tâm mà Sư. Lương tâm ây là một lời sám hối với Sư đây. Nói xong 
cậu ta sụp lạy Sư ba lạy, trong khi nước mắt lại ràng rụa chảy dài 
trên gương mặt còn non nớt độ chừng 25 tuổi ấy. 


Sư tự trân an mình và hỏi tiệp: 

- Thê nào? Cậu cho tôi biệt rõ hơn đi. 

- Thật ra, án mạng hôm đó có con và con là một trong những 
người đã hành động ây. Việc làm của tụi con cũng chĩ vì vân đê 
tiên thôi. 

- AI đã thuê cậu làm điêu đó? 

- Việc ây vẫn còn trong vòng bí mật mà Sư. 

- Nhưng tôi tin răng một ngày mai sẽ được sáng tỏ. 


Lúc ấy chưa biết bao giờ; nhưng có nhiều người liên lụy lắm 
đây Sư. 


Còn Sư? Sư muốn trắng án? 


- Việc ây chăng cân thiêt; nhưng tôi chỉ muôn biệt là ai đã chủ 
mưu vụ nây và điêu khác, mong răng linh hôn Bà Bảy sớm siêu 
thoát nơi thê giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. 


- Lâu nay con chẳng tin nhân quả là gì; nhưng sao vụ án nầy 
con thấy lương tâm con nó áy náy quá. Nếu con khai ra thì đồng 
bọn con sẽ bị bắt cả lũ, mà chắc chắn điều đó Sư cũng không 
muốn; nhưng phải khai với Sư, thật tình mà nói con cũng không 


127 


biết gì hơn nữa, ngoại trừ việc sám hối với Sư là hôm đó con đã có 
mặt nơi hiện trường và chính con... chính con là người đã hành xử 
không phải với Sư mà thôi. Ngoài ra còn nhiều tai to mặt lớn khác 

góp mặt vào vấn đề này, khó nói lắm Sư ơi! Bứt dây sẽ động rừng. 

Con xin Sư. 


Sau khi nghe câu chuyện ấy, Sư ôm đầu suy nghĩ. Chuyện đâu 
mà rắc rối thế. Sư tự nghĩ rằng. Hay mình hãy nhận tội là mình đã 
giết Bà Bảy đề câu chuyện được kết thúc nơi đây và mình sẽ nhận 
một án tử hình là đủ, rồi mọi việc sẽ trôi vào quên lảng. Rồi Sư Suy 
nghĩ lung tung. 


Ai đã chủ mưu cà? Có phải người hàg xóm bên cạnh đã thuê 
bọn cướp vào cướp của giết người trôi phi tang? Hay con cái của bà 
ta chủ mưu vụ này? Nghĩ đến đây Sư rùng mình, không dám nghĩ 
tiếp nữa. Mặc dầu ở đây việc ây xảy ra nhan nhản hằng ngày. Sư 
nghĩ rằng gia đình nây là một gia đình gia giáo, nẻ nếp gia phong 
làm gì có chuyện â ấy. Vả lại tang cha chưa mãn, tang mẹ đã mang, 
ai có muốn điều đó đâu? Vả lại bà ta đã già rồi, trước sau gì rồi 
cũng chết, tài sản ấy về tay con cái trong gia đình chứ đâu có thuộc 
về chùa mình mà họ sợ đề làm như vậy? Nhưng nếu có chuyện gì 
đó không vui, nhiều lắm là xí phần chút đỉnh, chứ làm sao gây ra 
cả một án mạng lạ lùng như vậy, để làm gì? Còn nữa, nêu con cái 
muốn tiêu xài, thưa với bà ta và xin bà ta 5, 3 cây vàng chắc bà ta 
cũng không từ chối đâu, tại sao phải làm như vậy? 


Sư nghĩ tới rôi nghĩ lui, nghĩ xuôi rôi nghĩ ngược và cuôi cùng 
chăng có câu giải đáp nào có lý cả. 


Thế rồi Sư muốn nói chuyện tiếp với cậu Việt Nam kia và Sư 
chỉ yêu. cầu cậu ta một điều là hãy làm nhân chứng cho Sư khi Sư 
ra tòa lần tới. Chỉ cần nói cho Luật sư của Sư biết là, chính y thị là 
nhân chứng có mặt tại hiện trường để cho họ điều tra tiếp tục. 


Sau bao nhiêu lần thuyết phục, cậu ta đồng ý; nhưng Sư thì 
cũng không biết rõ được luật pháp ở xứ này là một người tù có 
được làm chứng cho một người tù không nữa. Tuy nhiên Sư rất 


128 


mừng và hằng đêm vẫn cầu nguyện Đức Quan Thế Âm gia hộ cho 
Sư được sở câu như nguyện. 


Cuối cùng rồi ngày ra tòa lần thứ hai cũng đã đến sau sáu 
tháng trước. Bây giờ thì Sư đã vững dạ hơn là có nhân chứng trong 
vụ án rùng rợn kia. Bây giờ quan tòa bắt đâu xử lại vụ kiện. 


Nhà Sư Tịnh Thường thế danh Trần Văn Nam lại ra trứơc 
vành móng ngựa lần thứ hai. Lần này thì Sư an tâm hơn lần trước. 
Vì lần đầu không có kinh nghiệm. Vả lại chẳng có chứng nhân. 
Còn bây giờ thì Sư an ổn trong lòng lắm. Đoạn Luật sư biện lý 
Cuộc nÓI: 


- Đã sáu tháng qua bốn tòa cũng đã nghiên cứu sự kiện và bị 
cáo hôm nay cũng đã có người làm chứng. Vậy nhân chứng đâu 
hãy nói lên những sự thật. 


Sư đưa mắt thật nhanh và nhìn như có ý khẩn cầu người bạn 
tù Việt Nam kia; nhưng y thị như bị thôi miên chăng động đậy gì 
cả. Khiên quan tòa phải nhắc lại một lân nữa. 


- Nhân chứng đâu, xin cứ trình bày. 


- Dạ em, dạ con tên là Nguyễn Văn Y, không biết, không 
nghe, không thấy gì cả về vụ này! 


Sư Tịnh Thường mặt mày hớn hở, bỗng nhiên tái xám đi lúc 
nào không hay biệt. Luật sư thiện nguyện biện hộ cho Sư cũng thât 
vọng. Không hiêu thê nào là thê nào? 


Cuôi cùng thì Luật sư của Sư Tịnh Thường có nêu lên vài sự 
kiện nho nhỏ sư sau: 


- Theo tôi, việc nây ăt có kẻ thứ ba mới xảy ra án mạng ây 
được. Không lẽ một ông Thây thanh niên đánh lộn với một bà già 
mà ra nông nôi ây? Một bà già làm sao có thê đánh nôi một nhà Sư 


129 


trong tư thế tự vệ được, khi nhà Sư nầy còn trai trẻ như vậy? Và 
một câu hỏi nữa được đặt ra là; AI đã đánh nhà Sư? Và ai đã làm 
cho nhà Sư sưng đâu sưng trán? 


Ông Biện lý cuộc cứ bóp trán suy nghĩ và có ý nghĩ ngờ cho 
phía nhân chứng. Bỗng ông tuyên bố bãi tòa và có ý muốn gặp 
riêng người thanh niên bạn tù của Sư đề hỏi rõ tự sự như thế nào? 


Cả hội trường đã văng, bây giờ chỉ còn một Luật sư của Biện 
lý cuộc và cậu thanh niên này. Bên ngoài pháp đình có mấy người 


cảnh sát đang canh g1ữ. 


Ông Biện lý cuộc hỏi: 











- Tại sao cậu đã nhận làm nhân chứng? Rồi: !lúc bấy giờ lại 
nói không thây, không nghe, không biệt nghĩa là thê nào? 





- Thưa ông! Tôi sợ bạn bẻ của tôi phải vào tù chung với tôi 
nữa; nên không dám nói hết sự thật, làm cho nhà Sư cũng hụt hằng 
quá; nhưng tôi phải nói sao đây khi mà áp lực từ phía bên nạn nhân 
quá nhiêu. 


Ông quan tòa lắng lặng nghe từng tiếng một của cậu nây nói 
và ghi sâu vào trí nhớ. Đoạn ông hỏi tiêp: 


- Theo cậu nói: áp lực từ phía bên kia nghĩa là thế nào? 


- Thưa ông! Nếu tôi nói lên sự thật, ông cũng chỉ đề làm tin 
thôi. Vì tôi không năm rõ hêt mọi nguyên nhân của câu chuyện. 


- Được! Cậu cứ nói. 

- Tô chức của chúng tôi đông lăm và người dưới chỉ biêt một 
người trên ra lịnh và người trên biệt một người trên nữa thôi. Cứ 
thê và cứ thê cho đên người cuôi cùng trên hêt. Vì vậy người ở trên 
cùng thì biệt bộ hạ của mình là ai và gôm bao nhiêu người; nhưng 


130 


ngược lại thuộc hạ ở dưới thì tuyệt nhiên không biết ai là kẻ cầm 
đầu mình. Vì thế những gì tôi kế cho ông Biện lý cuộc hôm nay 
nghe đây, cũng chỉ để thêm một sự kiện mà thôi. 


Theo tôi nghĩ thì có ai đó đã thuê bọn cướp chúng tôi hạ sát bà 
chủ đề tranh giành tiền bạc của cải. Dĩ nhiên, nếu việc êm xuôi, 
chúng tôi sẽ nhận được một số tiền. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không 
ngờ hôm đó, đúng 12 giờ trưa là giờ hành động, lại có mặt vị Sư 
này; nên vị Sư nây đã bị oan ức đây thôi. Theo tôi nghĩ thì có 
nhiều câu hỏi và câu trả lời vậy. 


- Đúng thế! Nên việc xử chưa đi đến chỗ chung kết. Bởi vậy 
chưa tìm ra thủ phạm. Dẫu cho nhà Sư ấy có nhận là thủ phạm đi 
nữa, bổn tòa cũng sẽ còn chờ nhiều phúc trình khác của Cảnh sát, 
của Luật sư và của dư luận quần chúng nữa. Thôi xin cảm ơn em 
và em sẽ được trả lại chỗ cũ. 


Về lại nhà, đôi khi vợ con của ông cũng có hỏi về công 
chuyện ở pháp đình. Hôm nay tự dưng ông lại kể câu chuyện trên 
cho bà vợ của mình nghe. Thông thường thì ông ít làm việc nầy 
lắm. Vì nghĩ rằng chuyện công là công và tư là tư, nên đã không 
làm việc đó. 


Nào ngờ đâu bà vợ của ông cũng là một Phật Tử thuần thành, 
nghe tin một nhà Sư bị nạn như vậy, bà tỏ ý phân bua với chông: 


- Ông thấy đó. Người tu bao giờ cũng chịu hàm oan hết. Tôi 
hỏi ông, một người tu đã hơn 30 năm rồi. Trong giới luật của Phật 
chế, con kiến còn không được giết, làm sao giết người? Tuy chúng 
ta không đồng chúng tộc với bị can; nhưng xin ông hãy thận trọng 
về vụ án này. Một vụ án vô tiền khoáng hậu tại xứ nây chăng? 
Chuyện cha cô đôi khi có lăng nhăng về việc tình cảm đôi chút. 
Còn chuyện một nhà Sư mang tội giết người quả là có nhiều nghỉ 
vân. 


- Tôi cũng biết vậy; nhưng sự việc chưa rõ ràng thì phải tính 
sao đây? 


131 


Sau bữa ra tòa hôm đó, Sư về lại căn phòng giam của mình, 
không còn gặp cậu Việt Nam kia nữa, Sư đâm ra lo âu và cứ tự hỏi 
với mình răng: 


- Hay chính chủ nhân của cái chết đã gài người vào đây để thử 
lòng dạ mình? Nhưng Sư thì không tin điêu đó. Hỏi rôi tự trả lời 
như thê. 


Tại sao người đàn ông kia khả nghi quá. Đã nhận lời mình là 
sẽ làm nhân chứng tại tòa; nhưng hôm nay lại không? Chuyện gì 
đã làm cho hắn ta sợ sệt? Bè nảo thì hắn ta cũng đã vào tù nhiều 
lần rồi. Bây giờ đâu có ngán ngâm một ai đâu? 


Bao nhiêu câu hỏi, bây nhiêu câu trả lời. Câu nào rôi Sư thây 
cũng có lý cả. Nhưng ai và những gì sẽ là câu trả lời đúng nhât cho 
việc nây? 


Ngày lại tháng qua thế mà đã 7 năm rồi. Bảy năm trôi qua một 
cách tẻ nhạt trong tù. Trong suốt thời gian ấy Sư Tịnh Thường đã 
học và nói rất khá tiếng địa phương. Thỉnh thoảng Sư đến nhà bếp 
trong nhà tủ để trổ tài cho các tù mới, thấy tài của Sư trong việc 
bếp núc. 


Người ta thường nói "ra cũ ăn hiếp ma mới"; nhưng Sư thì 
không. Sư đối xử với mọi người như là những chúng sanh cùng 
một dòng máu, Sư không phân biệt đen, trắng, đỏ, vàng, nên đã 
được cảm tình với rất nhiều người và ngay cả cai ngục nữa; nên 
việc ra vào nhà kho, nhà họp tự do hơn. Nghĩa là Sư muốn đi đâu 
trong phạm vi của tù, vào bất cứ giờ nào và bất cứ ở nơi đâu, Sư 
không bị một sự kiểm soát nào cả. 


Có đi như vậy Sư mới thấy được hết mọi khổ đau của nhân 
thế và chính đây là cơ hội để Sư thể hiện tỉnh thần Bồ Tát Đạo ở 
chốn Ta Bà này. Ngày xưa khi còn là một Du Tăng Khắt Sĩ, Sư 
phải đi xin để độ nhật. Còn bây giờ chính bây giờ và nơi đây đúng 
là nơi mà Sư có thê tế độ họ một cách đễ dàng. 


132 


Sư han hỏi họ, chăm sóc họ, võ về họ. Sư giảng cho họ nghe 
về khổ đau, tục lụy. Về vô thường, vô ngã, về Niết Bàn tịch tịnh 
chơn như.. Có nhiều khi Sư thấy nhiều người khóc và cũng có lắm 
lúc có nhiều người đến thổ lộ riêng với Sư về chuyện gia đình, 
chồng con, sự nghiệp v.v... Dĩ nhiên Sư cũng có nỗi khổ riêng của 
Sư; nhưng ở đây Sư thấy họ còn khổ hơn Sư nhiều như thế nữa và 
từ đó Sư có ý nguyện ở luôn trong tù để chăm sóc những người bất 
hạnh hơn mình. 


Hạnh nguyện thì cao cả thật; nhưng đâu phải ai cũng làm 
được, ngoại trừ một sô người có tâm địa Bô Tát, muôn cứu độ 
chúng sanh. 


Hình ảnh của một nhà Sư đi ủy lạo những người bạn tù, đi săn 
sóc vấn đề tâm linh cho những người cùng một cảnh ngộ, đã làm 
cho nhiều người hoan hỷ, tán thán và chính Sư cũng rất vui khi 
thực hiện những công việc này. 


Rồi một hôm sau 7 năm không động đậy tới chuyện hầu tòa, 
bông nhiên Sư được kêu lên và được biết là sẽ ra tòa lân thứ ba 
vào ngày thứ hai tuân tới. 


Lần này thì Sư chẳng mong gì hơn là xin tòa ở lại trong tù để 
co sóc tù nhân. Nhưng Biện lý cuộc đã nói, khi Sư đã đên trước 
vành móng ngựa: 


- Thú thật với mọi người, vụ án nầy sau 7 năm đã điều tra, 
không tìm ra được thủ phạm. Tuy có một vài việc đáng nghi ngờ 
cho ông Sư này là can phạm; nhưng cũng không đủ kết tội vị nầy 
là giết người. 


Bên kia, vị Luật sư của bị cáo tiếp: 
- Thưa ông Biện lý!, ông Biện lý nói điều ấy rất đúng và hôm 


nay tôi có thêm một sô bằng chứng nữa đề chứng minh răng nhà 
Sư này không có ý vào tiệm để cướp của giết người. Sau khi thu 


133 


thập mọi dữ kiện, chúng tôi thấy rằng những nữ trang mà cửa tiệm 
mắt không phải là sô nữ trang năm trong túi (đấy) y áo của Sư, mà 
số nữ trang này chính là của riêng Sư, mặc dầu những vật nầy 
không có chứng từ là từ đâu mang đến. 


Còn nữa, bọn cướp của giết người đã cao bay xa chạy. Nếu vụ 
án này chỉ có một bà già và một thanh niên Tăng như Sư đây thì 
không đến nỗi phải xảy ra án mạng. Vả lại, khi tìm hiểu sâu hơn 
thì đương sự ở đây và kẻ bị giết không có tiền án; mà ngược lại họ 
đã có một sự liên hệ rất tốt đẹp cho đên ngày cuối cùng khi xảy ra 
án mạng. 


Sau một hồi lâu nghỉ đề nghị án, ông Chánh án, ông Biện lý 
cuộc và Luật sư của bị can cũng như tất cả mọi người hầu tòa hôm 
đó đều nghe ông Chánh án dõng đạc tuyên bố rằng: 


- Nhà Sư được tại ngoại; nhưng vụ án chưa kết thúc. Vì Sư 
không phải là kẻ giêt người. Chỉ khi nào tìm ra kẻ giêt người hoặc 
kẻ chủ mưu giết người thì Sư mới trăng án. 


CHƯƠNG MƯỜI BA 
THỜI GIAN TẠI NGOẠI 


Ông bà mình vẫn thường hay nói "hát nhật tại tù, thiên thu 
tại ngoại" đúng quá chừng. Một ngày ở trong tù dầu được tự do 
hơn những tủ nhân khác; nhưng Sư Tịnh Thường vẫn thấy sao mà 
nó dài thế! 


Cứ 6 giờ sáng có kẻng tập họp là mọi người nhao nhao ngồi 
dậy, kẻ đánh răng, người rửa mặt, súc miệng. Sau đó là tập thê 
thao, thê dục. 


Đúng 8 giờ ăn sáng. 9 giờ đi học nghề, học chữa hoặc làm 
việc ở trong nhà tù. 12 giờ ăn trưa sau đó nghỉ cho đên 2 giờ và từ 
2 giờ đên 5 giờ là giờ học và làm việc. 6 giờ chiêu ăn tôi. 7 giờ 


134 


xem truyền hình công cộng cho đến 9 giờ và 10 giờ đi ngủ. Thời 
khắc biểu như thế, ai ở trong tù đều phải tuân theo; nếu không, sẽ 
bị kỷ luật. Sư thấy rằng thời khắc biểu ấy đâu có khác gì thời khắc 
biểu ở trong chùa mấy; nhưng sao thấy nó dài và lâu hơn gấp vạn 
lần. Đôi lúc Sơ ôn lại những bài học trong tứ thập nhị chương để 
tự an ủi mình. Trong ấy Đức Phật dạy rằng: "Người ở tù dẫu có 
bao lâu, hết hạn tù sẽ được ra; nhưng người đã bị mắc vào đường 
tình ái rồi thì suốt đời không thể ra được". Đúng như vậy. So sánh 
cái nầy với cái kia Sư thấy hữu lý lắm. Nhiều lúc ở trong tù, Sư 
trông con chịm bay trên trời, Sư ao ước được cái tự do của nó quá. 
Sư nghe tiếng nhạc du dương, Sư ước gì mỉnh sẽ vượt qua được 
không gian và thời gian ấy. Biết bao nhiêu điều ao ước đơn sơ như 
vậy nhưng Sư có thực hiện được đâu. 


Rồi một hôm, bỗng nhiên Sư được văn phòng giám thị kêu lên 
glao cho một tờ giây, trên ấy có hi mấy chữ: "7ù nhân Trần Văn 
Nam được tại ngoại". Chỉ có mây chữ vậy thôi. Không biết là nên 
vui hay nên buồn đây. Vì lẽ chốn tù đày lâu nay mình cũng đã 
quen rồi. Bây giời về lại nơi xưa, không biết có ai dung chứa mình 
không? hay lại bị xua đuổi nữa. Sư đang suy nghĩ vẫn vơ, bỗng 
ông Giám thị chìa bàn tay ra trước mặt Sư và nói: 


-Tôi chúc ông trở vê quê quán bình yên. 


-XIn cảm ơn ông. Sư miễn cưỡng trả lời thế, đoạn siết chặt tay 
ông. Sau đó Sư lâm lũi trở vê phòng thu xêp mới hành trang và rôi 
trại. 


Đồ đạc của Sư chăng có gì ngoại trừ mấy chiếc áo nhựt bình 
màu dà, mấy chiếc y màu vàng và một vài dụng cụ cá nhân của 
mình. Sư lục lạo thật kỳ trong cái bóp, thấy hình ảnh của song thân 
mình. Sư mủi lòng quá, đem tâm hình ấy áp vào mắt và tự nhiên 
giọt nước mắt lại lăn tròn qua hai gò má. Sư nghĩ, cha mẹ mình 
không biết giờ nầy đã ra sao rồi. Sinh con ra chưa nhờ vả được gì, 
mình đã xuất gia học đạo, rồi biền biệt nơi chốn thiền môn. Bây 
giờ ở ngoại quốc lại vào tù. Nếu mà ông bà ở nhà nghe được chắc 
ông bà thí chủ sẽ buồn lắm. 


135 


Chính những lúc cô đơn lạc lõng như thế này con người 
thường hay tìm về quá khứ và nhất là những người thân. Người đời 
thì có mái ấm gia đình để tìm về, còn Sư đây, không có ai hết cả. 
Bạn bè đồng tu ư? Họ đang dửng dưng rồi. Giáo Hội ư? Họ đã sợ 
mang tiếng nên không chở che gì cả. Phật Tử ư? Ai là người dám 
chứa mình đây? 


Sau khi Sư Tịnh Thường rời công nhà tù, Sư đứng lại và quay 
về hướng nhà tù vẫy tay chào và nói: "Thôi tau chào mỉ. Dẫu sao 
đi nữa mỉ cũng đã cưu mang tau 7, Š năm trường. Trong những 
năm tháng dài đăng đăng ấy, chính mỉ là bạn tương đắc của tau, 
đã che chở nắng mưa cũng như trong sự cô đơn giá lạnh. Xin từ 
biệt mỉ". 


Sư nói mấy lời như thế, rồi Sư quay mặt ra hướng không gian 
cao rộng nói lớn lên rằng: "7 do thật quý hóa; nhất là những 
người đã mắt tự do như tôi. Nhưng ai có lòng từ thiện ở đây? Phật 
Bồ Tát hay con người? Ai sẽ là người cứu giúp tôi đây?". Sư la to 
lên như thế, bỗng Sư dừng lại và từ từ nhìn khắp thân thể mình từ 
đầu chí cuối rồi tự nhủ: 


Còn ai nữa, chính mình phải tự giúp mình mới mong thoát 
khỏi cảnh luân hồi sanh tử và chính mình mới có thể cởi trói cho 
mình mà thôi. Sư thấy có lý và lấy tay xoa vào đầu mình như thầm 
cảm ơn về những suy nghĩ ấy mà trí óc đã ban cho mình. Sư tư lự 
— chắc là mình phải đi cạo cái đầu trước khi mặc áo nhà tu trở lại; 
Nhưng Sư lại thôi và nghĩ rằng: Đi tu đâu phải chỉ để cạo đầu. Vì 
có biết bao nhiêu kẻ cạo đầu mà họ có tu đâu. Người đi tu cạo cái 
tâm quan trọng hơn cạo đầu. Sư nghĩ thế rồi mỉm miệng cười. 
Đúng vậy! Đường còn dài và đời còn lắm chông gai, mình phải 
phần đấu lên. Đoạn Sư sờ vào túi áo của mình lấy mấy đồng bạc lẻ 
đề gọi điện thoại. 


Ở đâu đây kia một vị Trưởng Lão trả lời: 


-Việc ây chăng có sao đâu! Thôi cứ vê chùa ta mà ở, ta sẽ bảo 
bọc cho. 


136 


-Bạch Ngài! Ngài không sợ miệng lưỡi thế gian trách móc 
Ngài tại sao che chở cho một người tủ à! 


-Việc ây đâu có gì quan hệ. Con sâu, con kiên, người tu còn 
phải che chở huông chi con người. 


Sư cảm ơn Ngài và gác ống điện thoại, ngân ngơ một lúc rồi 
suy nghĩ: "Quả thật thế gian nây vẫn còn những con người tốt đẹp 
như thế, chứ đâu phải tâm ai cũng nhuộm chàm như ta vẫn thường 
nghĩ đâu! Trong chốn khổ đau vẫn có những người thoát tục. 
Trong nhiều người gian dối, cũng có lắm kẻ thật thà.. . Sư bây giờ 
suy nghĩ nhiều lắm. Mỗi lần suy nghĩ lại gơn lên một vết nhăn trên 
vằng trán rộng ấy. Nhiều khi Sư tự nhủ răng: Phải chi ở trong tủ 
sướng hơn, vì thân phận ai cũng giống nhau. Bây giờ về lại thế 
giới tự do với phương trời cao rộng nây thấy khó xử quá. 


Một hôm có một bà Phật Tử đến chùa thăm Sư cụ rồi gặp Sư 
hỏi: 


- Con nghe nói rằng Sư đã về; nhưng bản án ấy dành cho ai 
Sư? 


-Án nào bà thí chủ? 
- Thì cái án mà Sư đã mang lâu nay đó? 


- Chắc bà thí chủ muốn nói đến việc họ cho răng tôi giết 
người ây à? 

- Đúng vậy, thưa Sư! 

- Nếu tôi là kẻ giết người, tôi phải đền tội trước Pháp luật; 
nhưng vì băng chứng không rõ ràng nên tôi được tại ngoại, chỉ đơn 
giản thê thôi. 


- Theo Sư, thì nội vụ ra làm sao? 


137 


- AI mà biêt được. Chỉ có người gây ra câu chuyện ây mới 
biệt mà thôi. 


- Nhưng ai đã gây ra? 

- Điều ấy còn nằm trong vòng nghi vấn mà. 

- Theo con nghĩ là Sư bây giờ có thể kiện lại họ được đó. 
- Kiện a1? 


- Kiện người đã giam Sư, làm cho Sư mật tự do 7, 8 năm 
trường và con nghĩ răng sô tiên ây lớn lăm Sư ơi! 


- Theo tôi nghĩ: việc ấy đã đủ cho tôi đớn đau rồi. Làm chỉ 
cho kẻ khác tan gia bại sản nữa. Vả lại chính tôi cũng là người có 
lỗi nữa. Lý do chính là tại chuyện vàng bạc hột xoàn, mà người đi 
tu không nên và không bao giờ chứa chấp nó đề làm gì. Điều ấ lây 
Phật đã dạy; nhưng khi ra xã hội nầy, chính tôi cũng quên mắt đi. 
Ban đầu tôi nghĩ răng chính bạc vàng sẽ cứu tôi trong cơn khốn 
khổ. Nhưng tôi đã lầm. Chính nó là con rắn độc đã hại tôi và bây 
giờ tôi là một con người chưa được phục hồi danh dự lại như xưa; 
nên tôi cũng không muốn ai vào tủ ngồi thế cho mình cả, khi sự 
kiện chưa rõ ràng thì mình cũng không dám nghi cho ai nữa. Vì 
nghỉ ngờ đã là một cái tội rồi. 


Sau khi biết tin Sư được tại ngoại, Sư đã nhận được không 
biết bao nhiêu cú điện thoại hăm dọa, bảo rằng hãy câm miệng lại 
không được tiết lộ một chỉ tiết nào cả trong vụ nây. Nếu tiết lộ Sư 
sẽ bị mất mạng. 


Nhiều đêm Sư giật mình tỉnh giấc, nghĩ lại giấc mộng xưa và 
nay quá hãi hùng. Sư có ý quyên sinh để cho đời khỏi đị nghị và 
khỏi nghe những tiếng thị phi to nhỏ của người đời; nhưng Sư 
cũng tự trấn tĩnh với mình răng: đã bao nhiêu khó khăn gian khổ 
trôi qua mà Sư còn gượng sống đề xem tấn tuông đời sẽ tái diễn ra 


138 


sao, thì bây giờ và nơi đây, tại sao Sư phải thực hiện điều ấy? 
Không! đó chỉ là một ý nghĩ điên rồ thôi! Sư tự nêu ra câu hỏi, rồi 
biện hộ, rồi tự mình trả lời câu hỏi mình đã nêu ra. Điều này Sư đã 
quen làm như thế. Vì bên cạnh mình chẳng có ai giúp đỡ ý kiến; 
nên Sư phải làm như thế. 


Bỗng một hôm Sư đang ngồi lễ Phật, có một nhà Sư mặc áo 
vàng trờ tới trước Sư. Người ây mang kính mát và hỏi Sư với 
giọng điệu lô lăng: 


- Tại sao mi đến chùa này với ý đồ gì? 
- Mô Phật, người tu hành sao ăn nói gì kỳ vậy? 


- Mẫy bảo ai tu hành? Mây là thằng ăn cướp, mây là thằng 
giêt người. Còn mặt mũi nào mây về đên chùa này đê quây phá Sư 
Tăng? 


Sư nghe như điếng cả hồn mình. Chân tay Sư bủn rủn. Nghiệp 
duyên nào đã dong rủi mình làm người? Bây giờ đây, mình muốn 
trở về lại với con người nguyên thủy của mình lại bị chính người 
đồng môn, . đồng cảnh nguyên rủa. Ôi! khổ đau biết đường nào! 
Nhưng cuối cùng rồi Sư cũng tự cứu được mình bằng cách Im 
lặng. Vì nếu có trả lời, có biện hộ cũng đâu có aI hiểu cho mình 
được, nên lại thôi. Chỉ có thời gian mới có thể giúp Sư. Còn con 
người, sao mà lại tệ bạc quá? 


Rồi một hôm Sư đi trong một xe Bus, phía trước có hai người 
đàn bà Việt Nam ngôi nói chuyện mà họ không đê ý đên sự hiện 
diện của Sư. 

Một bà kê: 


- Chị ơi! Bà có biết vụ án một nhà Sư giết người không? 


- Nhà Sư làm sao giết người được? 


139 
- Vậy mà chuyện có thật đó. 
- Tại sao vậy? 


- Tại vì tu không lo tu. Lo đi mua vàng săm bạc. Buôn bán 
như người đời, đên khi ăn thua không được với người ta lại cướp 
Của gIÊt người. 


- Đời nây sao lắm Sư hồ mang thể? 
- Ở đâu cũng có loại sâu bọ ây chị ơi. 


- Nếu tôi là người tu Ấy thì phải tự sát, hoặc tự treo cô để chết, 
mà đời còn chưa hết nguyền rủa nữa. 


Sư ngồi đó mà trông như người trên bếp lửa nóng hơ. Bây giờ 
Sư phải làm sao đây? Tiên tới nơi hai bà kia đề phân trần hay ngôi 
đây đề chịu trận nghe tiếp tục nữa? Kế nào cũng không hay bằng 
đào tầu là thượng sách. Mặc dầu chưa đến chỗ Sư muôn xuông xe 
như thường lệ; nhưng Sư đã bám chuông để tài xế dừng xe lại. Sư 
xuống xe rồi đi lang thang như người không hồn và suy nghĩ miên 
man về thế thái nhân tình, về miệng lưỡi thê gian. Sư cũng đâu có 
độc ác với ai, mà tại sao mọi người lại độc ác với mình đến thế? 
Vả chăng tại mình tu. Nếu mình không tu, chắc không ai để ý làm 
gì? mà đúng vậy. Người tu giống như tờ giấy trắng, lỡ dính một 
chút bụi là thiên hạ thấy liền. Còn người đời, bao nhiêu bụi bặm 
dính thêm vào chiếc áO trần tục Ấy, đầu có sao? Nghĩ vậy nên 
nhiều lúc Sư cũng muốn ra đời, không nhứt thiết phải đi tu nữa. 
Nhưng đó cũng chỉ là một ý nghĩ trong muôn ngàn ý nghĩ khác 
thôi. Sư lại dừng và tự biện hộ cho mình là tại sao suốt 7, 8 năm 
trường trong nhà tù mình vẫn còn giữ được tư cách của một nhà tu. 
Còn bây giờ tại sao mình lại buông thả? 


Mỗi suy nghĩ đưa Sư về một lối thoát khác nhau; nhưng lối 
thoát nào Sư cũng thây không an ôn. Lôi thoát duy nhật là cửa 
thiên; nhưng cửa thiên lại dính bụi. Vì thê bât cứ nơi đâu, và ở đâu 


140 


Sư Tịnh Thường cũng thấy lẻ loi vô cùng. Sư đâm ra suy nghĩ vân 
vơ như người không trí, không hồn. Nhiêu khi Sư đi suốt ngày 
không về chùa. Sư bỏ ăn, biếng ngủ và không thiết gì đến hoàn 
cảnh chung quanh. 


Một hôm nọ, vì suy nghĩ vẫn vơ, lúc băng qua đường Sư 
chẳng đề ý là đèn đỏ. Một chiếc xe phía trước trờ tới. Sư gượng lại 
không kịp, thế là hết, Sư đã nằm sóng sã trước mũi xe, Sư bất tỉnh 
nhân sự. Chừng 3 phút sau thì xe cứu thương chạy đến, nhân viên 
cấp cứu khiêng Sư lên xe và hụ còi chạy vào một bệnh viện gần 
đó. 


CHƯƠNG MƯỜI BỒN 


KHÔNG HẸN MÀ GẶP 











Sư uể oải trở mình và văng văng bên tai có tiê: Inói dịu dàng 
của ai như quen thuộc lăm. Sư từ từ mở mắt ra và nghe tiêng nói 
ây thỏ thẻ tiệp: 





- Tại sao Sư lại ra nôn nồi này? Đã gần 10 năm rồi còn gì nữa. 
Giờ đây gặp lại Sư trong hoàn cảnh éo le như thê nây, em biết tại 
sao đây? 


Sư cô mở mắt mình to hơn nữa và cố gượng dậy; nhưng cô y 
tá ấy ra hiệu cho Sư dừng lại vì bác sĩ bảo Sư còn yêu lắm. Hãy 
tịnh dưỡng vết thương, nhất là vết thương ở đầu vẫn chưa dứt hắn. 
Bắt chợt Sư nhận ra cô Diệu Duyên, Trần Thị Diệu Duyên. Sư 
đang mơ hay đang sống trong trạng thái thực tế đây? Sư đang Ở CÕI 
nầy hay ở cõi xa xăm nào đấy chăng? Khi bị xe cán, Sư nghĩ rằng 
đời mình thế là xong. Không ngờ mình lại được cứu sống và oái 
oăm thay, lại gặp người xưa. Người mà trong tâm tư của mình đã 
lắng đọng lại tự thuở nào. Sư không muốn khơi lại chuyện cũ; 
nhưng cứ hỏi: 


- Tại sao cô lại ở chỗ nây? 


141 
- Tại con... tại em đang làm y tá tại bệnh viện nầy mà. 
- Ytá? 
- Vâng, đúng thế, là y tá của bệnh viện. 


- Nhưng cô đến xứ này khi nào? Và tại sao lại có nhân duyên 
nây? 


- Việc đến xứ nây thì con... thì em có thể nói cho Sư biết; 
nhưng việc tại sao lại gặp Sư ở nơi đây em không trả lời được. 


Thưa Sư, cuộc đời em chìm nồi lắm. Kê từ khi Sư ra đi, trong 
lòng em vẫn nhớ đến Sư và không muốn xa Sư, nên em mới tìm đủ 
mọi cách đề được gần Sư, em đò la tin tức của Sư đã lâu. Cuối 
cùng biết được Sư ở nước này. Em đã tìm đủ mọi cách để gặp Sư. 
Nhưng khi đến đây thì em đã biết được rằng Sư đang ở trong tủ. 
Chỉ có thế thôi. Còn em đang làm y tá tại đây, vì em học nghề y tá. 
Đó là một nghề em thích. 


- Đúng là nhân duyên đã an bày. 
- Sư nói gì vậy? Nhân duyên? Nhân duyên gì vậy Sư? 


- Chuyện của cô và tôi, dĩ nhiên tôi đã quên rôi. Nhưng ai đã 
xuIi khiên cho cuộc gặp gỡ nây? 


- Chắc là duyên nợ? 


- Tôi với cô vốn không duyên và không nợ thì gặp gỡ để làm 
gì? 


- Tại sao Sư nói gì mà bi quan lăm vậy? 


142 


Em được biết rằng giờ đây Sư tứ có vô thân không có ai bên 
cạnh. Nếu Sư cần, em sẽ cận kề bên Sư đề lo thuốc men và nhất là 
nếu tính xa được hơn nữa... 


- Cô nói gì tôi nghe không rõ ? 
- Nếu chúng ta đi được xa hơn nữa. 


Cô Diệu Duyên găn từng tiếng cốt ý cho Sư Tịnh Thường 
nghe; nhưng Sư như cô ý tránh đi hình ảnh và tiếng nói quen thuộc 
ấy. Sư cô quên một sự kiện, một tắm lòng quảng đại đang mở ra để 
đón mời Sư. 


- Sao Sư nỡ chối từ lòng tốt của em vậy? 


- Theo tôi nghĩ, thế gian nầy có rất nhiều người tốt bụng như 
cô; nhưng tôi không thê đi thương riêng một người được. Vì điêu 
ây Phật đã câm. 


- Giờ nầy mà Sư còn Phật, Pháp làm gì nữa? Suốt mấy ngày 
nay, khi Sư vào đây, em đâu có thấy ai là người đồng đạo của Sư 
và thăm Sư đâu, mà Sư còn quyên luyến với cửa thiền để làm gì ? 


- Tuy bên tôi không có người đồng đạo thăm nom; nhưng 
trong tâm tôi đã có Đức Phật ngự trị. Chính Ngài đã giúp tôi có 
được nghị lực để sống sót và chính Ngài mới là vị cứu tinh của tôi. 
Cô biết đó, tất cả mọi người, kế cả cô nữa chỉ là người lợi dụng tôi 
mà thôi. 


- Tại sao Sư nói vậy? Chính em đây là người cứu Sư trong sự 
sông ngặt nghèo nây. Sư chưa trả ơn cho em, nay Sư lại trả oán và 
ø1eo vào lòng em một sự ngờ vực sâu đậm như thê chăng? 


- Mọi người và dê cả loài người đâu có ai tôt với tôi đâu mà 
bảo tôi phải tôt lại với họ? Đâu có ai thương tôi đâu mà bảo tôi 
phải rộng lượng đôi với họ ? 


143 
- Có em đây mà Sư! Em đang thương Sư đây nè Ï 


- Tình thương của cô nó cũng chỉ là một loại ái tình vị kỷ thể 
thôi. Cô đem món hàng nây có đôi lây một món hàng khác vậy 
thôi và xin nói cho cô biết, tôi không phải là một món hàng đề cho 
cô dễ đem ra đổi chác vậy đâu? 


- Sư nói như vậy không hăn đúng! Vì khi người ta thương hay 
yêu nhau, người ta có thê tha thứ cho nhau và xem nhau như một 
mà. 











- Nhưng loại tình cảm ấy nó ủy m[l lắm. Nó tầm thường lắm. 
Tôi có thể thương hết mọi người và giúp họ như đã giúp ở trong tù. 
Chứ tại sao tôi phải chỉ thương có một người thôi? 





- Sư thấy đó ! Sư giúp hết mọi người; nhưng bây giờ có ai 
giúp được Sư đâu? Ngoại trừ chỉ có một mình em bên cạnh Sư? 


- Việc tôi và cô gặp ở đây nó chỉ là một sự tình cờ thôi, chứ 
không phải là việc trả ơn trả nghĩa, lại càng không phải đê nói về 
chuyện tình yêu. 


Sư nói thật nhanh, thật nhiều, đoạn Sư thiếp đi lúc nào không 
hay biết. Có lẽ vết thương ở não vẫn còn hành hạ Sư. Bây giờ thì 
Sư cố luên đi tất cả. Dầu cho hình ảnh đó là người thần hay kẽ 
thù. Dầu cho đó là tiền bạc hay hạnh phúc. Sư thấy tất cả đều vô 
VỊ. 


Một hôm, sau khi tỉnh dậy, Duyên có đưa Sư trở về lại câu 
chuyện cũ. 


- Thưa Sư, theo em nghĩ tụi mình sẽ giàu có lắm. Nếu Sư trở 
lại cuộc đời với em và chúng ta sẽ tạo lập hạnh phúc cho nhau và 
từ đó chúng ta sẽ đâm đơn kiện lại người đã bỏ tù Sư. Biết đâu 
chúng ta sẽ có vải triệu bạc hoạnh tài, chúng ta tha hồ tiêu pha 
Sung sướng. 


144 











- Côi lều lầm rồi. Ở đây tôi cần phân định cho cô rõ : Thứt 
nhất, là cho đến gIỜ nầy tôi vẫn không có ý định hoàn tục, mặc dầu 
mọi người chung quanh tôi đều nguyên rủa tôi; nhưng đó là cái 
nghiệp riêng của tôi phải chịu mà thôi. Thứ hai, ân tôi trả; nhưng 
oán thủ thì tôi tha thứ, không muốn cái lợi về mình mà kẻ khác 
phải bị hại. Họ có gia đình vợ con bè bạn. Nếu chẳng may họ phải 
trả nghiệp như tôi thì gia đình họ tan nát hết. Vợ con họ khổ sở 
lắm. Còn tôi, chỉ có một thân một mình đâu có đề khổ lụy cho aI. 
Tôi chịu oan cho bao nhiêu người được sung sướng. Tôi chỉ mong 
một điều là dưới suối vàng hay nơi cảnh giải thoát nào đó bà Bảy 
Diệu Đạo hiểu tôi, không phải là người như con cái họ đã nghĩ 
cũng như miệng đời mai mỉa là được ri. 





Sư nói rất nhiều, nói như không kịp nghĩ đề rồi sau đó mệt lả 
đi. Cứ môi lân như thê khiên cho cô ý tá Diệu Duyên phải khô 
nhọc không ít đê lau mô hôi và quạt gió cho Sư. 


Dẫu sao đi nữa những giờ phút cận kê như thê cô ta cũng đã 
thỏa mãn phân nào sự nhớ nhung tê tái mà suôt cuộc hành trình dài 
trong cuộc sông khô đau nây, cô ta đang muôn được hội ngộ. 


Một buổi sáng sớm Duyên trở vào lại giường bệnh đánh thức 
Sư dậy điểm tâm như thường lệ; nhưng lạ thay chiếc đầu của Sư đã 
ngoẻo sang một bên và tay chân của Sư như bắt tỉnh. Duyên đưa 
tay vào lỗ mũi thấy không còn động tĩnh gì nữa. Mặt Duyên như 
cắt không còn một giọt máu, nàng chạy hối hả đi kêu y tá và bác sĩ 
vào phòng. 


Khi Bác sĩ đặt ống nghe vào ngực thì lắc đầu. Sau khi rọi 
kiêng đâu, mới biệt Sư bị chân thương chưa lành và bị kích động 
tâm lý, nên đã xuât huyệt não và Sư đã ra người thiên cô. 


Phần Duyên thì ân hận lắm. Chính tại mình mà đã làm cho Sư 
hêt khô tâm nây đên khô tâm khác, đê cuôi cùng đi đên trạng thái 
nây. Nàng gục đâu vào xác Sư và khóc lên thành tiêng não nê. 


145 
CHƯƠNG MƯỜI LĂM 


ĐÁM TANG CỦA SƯ TỊNH THƯỜNG 


Ai sinh ra rồi cũng phải chết. Đó là một định luật mà nhà 
Phật gọi là vô thường. Nhưng cái chết của Sư Tịnh Thường thì ít 
có người mong muôn. Dẫu sao câu chuyện bí mật, đăng Sau cái 
chết của bà Bảy Diệu Đạo đã chưa sáng sủa; nay tiếp đến cái chết 
của Sư làm cho màn bí mật đã từ từ khép kín lại mà công lý cũng 
phải chịu thua. 


Theo sau chiếc áo quan, không kèn không trống, chỉ một thân 
một mình cô Diệu Duyên từ từ đếm bước và niệm kinh. Cô đanh 
nghĩ về thân phận của mình cũng như cuộc đời vắng số của Sư; 
nhưng cô cũng chưa yên tâm chút nào. Vì đâu là sự thật? Và ai là 
người đã giết bà Bảy? 


Khi quan tài vừa hạ xuống huyệt, cô Diệu Duyên đã khóc nức 
nở và quì xuống lạy 2 lạy sau khi đã ném xuống huyệt hai nắm đất 
đề tiễn đưa một người tình, một vị Thầy lần cuối. Duyên ngồi đó 
thật lâu để suy nghĩ về cuộc đời, về nhân thế và cô Trần Thị Diệu 
Duyên thấy đời chẳng có gì đáng nói và đáng trách cả. Nếu có 
chăng phải tự trách mình, vì chính có sự hiện hữu của mình mà 
cuộc sông mới lắm khổ đau và nhiều tục lụy. Duyên ý thức được 
cuộc sông như thế nên lòng cô lại chùn xuống và cũng muốn thế 
phác quy y, xuất gia đầu Phật để cho tâm trí mình được rảnh rang 
và biết đâu đó cũng là một hình thức chuộc lại lỗi lầm xưa. Vì cô 
đã không khích lệ sách tấn Sư Tịnh Thường tiễn xa trên đường đạo 
hạnh mà còn có ý làm cho Sư thối chí nhụt tâm; nhưng cũng may 
là Sư Tịnh Thường đã một lòng một dạ cho Phật Pháp, không vì 
tình riêng mà quên đi mục đích cao cả của mình. 


Sau khi đi chôn đám ma của Sư về, Duyên thấy buồn quá; nên 
đã tìm đến một ngôi chùa gần đó. Cô nghĩ răng đám ma của Sư đã 
không có một người đưa tiễn đã đành, lại thiếu tiếng kinh lời kệ 
làm cho buổi lễ đã tẻ nhạt lại càng sầu thảm nhiều hơn thế nữa. Vì 


146 





vậy nên mỗi ngày Duyên đều tìm đến chùa đề nhờ 8ý Sư tại đây 
câu kinh cho Sư Tịnh Thường. Nàng đi vào chùa cũng như đi từ 
cõi vô thức trở vê. Nàng không biết ai bên cạnh cả. 


Một hôm có một vị Sư trồ mắt nhìn cô và nhất là sau khi đã 
nghe được vị Sư trụ trì phục nguyện tánh danh Trân Văn Nam 
pháp danh Pháp Tánh tự Thích Tịnh Thường đã viên tịch và quay 
lại hỏi: 


- Có phải cô là cô Duyên? Trần Thị Duyên? 


- Sao nhà Sư biết tên con? Có lẽ Suy đã nghe tên trong khi 
phục nguyện? 


- Đúng thế ! Nhưng cũng không phải. Chắc cô đã quên tôi rồi? 


Nàng nhìn thật kỹ, hoá ra đây là nhà Sư Chơn Nghĩa kia mà. 
Một nhà Sư mình không ưa, nhưng khi ở Việt Nam lại phải gặp 
hoài và khi ra ngoại quốc này lại còn bị gặp Sư nữa. Ngược lại nhà 
Sư Tịnh Thường, một nhà Sư mình muốn luôn luôn gần gũi nhưng 
có được gân gũi đâu? 


Sau đó Sư hỏi cô Duyên về việc ra khỏi tù của Sư Tịnh 
Thường và cái chêt vừa rôi. Cô Diệu Duyên chậm rãi thưa: 


- Bạch Sư! Đời đúng là vô thường thật. Con đâu có ngờ ngày 
hôm nay lại gặp Sư và con cũng không ngờ răng con và Sư Tịnh 
Thường lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy. 


- Theo tôi nghĩ. Mỗi người có một nhân duyên và nghiệp lực 
khác nhau; nhưng nghiệp aI gây ra nây trả, đâu có ai trả dùm cho ai 
mà sợ. 


- Đúng vậy! Nhưng sự trả nghiệp ở đây còn có nhiều điều 
chưa sáng tỏ. Theo ý Sư thì sao? 


147 
- Chuyện ấy cũng dễ thôi. Chính ông Sư ấy (ý ám chỉ Sư Tịnh 
Thường) cứ ham vàng bạc của cải, cuôi cùng chính vàng bạc của 


cải ấy đã hại Sư. 


- Điều ấy hắn đúng và chính Sư đã tự thú tội ấy rồi. Nhưng 
còn cái án mạng giêt người kia? 


- Sự thật rồi cũng sẽ trả về cho sự thật thôi. 


Sau khi Sư Chọn Nghĩa nói ra câu đó, cảm thấy mình hớ hênh 
điều gì, nên lại đôi đê tài sang chuyện khác và hỏi cô Diệu Duyên. 


- Cô Duyên qua đây vơi a1? 
- Con đi có một mình. 
- Hiện đang làm gì ? 


- Đang làm y tá và cũng nhờ làm y tá tại bệnh viện gần đây, 
nên mới gặp được Sư Tịnh Thường trong khi bị tai nạn. 


- Và chuyện bây giờ cũng như tương lai nữa 2 

- Đời con là thân gái đặm trường, biết tính sao đây. 

Nhưng sau cái chết của Sư Tịnh Thường con thấy đời sao mà 
mỏng manh quá. Không có gì chắc thật hết; nên con có ý xuất gia 


đầu Phật để giảm được nghiệp oan mà lâu đời con đã đan kết lại. 


- Cô không thấy răng đi tu như Sư Tịnh Thường cũng đâu có 
giải được nghiệp, mà còn kêt thêm nghiệp nữa kìa. 


- Mỗi người có nhân duyên và nghiệp lực khác nhau mà Sư. 
Con khác và Sư Tịnh Thường khác mà. 


148 


Sau buôi gặp gỡ tại chùa với Sư Tịnh Thường, Duyên về lại 
quán trọ và nàng suy nghĩ mông lung, mỗi ngày nàng đều đi ra mộ 
của Sư, Thỉnh thoảng đặt một cành hoa cúc tại đó sau khi đã đốt 3 
nén nhang khấn vái đất trời. Có nhiều khi nàng ngồi thật lâu tại đó 
để ô ôn lại quãng đời dĩ vãng đã qua. Hôm nay, sau thất thứ nhưt, 
đất vẫn còn mới, hoa vần còn tươi và các cộng chưn nhang bên mộ 
của Sư vẫn còn đỏ au au màu nhang khói. Nàng nhìn thật kỹ phía 
dưới, bên kia mấy tàn nhang mà nàng vừa căm có một mảnh giây 
nhỏ, gói rất gọn gàng trong một bọc ni-lông, cốt giữ cho mưa năng 
khỏi phai mờ. Nàng trườn người tới và với tay lại, đỡ gói giấy nhỏ 
ấy lên. Nàng vội vàng mở mấy miếng giấy ra và bắt đầu đọc: 


Lời sảm hồi 


Sư ơi! Con thật sự ăn năn. Lễ ra con phải xuất đâu lộ diện để 
sảm hồi với Sư, khi Sư còn sống, nhất là khi Sư đả ở tù về. Nhưng 
con hèn nhát quả, con không dám đến với Sư. Vì còn sợ khi sự thật 
đã được phơi bày, thì chính đời con cũng sẽ được kết liễu. Vì thế 
con không đủ can đảm để đến bên Sư và sám hồi với Sự. Con còn 
vợ, côn con và chính vợ con của con cũng cần sự sống Của c0Hn; 
nên bắt buộc con phải sống. 


Phải chỉ, khi Sư còn ở trong tù, con xuất đâu lộ diện thì án 
của Sư đã trắng rồi. Bây giờ thì Sư không còn nữa, biết tính làm 
sao đây? Dấu có quan toà nào bây giờ đến đây để phục hôi danh 
dự cho Sự đi nữa thì Sư cũng đã không còn. Vì vậy hôm nay con 
đến đây để quỳ trước mộ Sư và dâng lên một lời sám hồi chân tình 
và để báo cho Sư biết, chính con là tội nhân đã sát hại bà chủ tiệm 
vàng kia, chứ không phải Sư mà bao nhiêu dự luận búa rìu lâu nay 
đã giáng lên đầu Sư. Con thành kính xin Sư tha lỗi cho và để sửa 
đổi những lỗi lầm ấy, con sẽ siêng năng sám hồi và làm phước cứu 
người để tiêu trừ tội lôi. 


_ Bái biệt Sư. 
Nguyên Văn Nhân 


149 


Duyên vừa gấp miếng giấy lại, lòng nàng thôn thức vô cùng. 
Chính Sư, Sư là người vô tội. Thế mà có hỏi gì Sư vẫn không nói 
và một đều đặc biệt là Sư không bao giờ nghỉ oan giá hoạ cho ai. 
Đúng là tư cách của một nhà tu. 


Có nhiều vụ án mà cả một cuộc đời đã không tìm ra được tông 
tích, chỉ khi chết. Đúng thế, chỉ cái chết của một người trong cuộc, 
sẽ làm cho vụ án rõ ràng hơn và hôm nay vụ án của Sư Tịnh 
Thường là một. Dĩ nhiên nỗi oan của người không bằng nỗi oan 
của Thị Kính; nhưng đó cũng là một bài học đề cho đời soi chung 
và cũng phải nhớ rằng mọi việc trên thế gian nây, khi nắp quan tài 
chưa đậy lại thì đừng vội kết luận liền. 


-_ Nàng suy nghĩ thế và hai tay chấp ngay ngực niệm lớn lên 
răng: 


"Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật" 


Phần 4 


CHƯƠNG MƯỜI SÁU 
THẺ PHÁT XUẤT GIA 


Sư Chơn Nghĩa đọc mấy câu chú trước khi cạo tóc cho Phật 
Tử Trân Thị Diệu Duyên có pháp danh là Ngọc Chánh, như sau: 


"Thể trừ tu phát 
Đương nguyện chúng sanh 
Viễn ly phiên não 
Cưu cảnh tịch diệt" 


Nghĩa là: 


"Cạo bỏ râu tóc 
Cầu cho chúng sanh 


150 


Xa rời ¡ phiên n” 
Đến chỗ an vui" 


Người đi tu ai cũng phải cạo tóc hết, vì râu tóc tượng trưng 
cho phiền não; nhưng cạo tóc mới chỉ là hình thức thôi, cạo tâm 
mới là vấn đề quan trọng; ngày nay cũng có nhiều tông phái không 
cạo tóc như Tịnh Độ tông ở Nhựt và một SỐ. chư tăng Việt Nam 
theo tân học ở ngoại quôc. Họ ăn vận áo quân tây, viện dẫn lý do 
là đi học có nhiều người chú ý. Đầu họ không cạo nhẫn, bảo rằng 
chúng bạn hay xoa đầu mình vì không có tóc. Nhưng hôm nay cô 
Ngọc Chánh chính thức phát nguyện xuất gia và chính thức trở 
thành một người nữ tu, đã để cho Sư Chơn Nghĩa cắt trọn mái tóc 
dài gần một thước mà cô đã dưỡng nuôi lâu nay, quả là điều hy 


hữu. 
Đoạn Sư đọc tiếp: 


"Hủy hình thủ chí tiết 
Cắt ái từ sở thân 
Xuất gia hoằng thánh đạo 
Thẻ độ nhất thế nhân" 


Nghĩa là: 


"Bỏ mình giữ chí tiết 
Cắt ái xa người thân 
Xuất gia làm việc thánh 
Hay độ tắt cả người" 


Đúng là ý chí của kẻ trượng phu. Cứ mỗi một chữ, một câu 
mà Sư Chơn Nghĩa đọc lên là cô Ngọc Chánh cảm động đến rơi 
nước mắt. Cô biết rằng cái khí tiết của người đi tu trong hiện tại là 
phải bỏ sự giàu có tạm bợ của thế gian. Xa rời tất cả tình yêu 
thương vị kỷ kế cả tình thương của gia đình và bè bạn và việc xuất 
gia hôm nay của mình đây có một ý nghĩa rất cao đẹp là trên đền 
ơn Tam Bảo, dưới cứu độ quần sanh. Ngay từ bây giờ Phật Tử 


151 


Diệu Duyên hay cô Ngọc Chánh cảm thấy mình như có một trách 
nhiệm lớn lao đôi với bản thân mình cũng như đôi với xã hội. 


Đoạn Sư đọc tiếp: 


"Thiện tai thiện nữ nhơn 
Năng liễu thế vô thường 
Khi tục thủ nê hoàn 
Công đức nan tư nghỉ” 


Nghĩa là: 


"Này cô tín nữ kia 
Hay hiểu đời vô thường 
Xa tục vui Niết Bàn 
Công đức khó nghĩ lường” 


Đúng là tuyệt diệu. Khi Sư Chơn Nghĩa vừa buông cảnh 
dương rảy mây giọt nước vào đầu của cô Ngọc Chánh và trong giờ 
phút nây cô đã ngộ được cái tánh vô thường ây. Mới ngày nào đó 
mái tóc mình còn đẹp, còn xinh, duyên dáng mặn mà, bây giờ đây 
không còn nữa. Niềm vui duy nhất của người tu là cảnh giải thoát 
và đó mới chính là một công đức to lớn vậy. 


Nếu trước kia nàng nghĩ và biết được tất cả những điều như 
vừa cảm nhận được thì nàng đâu có làm cho Sư Tịnh Thường khổ 
tâm đến thế. Bây giờ Sư đã chết rồi, và ni cô Ngọc Chánh phải làm 
sao đây. Cô ân hận lắm và cúi sầằm mặt xuống. 


Buổi lễ xuất gia cảm động lắm. Tuy không có đông người đến 
dự nhưng cũng nói lên được ý nghĩa cao thượng của một việc làm. 
Một người con gái tầm thường yếu đuối, biết hy sinh hạnh phúc cá 
nhân của mình đề quyết chí tu hành và cứu độ quần sanh. 


Sau mỗi thời kinh sáng, chiều cô Ngọc Chánh đều hồi hướng 
Tây Phương trang nghiêm Tịnh Độ; nhưng cô thây hình như sức 


152 


mình không đủ để cầu nguyện cho bà Bảy Diệu Đạo và Sư Tịnh 
Thường: nên một hôm cô Ngọc Chánh đã bàn với Sư Chơn Nghĩa 
răng: 


- Trước khi đi xuất gia, con có đi làm và đề dành được một số 
tiền. Bây giờ con muốn dùng số tiền ấy để xây mồ mả cho Sư Tịnh 
Thường và nhất là làm sao phải làm cho được một đàng tràng 
chiêu mộ cho linh hồn của Sư và của bà Bảy Diệu Đạo. 


- Việc ấy đâu có khó khăn gì. Sư sẽ đi cung thỉnh chư Tăng 
làm lê đăng đàn chân tê và Sư cũng sẽ cho gia đình của Bà Bảy 
hay luôn. Nêu họ cùng đên đây đê cúng thì hay biệt mây. 


Đến ngày rằm tháng bảy năm ấy nhân lễ Vu Lan, Tịnh Xá 
Ngọc Châu đã làm lễ Chân tế cô hồn đề cầu siêu độ cho các oan 
hồn uống tử, nam nữ thương vong, nhất là hai vong linh của hai 
người xâu số. Tuy không cùng một cảnh ngộ; nhưng có lẽ họ đã có 
một nghiệp duyên. Nên câu nguyện cho họ để biết đâu họ sẽ có cơ 
hội gặp nhau và giãi bày nỗi uẫn khúc. 


Cả gia đình bà Diệu Đạo, con dâu rễ, cháu chắt hôm đó đều 
đủ mặt nơi Tịnh Xá Ngọc Châu đề cầu nguyện cho hương linh của 
bà Bảy. Khi nhìn vị sám chủ tự nhiên người con cả của bà Bảy 
nhồn nháo lên và quay cuồng trước bàn thờ Tiêu Diện Đại Sĩ và hô 
hoán lên rằng: 


"Má ơi! Thôi để con khai! Má đừng hành hạ con nữa. K từ 
ngày má mất đến nay con ăn không ngon, ngủ không yên cũng: 
chính vì công việc của con đã làm. Tuy con không trực tiếp giết má 
để chia gia tài; nhưng con đã sai người thủ tiêu má. Xin má sống 
khôn thác thiêng chứng kiến cho lòng con và kể từ nay con xin 
chừa bỏ và sám hối tội lỗi của mình. Số tiền của ấy con xin dâng 
cúng và chùa và làm những công việc từ thiện để chuộc lại lỗi lầm 


„r 


Xưư. 


Đèn nhang trên bàn Phật như rung đồ. Những vị kinh sư, gia 
trì đêu như nín thở đê lăng nghe những lời thôn thức của người con 


153 


trưởng và khiến cho bao nhiêu người dự lễ hôm đó cũng rất ngỡ 
ngàng. Họ ngỡ ngàng vì gia đình anh cả con bà Bảy lâu nay sông 
đầm ấm hạnh phúc, đạo đức như vậy, tại sao lại ra nông nỗi ấy. Họ 
đâm ra thương hại nhà Sư Tịnh Thường và không ngớt lời nguyền 
rủa thế nhân. 


Bây giờ nhà Sư Tịnh Thường cũng đã chết. Nếu Sư còn sống, 
không biết Sư xử trí như thê nào trong hoàn cảnh nây đây. 


Sau buổi lễ Chẩn tế hôm đó, cô Ngọc Chánh đã xây bia làm 
mả cho Sư Tịnh Thường một cách tươm tất và cô đã tìm về lại Việt 
Nam để thăm quê hương xứ sở cũng như để báo tin cho gia đình 
của Sư Tịnh Thường về sự kiện đã qua. 


Khi về đến Sóc Trăng, cô Ngọc Chánh không biết phải đi tìm 
ai để báo tin cả. Vì cảnh cũ giờ đây đã thay đổi hắn, khác xưa rất 
nhiều. Khi hỏi thăm đến ba mẹ của Sư Tịnh Thường thì mới hay 
ông bà cũng đã ra người thiên cổ. Cuối cùng cô Ngọc Chánh quyết 
định tìm đến Tịnh Xá nơi Sư Tịnh Đạo, huynh đệ của Sư Tịnh 
Thường để báo tin. Mới gặp Sư Tịnh Đạo, cô Ngọc Chánh đã nức 
nở: 


- Bạch Sư! Thế là hết! Không còn gì nữa đâu để mà nói. 


- À † Té ra là Diệu Duyên con đã xuất gia? Và nay pháp danh 
của con được gọi là gì? 


- Bạch Sư! Ngọc Chánh. 
- Ai cho con thế phác và ai đã đặt pháp danh cho con? 


- Người thế phác cho con chính là Sư Chơn Nghĩa và pháp 
danh nây cũng do người đặt cho. 


- Còn Sư Tịnh Thường đâu? 


154 
- Cô Ngọc Chánh trả lời: Bạch Sư câu chuyện dài lắm. 


Thế rồi cô Ngọc Chánh bù lu bù loa kế hết đầu đuôi câu 
chuyện cho Sư Tịnh Đạo nghe. Người rât mủi lòng và sai đệ tử lên 
chánh điện đề làm lễ câu siêu cho Sư đệ của mình. 


Bây giờ giữa chốn ¡ phồn hoa đô hội, biết ai là người chân thật, 
ai là kẻ giả dôi đây? mỗi người hãy tự tu tỉnh bởi chính mình. Hôm 
nay đốt mấy nén hương nầy để khấn Sư và cầu nguyện cho Sư đệ 
của ta được tiêu điêu nơi miễn lạc cảnh. Ta không ngờ ngày trùng 
phùng tao ngộ lại là ngày chảy nước mắt bi thương để nghe qua 
một tấn thảm kịch hơn là một cuộc gặp mặt huy hoàng. 


Đêm đó Sư Tịnh Đạo mơ màng nhớ lại tất cả mọi câu chuyện 
từ xưa đến nay, nhất là từ khi huynh đệ tu hành. Rồi ngày đó Sư 
Tịnh Thường ra đi mang một lý tưởng, đồng thời cũng đi trốn chạy 
một vấn đề, không ngờ vấn đề hôm nay lại có một đáp số như thế. 
Nghĩa là Sư đã chết, cô Diệu Duyên đã đi tu. Sư Chơn Nghĩa là 
một tình địch của Sư, bây giờ lại là người thế độ Bốn Sư của cô 
Ngọc Chánh. 


Sư Tịnh Đạo nhắm mất lim dim chuẩn bị ngủ thì thấy hình 
ảnh Sư Tịnh Thường lại hiện vê trước mặt mình và gọi: 


- Sư huynh ơi! Sư đệ Tịnh Thường đây. Đợi đệ với! 
- Huynh đang ở đây, chứ có đi đâu mà đợi! 


- Huynh lầm rồi. Huynh đang ở trong cõi vô hình với đệ đây 
mà. 


Sư Tịnh Đạo nhìn kỹ lên tường thấy hình ảnh của Sư Tịnh 
Thường đang tọa vị trên một toà sen, mặt mày sáng rỡ và có nụ 
cười thật tươi. Sư Tịnh Đạo choàng mình ngồi dậy, hai tay chắp lại 
và niệm lớn lên rằng: 


155 


— Nam Mô Táy Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 
Dân Đạo Sư A4 Di Đà Phật". 


CHƯƠNG MƯỜI BẢY 


CÂU CHUYỆN GIỮA ĐƯỜNG 


Đường ở đây ai muốn hiểu sao thì hiểu. Đạo cũng được mà 
đời cũng xong. Nhưng giữa đời và đạo chăng có gì cách nhau cả, 
chỉ trong gang tắc cận kề mà thôi. 


Khi quý vị đọc quyền sách này thấy có 3 đến 4 Chương không 
liên quan với nhau, nhất là Chương Một và Chương Hai. Bây giờ 
đến Chương thứ Mười Bảy này và kê luôn cả Chương Thứ Mười 
Tám nữa, đúng ra nó không thuộc vào trong mầu chuyện "J⁄ Án 
Một Người Tu"; nhưng Ít nhiều cũng liên quan đến sự tu hành và 
người thế tục, nên tôi tạm cho vào đây, không phải cho dày quyền 
sách, cốt có được nhiều trang cho quý vị đọc, mà chỉ nhằm một. 
mục đích nói lên những sự thật cho thế nhân biết. Nếu được, mỗi 
người tự sửa đổi một chút có lẽ sẽ đỡ đi nhiều. 


Chuyện xảy ra như vây: 


Khi ra đi tị nạn, mọi người Việt Nam chúng ta, trong đó đa sỐ 
là Phật Tử cũng đã không mang theo được gì nhiều, ngoại trừ lo 
chạy cho thoát thân. Đến được đảo, lo sao cho mau mau đi định 
cư. Sau khi định cư xong, mong sao cho có việc làm. Có việc làm 
rồi, có tiền chút đỉnh lo tiêu xài hoặc giả gởi về Việt Nam cho thân 
nhân bằng hữu. Cuối tuần họp mặt hội hè hoặc cưới hỏi, ma 
chay... Chính trong những câu chuyện qua lại ấy nhiều người Phật 
Tử đã nảy sinh ra việc lập hội, làm chùa và thỉnh Thầy về giảng 
dạy giáo lý. 


Có một số nơi, đã có quý Thây thì đỡ lo. Thầy sẽ đứng ra lo 
mọi vân đề và Phật Tử chỉ có việc hồ trợ cho Thây đê làm chùa, 
tạo tượng, đúc chuông thì tạm ôn; nhưng có một sô nơi thỉnh Thây 


156 


không được, do đó họ tự động kêu gọi xây dựng chùa. Khi chùa 
chưa có Thầy họ phải tìm mọi cách để đi thỉnh Thầy, thỉnh Cô về 
trụ trì. Có nhiều người buột miệng nói rằng: Thời buổi nầy nghề tu 
sao mà đắt giá quá; nhưng chẳng thấy ai tu. Đúng vậy, người tu 
quá hiếm người ta mới khổ công đi tìm là vậy. Phật Tử ngày nay 
thì kén chọn dữ lắm. Họ nghĩ răng: một người tu thì phải thế này, 
một người tu phải thế kia, v.v... nêu người tu không hợp với nhãn 
quan của họ, họ lại mời Sư ra đi. 


Sau đây là một sô câu chuyện có thật, xin kê đê hâu quý vỊ. 


Chuyện xảy ra ở Pháp vào thời điểm 79, 80 gì đó. Có một bà 
thí chủ rât giàu đạo tâm và giàu cả vật chất. Đi đâu bà cũng khoe là 
đã ấn tống kinh nây, kinh kia nhưng đều đề ấn danh hết. Một hôm 
nọ bà bảo tôi rằng: 


Hồi còn ở Việt Nam con ấn tổng kinh đó một triệu đồng, Thầy 
giở ra mấy trang. cuối trong phương danh â ấn tống thì thấy. Đó là 
gia đình con. Thầy xem cho biết thôi, đừng nói với ai làm gì. 


Bà này Phật Tử theo Nam Tông; nhưng cả Nam lẫn Bắc Tông 
bà đêu thông hiêu. 


Bà và Ban Tri Sự một chùa nọ có thỉnh một vị Sư cũng danh 
tiếng lắm, đã đỗ Tiến sĩ triết học bên Án Độ, chứ đâu phải tầm 
thường. Dân du học mà. Ban đầu khi về chùa đây Thầy. trò vui vẻ 
lắm. Bỗng một hôm chẳng biết chuyện gìó đã xảy ra, Thầy trò đối 
thoại với nhau không nề lời và bà ta nói xăng giọng: 


- Tôi nói cho Sư nghe! Sở dĩ lâu nay tôi lạy Sư là tôi lạy chiếc 
áo của Sư chứ đâu phải lạy Sư. Chiêc áo tượng trưng cho Đức 
Phật, nên tôi mới lạy, Sư đừng nghĩ tôi lạy Sư mà lâm. 


Ông Thầy cũng chẳng vừa chỉ. Vì ông ta có học mà. 


Ông ta cũng hạ giọng thật lớn: 


157 


- Mô Phật! Điều á ấy không sai, nhưng không hoàn toàn đúng. 
Giả sử bây giờ tôi đi tắm, bà đến chùa không thấy tôi, chỉ thấy 
chiếc y tôi treo ngoài kia kìa, bà có đến chiếc y đó để lạy hay 
không? 


Bà Phật Tử cụt hứng chạy vào nhà bếp thu dọn hành lý và 
quày quả ra đi. Còn Sư chăng bao lâu sau Sư cũng từ giã xứ Pháp 
và sang Hoa Kỳ đê định cư. 


Lời bàn: 


Thật ra Phật dạy: Y pháp bắt y nhơn rất đúng. Nghĩa là 
nương vào giáo pháp của Đức Phật để tu, chứ đừng nương vào 
con người. Vì con người còn có khi sai, khi đúng. Ở đây, bà Phật 
Ti nây quá chấp, nhưng cũng quá thiền về vồ vi không coi vị Sư 
nây ra gì, nên mới có cách đối xử như thế Nếu có Pháp của Phật 
mà Tăng không hoằng truyền giáo pháp â ấy thì giáo pháp kia cũng 
không phát triển được. Nếu để một chiếc y đó nguyên một chổ, 
chiếc y nó cũng chỉ có giá trị một miễng vải không hơn không kém 
mà thôi. Khi người Tăng sĩ mặc chiếc y ấy vào, thực hành giáo 
pháp của Đức Phật, chiếc y ấy mới xứng đáng với giá trị của nó 
chứ. Vì vậy cũng đừng xem nhẹ phương tiện, chỉ nhắm đến mục 
đích, mà xin nhớ rằng mục đích và phương tiện đôi khi cũng phải 
tương xứng với nhau. 


Một câu chuyện khác cũng xảy ra tại Âu Châu, như sau: 


Nguyên là ở các xứ tự do nầy, cứ 7 người hợp lại có thể thành 
lập một đoàn thể, rồi lập ra nội quy, điều lệ, là hợp thức với chính 
quyền rồi. Ở một nước nọ, Phật Tử còn khan hiếm, làm sao Sư tìm 
ở đâu cho đủ 7 người mà lập hội. Vì vậy nên khi lập Hội, quý vị 
Phật Tử có mời Sư giữ chức Hội Trưởng; nhưng Sư từ chối có lý 
do; "Chữ nghĩa ở đây tôi không biết, làm Hội Trưởng đề làm gì? 
Vả lại va chạm với tiền bạc, luật pháp tôi không ham đâu, quý vị 
làm đi, đề tôi chỉ cố vấn cho Hội thôi". 


158 


Vì tập hạnh hỷ xả nên Sư chăng màng danh lợi chỉ. Điều đó 
cũng đúng với luật lệ của nhà chùa thôi. Nhưng khi có những vấn 
đề quan trọng ra biêu quyết thì Sư không có quyên. Sư chỉ là cố 
vấn thôi. Vì vậy Sư cảm thấy mình bị Hội coi thường, có vẻ hất 
hủi Sư. Khi ra ngoài, nhiều người thêm mắm giặm muối vào, khiến 
Sư cũng buồn. Họ bảo rằng: 


"Sư ở đó làm gì nữa? Tất cả chức vụ quan trọng Hội đều nắm 
hết. Sư không có quyên gì ráo trọi. Sư chăng khác gì một ông Từ 
giữ chùa. Mà ông Từ giữ chùa còn có hoa quả bánh trái. Còn Sư ở 
đây không có một quyền lợi gì cả. Vậy Sư ở đây để làm gì? Tiền 
bạc cũng không có quyền kiêm soát và nhất là thùng phước sương, 
tại sao Sư không được có chìa khóa để mở v.v... và v.v... 


Sư nghe người nào nói cũng có lý, Sư bèn hỏi ý của một số 
người khác, bây giờ phải tính sao đây? Lại có người bày Sư phải ra 
một liên danh khác đề bầu cử trong ây Sư làm Hội Trưởng và tụi 
con sẽ hỗ trợ Sư. Cuối cùng rồi cũng phải làm theo tính cách dân 
chủ này; nhưng phía kia có tính cách gian lận, không bầu cử công 
khai. Sư lần này bị ra rìa và nghe lời xúi giục của những người 
khác nên Sư lại đi kiện Hội. 


Đây là điều làm cho thế nhân đị nghị chê cười. 
Lời bàn: 


Phàm việc gì thuộc về nội bộ; nên giải quyết trong nội bộ với 
nhau. Thây và Hội hay Thầy và Phật Tử cũng giống như cha mẹ 
đổi với con cái. Chuyện gì không phải hãy bàn bạc với nhau cho 
kỹ lưỡng, không nên đem ra pháp luật và nhờ pháp luật can thiệp. 
Quả là điều đáng trách cả Hội lần Thây. 


Sống ở xứ nầy đi làm việc đạo thấy có nhiều điều mà ở trong 
nước không thể nào tưởng tượng nồi. Ví dụ có một số chùa ở Mỹ 
và Canada có những việc như sau, xin kế để quý vị nghe và rút 
kinh nghiệm. 


159 


Khi chùa chưa có Thầy thì Phật Tử năng nặc đòi có Thầy cho 
được. Sau khi đã coi tướng coi tá ông Thầy xong rồi (Làm như đi 
coi mắt nàng dâu không bằng). Sau đó mới cung thỉnh. Lễ thỉnh 
trang trọng lắm., cả Ban Trị Sự đều cúc cung thành kính thỉnh 
Thây. Sau khi Thầy về chùa ở, Thầy cũng tâm lý lắm chứ, thu 
phục hầu hết nhân tâm của Phật Tử, lúc bấy giờ Thầy mới bắt đầu 
rỈ tai VỚI mỌI người quen biết là Ban Trị Sự khó chịu, không cho 
Thây trọn quyền coi sóc việc chùa; nên Thầy muốn ra ở riêng. Khi 
nghe Thầy nói như vậy, quý Phật Tử thân tín nỡ nào đề Thầy trơ 
trọi một mình, nên lại phải lạc quyên để xây chùa to Phật lớn cho 
Thây đề Thầy có toàn quyền. Thể là ngôi chùa cũ vắng tanh như 
Chùa Bà Danh không bằng. Dĩ nhiên Phật Tử thấy chùa có Thầy 
thì tới, còn chủa không có Thầy làm sao linh bằng; nên chùa cũ 
vắng vẻ lắm. Tuy nhiên Ban Trị Sự cũ vẫn gồng mình tiếp tục 
gánh vác công việc chung. Một thời gian sau sóng gió đã tạm yên, 
công việc chùa tạm ổn thì một số Phật Tử cũ lại lục tục kéo về và 
hỏi ra mới biết, họ chạy theo Thầy đề lo cho Thây; nhưng Thầy đã 
phụ lòng họ, nên họ phải trở lại chùa xưa; nên nhiều người đã thốt 
lên răng: "Đường đường Tăng tướng, dung mạo khả nghĩ”, khiến 
ai nấy cũng xót dạ vô cùng. Đời nầy sao có nhiều chướng duyên 
quá. 


Một chuyện khác cũng xảy ra tại xứ Mỹ. 


Có một Thầy có một đệ tử sang ty nạn tại đây và được đón 
vào trong một chùa đã được xây dựng sẵn đề ở. Thời gian đầu giữa 
Thây và Ban Trị Sự cũng vui vẻ lắm; nhưng một thời gian sau giữa 
Thầy và Ban Trị Sự đụng độ với nhau, do đó có một nhóm Phật Tử 
lại đón Thầy và Cô ra. Nhóm nây cũng tận tụy lắm; nhưng sau đó 
các Phật Tử đề nghị Thầy là nên gởi Sư Cô đi học chỗ khác. Thầy 
không đồng ý và giữ cô ở lại chùa, thế là bất mãn và Thầy dọn ra 
làm chùa khác, còn Phật Tử mở thêm một chùa khác nữa. 


Lại cũng chuyện tại xứ Mỹ. 


Khi Cô chưa đến thì Hội sinh hoạt bình thường. Khi cô đến 
rôi thì Cô muôn là Hội giao quyên quản trị lại cho Cô và sau đó Cô 


160 


bàn với một số quý vị trong Ban Trị Sự làm lễ hiến dâng tài sản ấy 
cho Giáo Hội. Lúc ấy quý vị trong Bạn Trị Sự thấy cũng hữu lý 
thôi. Vì tài sản đây là tài sản chung mà. Khi làm giây tờ có Luật sư 
đàng hoàng; nhưng sau khi giấy tờ đã ký rồi thì một số hội viên 
phản đối và gởi thư đi tứ tung tố là Cô và Thầy đã cướp chùa của 
Hội. Vụ nầy kiện tụng lung tung mà mang tai mang tiếng tại xã hội 
cờ hoa này không ít. 


Bên phía Phật Tử họ cũng không vừa gì. Vì có nhiều nhóm 
mượn đạo tạo đời nên vào chùa lập vây lập cánh với nhau. Chuyện 
Đạo chắng hiểu chữ nhứt một; nhưng đi đâu cũng oang oang tự 
đắc là ở Việt Nam đã quy y và có ở chùa nữa. Nhưng bên trong thì 
thâm trầm tô chức một kế hoạch nhằm thu phục nhân tâm về phe 
mình. Trong hcùa có hai phe phái rõ rệt nhau. Một phía theo Thầy 
ủng hộ Thây hết mình. Một phía chống lại phái theo Thầy. Bên 
phái chống lại Thầy bày ra một màn lả lướt ngoạn mục như xưa 
nay chưa từng thấy xảy ra ở cửa thiền. Đó là mỹ nhơn kế. 


Phía phá hoại đã rập tâm và cho một cô gái rất đẹp, ăn mặc hở 
hang vào phòng Thây thủ sẵn, chờ Thầy về là đở trò ong bướm. 
Phái này cho máy chụp hình, quay phim sẵn để thâu hết vào máy 
để làm bằng chứng và tống cổ Thầy ra khỏi chùa vì lăng nhăng nữ 
sắc và đó cũng là cơ hội tốt đê phe này thanh toán phe kia: nhưng 
may làm sao là hôm đó sau khi đi học về, Thầy không về chùa mà 
đến nhà một Phật Tử. Phe này chờ đến tối Thầy không về, đành 
thu hồi chiến lược. 


Đúng là Hộ Pháp đã giúp Thầy. Chắc Thầy này còn tu hành 
tinh tân. Nêu không! dâu bât cứ dưới hình thức nào Thây cũng 
mang họa. 


Lời bàn: 


Nếu muốn tranh bá đồ vương thì hãy ra chốn sa trường mà 
quyết ăn thua đủ. Xin đừng lợi dụng cửa chùa để làm cho mang tai 
mang tiếng ông Thầy bà Cô khổ lắm. Phước đâu không thấy đã 
thấy tội tầy trời. Tội nầy thì đất cũng chả dung mà trời cũng chăng 


161 


tha đâu. Ông Thây đâu phải là vật hy sinh tế thần mà Phật Tử làm 
vậy? Tội ây không nhỏ đâu. Bởi thế nên có nhiều Thầy ví von nói 
răng: ngày nay tại ngoại quốc, nhiều nơi đã lập ra Ban Trị Sư chứ 
không phải lập Ban Trị Sự để làm việc đạo. 


Một chuyện nữa cũng xảy ra tại Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ là nước 
lớn, có gần một triệu người Việt, nên chuyện xảy ra ở nơi đây cũng 
rất nhiêu. 


Có chùa nọ thấy rằng việc đón Sư, mời Thầy về trụ trì thấy. nó 
phức tạp quá, bèn nghĩ ra một cách "thuê Sư”. Nếu Sư nào đó đến 
chùa làm lễ cầu an, cầu siêu và cúng vong sau một tiếng đồng hồ, 
trả Sư 50 đô-la, rồi Sư về chùa Sư ở, còn chùa nầy thì Ban Trị Sự ở 
đây lo. 


Nghĩ thế cũng lưỡng lợi cả hai bên. Sư cũng có tiền mà khỏi 
bị thị phi nhơn nghĩa. Còn Hội cũng có môi lợi thu vào; nhưng 
cũng khỏi bị Sư chi phôi. 


Lời bàn: 


Người đi tu đâu phải vì bả lợi danh và quyên cao chức trọng 
mà phải đi tụng kinh thuê như vậy. Vì sự nghiệp cũng như nghề 
nghiệp của Sư đâu có phải là nghệ tụng kinh, mà sự nghiệp của Sư 
là trí tuệ kia mài "Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Người đi tu là người câu 
giải thoát, chứ không phải câu tiên tài. Cũng vì vậy cho nên nhiễu 
hội đã cho các Sư ngôi chơi xơi nước và bảo rằng: Quý Sư chỉ 
lãnh đạo tỉnh thân thôi. Còn vật chất thì Hội phải lãnh đạo chứ". 


Một chuyện khác cũng khá hấp dẫn và cũng xảy ra tại Hoa 
Kỳ. 


Chùa nầy không có Thầy: nhưng một bên là Ban Trị Sự và 
một bên là quần chúng Phật Tử tranh nhau ngôi chùa. Bạn Trị Sự 
đứng về mặt pháp lý họ đây đủ quyền hành trong việc xây dựng 
cũng như điều khiển ngôi chùa này. Nhưng quý Phật Tử họ không 


162 


đồng ý và nói rằng họ có công có của đóng góp vào đây rất nhiều 
nên cũng phải có quyền quyết định nữa. Hai bên giằng co hơn 
thiệt. Câu chuyện cứ kéo dài mãi đến nỗi mỗi chủ nhật cùng một 
thời điểm, bên trong Ban Trị Sự tụng kinh cầu an thì bên ngoài sân 
chùa nhóm Phật Tử chỏ miệng vào bên trong tụng kinh cầu siêu. 
Không khí còn hơn cái chợ. Vì ai cũng lớn tiếng tụng cho át bên 
kia. Cuối cùng rồi phải nhờ đến Luật sư dàn xếp. 


Lời bàn: Luật sư họ đâu có biết tu, chỉ biết có luật mà quý 
Phật Tử đã sợ rồi. Trong khi đó giữa Ban Trị Sự và Phật Tử, cả 
hai đều không biết tu mơi ra nông nổi ấy. Không biết làm như thể 
có lợi cho ai? Chỉ cốt cho thế gian và ngoại đạo cười cho thôi. 


Ở Mỹ và Canada có nhiều chuyện ngộ nghĩnh lắm mà các xứ 
Âu Châu ít thấy. Điều ấy cũng dễ hiểu như trên vừa mới trình bày. 
Nơi nào càng đông dân Việt Nam nơi đó cũng ăn nên làm ra; 
nhưng chính nơi đó cũng là nơi nhiều chuyện nhất. 


Bây giờ sang đến Úc. 


Đât Úc là nơi rât rộng và cũng đông dân cư Việt Nam, nên 
cũng có lăm chuyện. 


Nguyên là mấy Thầy và Phật Tử tin tưởng với nhau và cùng 
chung nhau lại để mua một ngôi nhà làm chùa. Tất cả đều dồn tiền 
và đề một vị trụ trì đứng tên thôi cho đỡ rắc rối về vấn đề luật 
pháp. Nếu khai báo đây là một ngôi chùa thì phải đầy đủ phương 
tiện hơn mới được chấp nhận như vệ sinh công cộng, cứu hỏa 

. cứ thê và cứ thế, tiền vào và lợi danh cũng vào theo, nên 
Thầy trụ trì manh tâm đoạt chùa và tất cả tài sản của cải đều vào 
Konfo riêng của mình. Còn Hội thì khôg có gì cả! 


Đên khi Thây trụ trì trở mặt muôn chiêm làm của riêng thì 
mọi việc đã xong rôi. Lúc bây giờ cũng đã kiện thua; nhưng tât cả 
đêu quá muộn. 


163 
Lại cũng chuyện xảy ra tại Úc. 


Một chùa nọ, khi đang xây cất, kêu gọi với tư cách Giáo Hội; 
nhưng khi xây cất hoàn thành, biến thành của Tông phái mình và 
nghe đâu còn hạn hẹp hơn nữa là làm di chúc để lại cho gia đình 
mình nữa. 


Lời bàn: Không biết nửa tháng, ít nhất là trong mùa an cư 
kiết hạ của mỗi năm chư Tăng có tụng giới Bồ Tát không? Nếu có 
thì làm sao ra nông nỗi ấy được. Vì của cải là những thứ hữu hình 
hữu hoại mà, chỉ có giới đức mới tôn tại lâu đời chứ. Làm sao lại 
làm những chuyện mà giới luật không cho phép như thế được? 


+ 


Đi đâu cũng nghe Phật Tử than về Thầy mình và ngược lại 
ông Thầy cũng hay than về Phật Tử cũng không ít. Đại để Phật Tử 
than về Thầy như sau: 


- Tại sao Thầy không hớt cái tóc cho nó ngắn lại đễ coi 
không? 


- Tại sao Thầy mặc đồ tây đi học mà không mặc đồ tu? 
- Tại sao Thầy đi cái xe gì mà sang quá vậy? 

- Tại sao Thầy chở mấy cô Phật Tử trẻ ấy đi hoài? 

- Tại sao sáng Thầy không tụng kinh Lăng Nghiêm? 


- Tại sao Thầy ở không mà Thây không chịu đi học ngoại 
ngữ? 


- Tại sao Thây vừa ăn chay lại vừa ăn mặn? v.v... và v.v... 


164 


Thôi thì có hàng ngàn câu hỏi tại sao và sau đây là hàng ngàn 
lý do đê trả lời: 


Sỡ dĩ Thầy không cạo đầu như ở Việt Nam vì ở đây lạnh lắm. 
Mùa đông trừ 3 đến 40 độ C kia mà, cạo riết nó sưng màng óc làm 
sao? Vả lại phải đi vào trường học và đi làm thêm nữa, tụi bạn nó 
thấy đầu mình không có tóc, chúng nó lại trêu chọc nữa. Vả lại bên 
Âu Mỹ này nè, chỉ có người bị tù mới cạo tóc mà thôi. 


Còn hỏi tại sao Thầy không mặc đồ tu đi học mà mặc đồ tây — 
thì đây là câu trả lời - Vì tụi Mỹ nó tưởng mình hippy. Đầu cạo 
nhăn áo mặc thùng thình nó tưởng mình hippy kiêu mới nên cứ bị 
trêu chọc hoài. 


Còn đi chiếc xe cũ nó hư hoài nên phải đi xe mới cho đỡ bị 
sửa chữa. Vả lại xứ Mỹ, xứ Úc, Canada nó rộng thênh thang, đi xe 
cũ rủi hư giữa đường thì làm sao mà sửa. Khi đi không lẽ đi một 
mình, cũng tốn xăng như vậy thôi, nên mấy bà mấy cô mới xin đi 
ké. Đó là lý do, chứ đâu phải chở riêng cô nào đâu. 


Còn nữa, sáng sớm nào cũng phải đi học, đi làm, chỉ có cuối 
tuần là rảnh, tụng Lăng Nghiêm thập chú cũng được rồi. Cần gì 
phải tụng đủ, vì qua đây chắc Phật cũng châm chế mà. Thời đại 
kim tiền này, thì giờ đâu mà ngồi đó ê a sợ tụi Mỹ nó cười cho. 


Bây giờ Thây lớn tuôi rôi học ngoại ngữ sao vô? Thôi thì có 
chữ nào xài chữ nây. 


Còn việc chay tịnh thì ở đây khó giữ lắm. Đi làm, đi học giữa 
đường, giữa chợ, có gì dùng nấy cho nó xong, chấp nhứt làm gì 
những cái nhỏ nhặt đó. 


Ngược lại phía quý Thầy cũng trách quý Phật Tử như sau: 


Mấy ông nội đó đâu có biết đạo là gì? Tới chùa xem nhà Sư 
chăng ra cái gì hệt, như kẻ ăn người ở không băng! Mây ông ây ÿ 


165 


lại vào bằng cấp nên coI người tu không ra gì cả. Còn mấy bà ỷ có 
tiền nên xài xế Sư, hoặc giả sai sử Sư, Thầy cũng đâu có khác gì 
ông Từ? Họ vào chùa ăn xả ra đó, rồi về nhà. Còn mình cong lưng 
ra dọn chùa đề họ tới bắt chân chữ ngũ ngồi nói chuyện thê gian. 
Còn nữa, có dịp tụm năm, tụm ba lại là nói chuyện hơn thua, bài 
bạc, tiền của chứ có bao giờ nghe họ nói đến chuyện tu học đâu? 
V.V... Và V.V... 


Đây là câu trả lời của họ. Sở dĩ chúng tôi chưa biết đạo cho 
nên chúng tôi mới đi chùa. Chứ biết rồi thì đi làm gì nữa. Còn 
bằng câp, địa vị đâu phải là một cái tội. Nếu có chăng, chỉ vì mình 
không biết xử dụng đến nó mà thôi. Chúng tôi không phải đến 
chùa để khoe bằng cấp, mà vì quen thói ngoài đời nên mới giới 
thiệu ông nọ bà kia vậy thôi. Nếu chúng tôi có nhỡ lời với quý Sư, 
vì cứ nghĩ quý Sư cũng bằng tuổi con cháu của tôi ở nhà nên mới 
nhờ bưng chén trà, chén nước. Còn chùa chiền dựng lên là để đón 
khách thập phương. Nên việc coi sóc chùa chiền là của quý Thây, 
quý Cô, quý Sư, quý Sãi chứ đâu có phải của tụi tui. Mỗi chiều chủ 
nhật trông cho lễ xong là phải về nhà để ngày mai còn đi cày nữa 
chứ. Chỉ quét dọn, sửa soạn có chút xíu là quý Sư đã la hoán lên 
TÔI... 


Đại khái, đó là những chuyện bình thường hay xảy ra tại chùa 
và đây là vài nhận xét. 


Nếu đem Luật sư mà tranh cãi, dĩ nhiên có bên thắng bên thua 
và ở đây, chúng ta phải đem lương tâm của mỗi người ra tự cải, rồi 
tự chúng ta xét xử chúng ta mới hay hơn. Vì bên nào cũng cho 
mình là đúng, là phải nên mới làm việc ấy. Không bên nào tự thấy 
được rằng cả hai bên đều quan trọng như nhau cả, nếu thiếu một 
trong hai ắt sẽ không thành. Nếu có vị Thầy giỏi mà không có Phật 
Tử hỗ trợ, việc ấy ắt cũng sẽ chăng thành công. Ngược lại có Phật 
Tử giỏi mà không có Thây thì công việc cũng không thông suốt. 
Có một câu chuyện trong Kinh Bách Dụ ngày xưa Đức Phật đã 
dạy đệ tử của Ngài, xin chép vào đây đề làm bài học căn bản. 


Câu chuyện được kê về đâu răn và đuôi răn. 


166 


Một hôm nọ đâu răn và đuôi răn cãi nhau. Đuôi răn cứ giành 
đi trước, đâu răn không chịu cứ giăng co nhau mãi. Một hôm đâu 
răn đông ý đê cho đuôi răn đi trước. 


Cũng vì đuôi răn không có mắt nên đi bụ sụp hâm. 


Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi; nhưng lời bàn trong Kinh 
Bách Dụ thì thấm thía lắm. Đầu răn ví như cha mẹ, Thầy Tổ, 
người lãnh đạo một tổ chức. Xòn đuôi răn giống như con cái, tín 
đồ v.v.. . Con cái càng ngày càng lớn cũng như tín đồ càng ngày 
càng phát triển, cũng muốn chứng tỏ cho cha mẹ mình, cho. Thây 
Tổ mình biết mình là người đã trưởng thành nên giành quyền lãnh 
đạo. Cha mẹ vì thương con hoặc cả nề cho nên đã cho con cái 
mình làm việc ấy. Tuy có khả năng đó; nhưng thiếu kinh nghiệm, 
nên cuỗi cùng đã bị sụp hầm. 


Từ câu chuyện nầy chúng ta thấy rằng: một con rắn không thể 
thiếu đầu hoặc thiếu đuôi được, mà cả đầu lẫn đuôi phải hòa hợp 
với nhau mới có thể mang cái thân rắn đi đến nơi đến chốn. Từ đó 
chúng ta nhìn về cách tổ chức của chúng ta cũng vậy. Tuy rằng 
ông Thây hay cha mẹ mình già nua rôi, cổ lỗ sĩ lắm rồi; nhưng nêu 
không có những người này thì chúng ta không thê học hỏi kinh 
nghiệm được. Chúng ta nên từ cha mẹ mà đi lên, chứ không nên 
nhận chìm cha mẹ xuống để mình bước lên đài danh vọng trước 
sau gì rồi cũng bị sụp hầm. 


Hai tổ chức, hai đoàn thê đạo đời cũng giống như hai bông 
hoa đẹp. Nếu đề xa nhau đã đẹp rồi, phải đem ghép chung lại vào 
nhau thì càng đẹp hơn nữa. Còn ở đây mọi người chỉ tự hãnh diện 
về đóa hoa của mình và chê đóa hoa khác là xấu xí, là dư thừa 

v... Không ai tự thấy rằng hoa nào cũng được trưởng dưỡng từ 
những đồng phân dơ cả. Phân bón càng dơ, cây cỏ hoa lá càng tốt. 
Người nào từ chỗ tội lỗi, vượt thoát và vươn lên cao, quả kẻ ấy có 
ý chí vô cùng. Nếu ai cũng tự nhìn mình và tự hiểu rằng mình từ 
đống phân mà ra, rồi trổ bông sinh trái và hoa chính từ phân, phân 
chính từ hoa, hoa chính là phân và phân chính là hoa thì hòa hợp 
biết bao và đẹp đẽ biết bao. 


167 


Một câu chuyện khác tôi cũng đã có dịp đề cập trong những 
quyên sách khác rồi; nhưng thiết tưởng viết lại đây cũng không 
thừa; nên gởi đến quý vị đê làm quà. 


Một ông Giáo sư Tâm lý học, một hôm vào lớp không mang 
sách vở gì cả, chỉ trừ một tờ giấy trắng và một cây bút đen. Sau khi 
Thầy trò đã chào hỏi nhau, ông ta lấy cây viết đen, chấm lên một 
chấm nhỏ đậm trên tờ giấy trắng, đoạn ông ta giơ cao lên cho mọi 
người thấy và bắt đầu hỏi: 


- Các anh chị em sinh viên có thấy gì đây không? 
- Thưa Thầy, tụi em có thấy. 

- Thấy gì? 

- Thấy một chấm mực đen. 

Ông Thầy chậm rãi xuống giọng và giải thích: 


Thật ra mấy anh chị em thấy như thế cũng không sai; nhưng 
không hoàn toàn đúng. Vì sao vậy? Vì tờ giấy trắng to như vậy tại 
sao các anh chị em không thấy, mà chỉ thấy một chấm đen? Từ nay 
các anh chị em nên đổi cách nhìn đi. Tờ giấy trắng cũng như cái 
hay cái đẹp của người khác mà chúng ta dễ quên đi, hay cố tình 
quên đi, trong khi chấm mực đen nhỏ có một chút xíu cũng giống 
như lỗi nhỏ của con người thì chúng ta dễ thấy vô cùng. Nếu 
chúng ta ai cũng đứng từ quan điểm chấm đen ấy để nhìn và phê 
phán sự việc, té ra trong tâm chúng ta toàn là những vết đen thì 
việc nhận xét của chúng ta về một đối tượng nào đó nó mang đầy 
tính chất thành kiến, làm sao công bình được và mong răng bài học 
hôm nay sẽ giúp ích cho các anh chị em về sau nầy trong cuộc 
sông hằng ngày. 


Bài học ấy cũng chính là bài học của chúng ta ngày hôm nay 
hay cho cả mai hậu nữa. Thây chỉ toàn thây châm đen của Phật Tử, 


168 


ngược lại Phật Tử cũng toàn thấy chấm đen của Thầy. Không ai 
trong chúng ta tự thây hoặc bảo cho người khác cùng thây cái hay 
cái đẹp của Thây và của các Phật Tử cả. Đó là một sai lâm rât lớn. 


Chúng ta phải thấy về Thầy như thế nầy. Trong cuộc sống đua 
chen danh lợi như thế, mà Thầy quyết bỏ lại sau lưng, giã từ cha 
mẹ, người thân vào chùa tu niệm, sống đời khổ hạnh như thể chỉ 
nhằm tự cứu mình và cứu đời quả là một hạnh nguyện Bồ Tát đáng 
ca ngời biết bao. 


Từ phía quý Thầy, chúng ta cũng phải ca ngợi quý Phật Tử 
răng. Trong cuộc sông bận rộn như thế, ngoài việc lo sinh kế cho 
gia đình, bận rộn suốt tuần, chỉ có cuối tuân mấy ngày rảnh lại 
phải hy sinh hết cho việc chùa, quả là một tắm gương hết sức cao 
đẹp, chúng ta nên lấy đó tự soi chung. Và còn nhiều cách khác để 
tán đương hơn nữa. Dĩ nhiên khi chúng ta thấy những điểm tốt của 
người khác, không có nghĩa là chúng ta bao che những lỗi lầm cho 
nhau; nhưng nói thế để tăng lòng tin và nói thê đề hăng hái trong 
công việc hăng ngày. 


Ở đây có vài điều cũng cần phải lưu ý. Về phía quý Thây phải 
tự nỗ lực hơn nữa trong việc tu và việc học. Chúng ta không phải 
cậy chiếc áo nhà tu đề được lợi dưỡng và được cung phụng, mà 
chúng ta phải chứng minh cho tín đồ thấy răng chúng ta đã cố gắng 
hết mình và chúng ta có khả năng đề lãnh đạo quần chúng. 


Phía tín đồ cũng thế, hãy dừng ngay ở cương vị của mình là 
một Phật Tử. Không nên đi quá trớn như một "mẹ Sư” thì nguy 
hiểm vô cùng. Vì Phật Tử tại gia cố gắng trong nhiệm vụ hộ trì 
Tam Bảo của mình chứ không phải là nhiệm vụ chỉ phối ngôi Tam 
Bảo. Nguy hiểm lắm. Phải nhớ là Thây trò, đệ tử giỗng như đầu 
rắn và đuôi rắn bên trên; phải cùng nhau hợp sức lại thì mới tạo 
dựng được việc to lớn hơn. Nếu không, chúng ta sẽ dẫm chân tại 
chô. 


169 


Phải kiên nhẫn hơn nữa để giải quyết sự việc. Phải hạ mình 
hơn nữa để tự tu thân và hãy tự kiêm điểm mình về mọi phương 
diện thì mơi mong thành công một cách trọn vẹn được. 


Gương người xưa còn nhan nhản ở đó, tại sao chúng ta không 
học hỏi để tự tôi luyện mình. Ví dụ chuyện các ông vua bà chúa 
của xứ ta hay trên thế giới ngày nay cũng vậy. Đâu có ông nào đậu 
cử nhân, tiến sĩ, mà họ đã cai dân trị nước mây ngàn năm. Nước 
thịnh dân cường. Quả nhiên điều ấy không phải chỉ cần tài, mà đức 
hạnh của ông vua phải nhiều và phải cao rộng mới cảm hóa lòng 
dân được. Còn ngày nay thê giới nây, họ cai trị bằng tài, nhưng 
thiếu đức. Do vậy nên thế giới chiến tranh loạn lạc triỀn miên. 
Thiên tai bão lụt khắp nơi, hạn hán, mất mùa, thiên nhiên bị hủy 
hoại làm cho con người cũng bị ảnh hưởng lây. 


Từ những hình ảnh đơn thuần mộc mạc ấy Tăng Đoàn chúng 
ta phải củng cô nhiều hơn nữa để trở về lại cương vị của mình, như 
người con tìm về nơi cô hương với cha mẹ. Xin đừng từ bỏ quê 
cha đất tổ lâu quá. Còn Phật Tử hãy nỗ lực và tự hạ mình xuống đề 
làm nhiệm vụ của kẻ hộ đạo thì mới mong Phật Giáo được phát 
triển như các nước tại Á Châu, như Thái Lan, Tây Tạng v.v... 


Nói và viết về những việc trên sợ rằng "»⁄ dây sẽ động 
rừng"; nhưng đây chỉ là một chứng liệu khi làm việc đạo tại xứ 
người mà thôi. Không nhằm mục đích khiêu khích và nhất là chê 
bai cá nhân hay đoàn thê nào cả. Vì dẫu sao suốt 20 năm qua 
chúng ta đã hy sinh quá nhiều rồi. Hy sinh cho dư luận báo chí đục 
giữa. Hy sinh cho nhiều mưu đồ chính trị khác nhau. Hy sinh cho 
những sự chống đối vô nghĩa. Chúng ta cũng đã làm vật tế thần 
cho các tổ chức chính trị nhiều rôi. Vậy môi người trong chúng ta 
hãy tự thức tỉnh mình để trở về vị trí của mỗi người. Có thế mới 
không hoài công của chư Phật và chư Tổ đã cưu mang chúng ta và 
mong mỏi đón tiếp chúng ta nơi cõi giải thoát kia. 


170 


CHƯƠNG MƯỜI TÁM 
KẾT LUẬN 


Tôi bắt đầu viết sách nầy vào ngày 21 tháng 6 năm 1995 tại 
thư phòng Chùa Quan Âm tại Montréal, Canada, và cho đến hôm 
nay là ngày 28 tháng 6 năm 1995, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 
46 của tôi, tôi có găng đề hoàn thành làm món quà nho nhỏ cho tắt 
cả quý Phật Tử Chùa Quan Âm tại đây và cũng là món quà gởi về 
xứ Đức cho chư Tăng Ni và Phật Tử tại đó, nhất là nơi Chùa Viên 
Giác, nơi chúng tôi đang trụ trì. 


Như vậy tác phẩm nây gần 300 trang viết tay, nêu đánh máy 
lại chắc cũng hơn 200 trang. Một cuôn sách như thế cũng vừa. Vì 
nhiều trang cầm tay cũng nặng và có nhiều người lười đọc. 


Tôi phải biết ơn tất cả mọi người nơi đây, nhất là Ban Trị Sự 
của Chùa Quan Âm, mỗi ngày đều chia phân ra đề lo cơm nước 
cho tôi, lo bút mực cho tôi, lo giấc ngủ cho tôi v.v... Xin cảm ơn 
tất cả. Nhờ thế mà tôi có thì giờ để mỗi ngày có thê viết liên tục 
trong 5 tiếng đồng hồ. Vì vậy tác phẩm nây đã hoàn thành trong 
một thời gian kỷ lục chỉ có 6 ngày. Mỗi tiếng đồng hồ tôi viết độ 
chừng 10 trang giấy. Như vậy trong 300 trang nây phải cần 30 
tiếng đồng hồ, 30 tiếng đồng hồ ấy giá trị vô ngân. Vì chung quanh 
tôi, mọi người đều lo lắng cho tôi, để cho tôi được yên mà viết. 


Đặc biệt anh Thị Pháp Huỳnh Phước Bàng đã cận kề và lo 
lắng cho tôi từng tờ giây, từng cây, viết, từng trái cây, từng ly nước, 
từng tách trà đề tôi yên thân mà viết và quý Bác đã chăm sóc từng 
miêng ăn, thức uống, chỗ nghỉ ngơi, làm việc v.v... mới có thể 
hoàn thành tác phẩm này. 


Cứ mỗi ngày tôi thức dậy lúc 5 giờ 45 phút, sau khi súc miệng 
rửa mặt, tập thê dục vài phút rồi lên chánh điện. Tại chánh điện tôi 
ngôi thiền độ 15 phút, sau đó tụng kinh Lăng Nghiêm và kinh hành 
nhiễu Phật. Sau đúng một tiếng đông hồ tôi xuống tăng phòng, pha 


171 


trà uống ba chén. Tiếp đến là cầm bút viết liên tục trong vòng một 
tiếng đồng hồ đến 8 giờ sáng là giờ điểm tâm. 


Giời điểm tâm cũng là giờ để gặp gỡ mọi người trong chùa, 
nên tôi ngồi nán lại đến § giờ rưỡi hoặc 8 giờ 45 phút. Sau đó đi 
dạo khắp vườn chùa, xem hồ sen và vườn rau cải cho tâm hồn 
thánh thơi, xong vào lại thư phòng, uống trà và bắt đầu viết từ 9 
giờ đến 10 giờ. Sau đó nghỉ độ 30 phút. 10 giờ 30 viết đến 11 giờ 
30 là nghỉ trưa. Vì mấy bữa nay sao trời nóng quá. Đã hơn 15 năm 
qua tôi đến Canada mỗi năm ít nhất là một lần; nhưng chưa bao 
giờ đến được vào mùa hè. Năm nay vì việc chùa bên Đức cũng 
tạm yên, nên tôi có hứa là sẽ đến Canada an cư kiết hạ một tháng. 
Khi đến đây, máy bay trước khi đáp xuống phi trường Montréal 
ngày 19.6.95 báo răng nhiệt độ ở đây 36 độ C. Nghe mà toát mồ 
hôi. Vì sáng đó tại Đức, từ chùa đến nhà "gare" Hannover đề đi phi 
trường Frankftrt tôi nói tài xế xe hơi phải bật sưởi mới đỡ lạnh 
được. Bên Đức, nhiệt độ chỉ có § độ thôi. Cũng vì lẽ đó tôi mang 
theo trong va-ly kỳ nầy toàn là đồ mùa đông nên khi mặc vào, nực 
nội vô cùng. 


Nhưng năm trước tôi đến đây vào mùa thu và mùa Đông. 
Cũng đã có nhiều lần tôi tả về mùa thu Canada đăng trong Viên 
Giác và trong quyền Đường Không Biên Giới đã làm cho nhiều 
người thích thú. Bây giờ mùa hè tại Canada nóng quá, không biết 
có ai thích chăng? 


Sau khi dùng trưa vào lúc 12 giờ, tôi lại vào Tăng phòng đề 
ngơi nghỉ. Đúng 2 giờ chiều là dậy tắm rửa và sửa soạn cho giờ 
viết của buổi chiều. Vì buổi chiều nắng nên tôi bắt đầu viết vào lúc 
15 giờ đến 16 giờ thì nghỉ, đi vòng quanh chùa lần thứ 2 cho tâm 
hồn thoải mái một chút. Nếu cốt chuyện bị bí lối, chính những giờ 
phút đi đạo như thế này sẽ được khai thông và tìm ra nội dung hay 
nhân vật mới cho câu chuyện. 


16 giờ 30 tôi viết mãi cho đến 17 giờ 30 rồi lại thôi. Như thế 
là đúng 5 tiêng đông hô. Mỗi ngày đêu đặn như vậy trong vòng 6 
ngày thì xong. 18 giờ dùng cháo đên 18 giờ 30. Đây cũng là thời 


172 


gian tôi tiếp khách hoặc trả lời điện thoại. Quý Phật Tử tại địa 
phương thường hay lui tới đề thăm tôi vào giờ này. 19 giờ 30 là 
giờ lễ kinh Đại Niết Bàn. Tôi có phát nguyện sau khi lễ kinh Pháp 
Hoa xong (mỗi chữ mỗi lạy), bây giờ đến kinh Đại Bát Niết Bàn 
cũng thế. Khi tôi lễ quý Phật Tử tại chùa cũng đã lễ theo. Đây là 
một công đức không thể nào thiếu được trong sự tu hành. Tôi vẫn 
thường hay nói cho quý Phật Tử nghe rằng: Quý vị cúng dường 
vào chùa 10 hay 20 đồng mục đích là để tạo phước và kiếp sau sẽ 
giàu có hơn bây giờ, còn muốn tạo Đức thì phải tu. Nhưng tu như 
thế nào đề có đức, thì đây là những phương pháp gồm: tụng kinh, 
ngôi thiền, lễ bái và niệm Phật. Ngoài các phương pháp mà chư Tổ 
ngày xưa đã đặt ra để tự tu cho mình và chứng đạo chắc chắn và 
quyết rằng không có phương pháp nào hay hơn được. 


Lạy chừng 1 tiếng đồng hồ khoảng trên 200 lạy, mỗi đêm liên 
tục như thê cho đên cuôi tuân thì Thọ Bát Quan Trai, thiên trà theo 
Nhật Bản, v.v... 


Khoảng 22 giờ thì đi ngủ. Tôi lịm dầm theo nhịp đập của tim 
rôi trở về với nguyên thỉ của đât trời vạn vật. 


Mỗi năm tại Đúc chư Tăng và Phật Tử có lo riêng cho tôi 3 
ngày lễ. Tuy không rầm rộ lắm; nhưng cũng nói lên được tình 
nghĩa Thây trò, sư đệ. Đó là à ngày giô của thân mẫu tôi vào ngày 
27 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ của thân phụ tôi vào ngày mồng 9 
tháng 7 ăm lịch và ngày sinh nhật của tôi vào ngày 28 tháng 6 
dương lịch. Năm 1949 nhằm ngày mông một tháng 6 âm lịch tôi ra 
đời và năm nay, chính lúc tôi viết lời kết luận nầy cũng đúng vào 
ngày mồng một tháng 6 năm AvHợi. Đúng là một sự ngẫu nhiên. 


Trong thời gian một tuần lễ nây tôi cũng đã gặp Thầy Huyền 
Diệu từ Phật quốc bên Ân Độ qua chiếu phim về việc xây dựng 
chùa Việt Nam tại đó. Tôi và Thầy có nhiều trao đổi cũng vui vui. 


Có nhiều Phật Tử hỏi Thây tại sao Ấn Độ là nơi phát sinh về 
Phật Giáo, mà Phật Giáo ngày nay tại đó không còn phát triên 
nữa? 


173 
Thây trả lời rằng: 


"Ví dụ người ở gần bóng đèn thì ít thấy ánh sáng tại chỗ, mà 
người ở xa mới thấy được ánh sáng ấy và bây giờ chính là lúc 
chúng ta mang ánh sáng ấy dội lại nơi sản sinh nầy đây". 


Những công trình xây dựng của Thây ấy tại Bồ Đề Đạo Tràng 
và tại Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản Sanh, quả thật không có gì có 
thể tán dương hết được. Vì công đức ấy to lớn lắm. Đây chính là 
những đóng góp hữu hạn trong hiện tại; nhưng có giá trị vô hạn 
trong tương lai. 


Năm 1989 khi tôi đến chiêm bái Phật Tích lần đầu cũng là do 
ý của Thầy Huyền Diệu đốc thúc lúc bấy giờ. Lúc ấy tôi đã do dự 
không muốn đi, vì đang lúc làm chùa. Không phải chỉ vì lý do tài 
chánh, mà còn lý do khác là nên ở lại tại chỗ, nêu có điều gì thợ 
thây xây cất cần đến mình thì mình góp ý ngay. Nếu đi, sẽ sinh ra 
trễ nải. Điều á ấy tôi đã lầm. Cũng chính vì nhờ đi chiêm bái Phật 
tích lần ấy mà khi về lại Đức tôi mới có thể hoàn thành ngôi Chùa 
Viên Giác được. Đạo lực và niềm tin lúc ấy tăng gấp 10 lần sau 
khi đã đi chiêm bái về. 


Trong khi đi chiêm bái lòng tôi xúc động rất nhiều về những 
thánh tích; nhưng tôi cũng ngao ngán cho cái nghèo khổ, giai cấp, 
hệ thống hành chánh rườm rà và chậm rì của Án Độ, nên sau khi 
về lại Đức, lúc viết quyên "Lỏng Từ Đức Phật" tôi nghĩ rằng tôi sẽ 
không bao giờ đi Ân Độ nữa. 


Thế mà lạ thay, đến năm 1994 sau khi hoàn thành ngôi chùa 
Viên giác 99% tôi lại có ý định đi Ân Độ một lần nữa để tạ ơn 
Tam Bảo. Cuối năm 1994 Ấn Độ bị dịch hạch, nên cuộc hành 
hương phải dời lại vào tháng 2 năm 1995, 


Sau khi đi chuyến hành hương này về tôi lại nghĩ chắc còn 
phải đi đến lần thứ ba, thứ tư và thứ năm nữa mới thôi. Có lẽ đất 
Phật là xứ linh thiêng mầu nhiệm. Khi đến được Bồ Đề Đạo Tràng 
rồi, phải nói rằng đây là chốn cực kỳ linh thiêng. Ai tin tưởng sẽ 


174 


thấy : rõ điều đó và nhất là nơi đây có ngôi Chùa Việt Nam do Thây 
Huyền Diệu xây cất nữa. Ở giữa cánh đồng mạ xanh bát ngát, gió 
thôi vi vu, mọc lên một cảnh chùa, trong khiêm nhường so với các 
quốc gia Phật Giáo khác; nhưng đây cũng là một hãnh diện của 
Phật Giáo Việt Nam mình. Có cây cỏ xanh tươi và khung cảnh thật 
tuyệt đẹp. 


Nếu ai đó đi hành hương vào mùa thu đông sẽ thường thức 
được lúa gạo, rau quả do chùa trồng. Vườn chùa mang lại rau 
xanh, trái ngọt của quê hương cho người xa xứ. Đây cũng là một 
niềm vui nho nhỏ khi đến chốn này. 


Rồi Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đã giáng trần, nơi vua A Dục đã 
xây trụ đá để kỷ niệm, ngày nay Chùa Việt Nam do Thầy Huyền 
Diệu dựng xây cũng đã tô điểm thêm cho Phật tích này, một cố 
gắng vươn lên của Phật Giáo Việt Nam mình. Đúng là: 


"Nước lã mà vả nên hồ 
Tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan” 


Tắt cả mọi công đức ấy có được, dĩ nhiên cũng phải nhờ 
những học trò Âu Mỹ của Thây ấ Ấy; nhưng người Phật Tử Việt 
Nam mình ở khắp năm châu bốn bề cũng đã đóng góp vào đây rất 
nhiều; nên chúng ta rất hãnh diện về việc này. 


Hy vọng rôi mai đây nơi Phật tích ây sẽ còn nhiêu ngôi chùa 
Phật Giáo sẽ được xây dựng nên đề kỷ niệm nơi một bậc vĩ nhân 
của nhân loại, một bạc Đại Giác, một Đâng Giác Ngộ đã ra đời. 


Mỗi người sinh ra đời đều do nhân duyên, nghiệp lực mà 
thành, rồi cũng do nhân duyên nghiệp lực rôi đến, rồi đi, rồi còn, 
rồi mất. Vì vậy xin kết luận cho quyên sách này với hai chữ "Như 
Th¡" như trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật 
đã dạy đấy thôi. 


175 


Bây giờ trời đã đôi gió, lá cây chuyên động mạnh, bên ngoài 
như báo hiệu một trận mưa rào sắp đến, cốt gột rửa bao nhiêu bụi 
băm suốt cả một tuần qua đã làm cho đất đai bị khơi động, bây giờ 
có địp tắm rửa để trở về trạng thái uyên nguyên của nó. 


Nếu quyền sách nầy, duyên may có ai đọc được, xin hồi 
hướng phần phước báu ấy về cho đương sự, nếu có được điều hay. 
Chăng may vì sự vô tình mà gặp một vải câu chuyện hoặc vài hoàn 
cảnh giống nhau trong khi tôi không có ý đề viết, kính xin quý vị 
lượng thứ cho. 


Cầu nguyện cho đất nước thật sự an bình, nØười người đều 
được an lạc để mang lại niềm tin và sự sống cho nhau và mong 
một ngày không xa sẽ trở về lại đất mẹ thân yêu đề thăm lũy tre 
làng và con đường mòn dẫn về chốn cũ. 


Viết xong vào lúc l6 giờ ngày 28 tháng 6 năm 1995 tại thư 
phòng Chùa Quan Am Montréal —- Canada. 


Thích Như Điển 


